Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Đức Arahán, Đức Chánh Đẳng Giác ấy 


oo0oo 
Lời Nói Đầu 


Phàm làm người, hễ có thân là có khổ thân, và hễ còn phiền não là còn khổ tâm. Khổ thân và khổ 
tâm này thuộc về phần thọ uẩn, nhưng tóm lại ngũ uẩn đều là khổ. 


Khổ là sự thật chân lý của tất cả chúng sinh nói chung, con người nói riêng, tất cả mọi người đều 
phải chịu đựng khổ, song sự khổ ít hoặc nhiều của mỗi người có phần không giống nhau. Cho nên, sự 
giải thoát khổ của mỗi người cũng không giống nhau. 


Thật ra, quan niệm khổ của mỗi người hoàn toàn tuỳ thuộc vào quả của nghiệp và trình độ nhận thức 
của mỗi người. Do đó, con đường giải thoát khổ của mỗi người cũng phải thích ứng. 


Quyển “Con Đường Giải Thoát Khổ” này được trình bày 3 con đường: 

1- . Con đường thoát khổ nhất thời trong kiếp hiện tại. 

2- _.. Con đường giải thoát khổ, hưởng sự an lạc lâu dài trong những kiếp sau. 
3-... Con đường giải thoát khổ hoàn toàn, không còn khổ nữa. 


Quyển “Con Đường Giải Thoát Khổ” này vốn trước đây là một bản thảo viết tay, do sự yêu cầu của 
ông bà Phạm Kim Khánh, bần sư đã biên soạn xong trong dịp ngày rằm tháng tư Phật lịch 2524 (cách 
đây hơn 25 năm) tại Thiền viện Óm Nói, tỉnh Samutsakhorn Thái Lan, rồi đã gửi đến ông bà Phạm Kim 
Khánh tại Hoa Kỳ. 


Thời gian trải qua nhiều năm, bần sư không còn nhớ đến nó nữa. Đến nay, bỗng nhiên nhận được 
bản thảo in computer “Con đường giải thoát khổ” soạn giả Tỳ khưu Hộ Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) 
đúng là pháp danh của bần sư. Bần sư không ngạc nhiên làm sao được! 


Bần sư chân thành biết ơn ông Phạm Kim Khánh, vì đã có công khéo giữ gìn cẩn trọng, bảo tồn chu 
toàn bản thảo suốt hơn 25 năm qua. Nay ông có ý định ấn hành để truyền bá đến mọi người; bần sư vô 
cùng cảm kích trước thiện tâm của ông, bần sư cảm thấy vô cùng hoan hỷ, cho nên đã cố gắng xem lại, 
biên tập xong, gửi lại cho ông tại Hoa Kỳ. 


Xét theo thời gian, bản thảo này đã sinh ra trước quyển “Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ” (hơn 560 
trang). Như vậy nó là soạn phẩm đầu tay của bần sư, nên bần sư đã xin ông Phạm Kim Khánh vui lòng 
cho phép ấn hành soạn phẩm “Con Đường Giải Thoát Khổ" này tại Việt Nam, để cho phần đông người 
Việt có cơ hội tìm hiểu. 


Quyển sách “Con Đường Giải Thoát Khổ” này bần sư đã cố gắng sưu tầm, góp nhặt những tài liệu 
từ Tam Tạng Pä|i, và các Chú giải Pã|i được một phần nào đó thôi! Tuy bần sư đã cố gắng hết mình giảng 
giải để giúp cho quý độc giả, song vì khả năng có hạn, nên chắc chắn không thể tránh khỏi những điều 
sơ sót, thậm chí còn có chỗ sai ngoài khả năng hiểu biết của bần sư. 


Để lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kính mong chư bậc thiện trí từ bi chỉ giáo, góp ý chân tình. 
Kính xin quý vị xem soạn phẩm này như là của chung, mà mỗi người trong chúng ta, ai cũng có bổn phận 
đóng góp xây dựng, để cho soạn phẩm này được hoàn hảo, ngõ hầu mong đem lại sự lợi ích chung, sự 
tiến hoá, sự an lạc cho phần đông chúng ta. Bần sư kính cẩn đón nhận những lời đóng góp phê bình xây 
dựng ấy của chư bậc thiện trí, và kính xin quý Ngài ghi nhận nơi đây lòng chân thành biết ơn sâu sắc của 
bần sư. 


Quyển sách “Con Đường Giải Thoát Khổ” này được hoàn thành do nhờ có nhiều người giúp sức 
Dhammacitta BhikkhUu (Tỳ khưu Tâm Pháp), cô Sumittä, cô Dhammanandä giúp xem bản thảo, đệ tử 
Silãcãra (Giới Hạnh) đã tận tình đánh máy vi tính, dàn trang, làm thành quyển; cùng các thí chủ trong 
nước và ngoài nước có đức tin trong sạch lo ấn hành đó là: Pháp đệ Bửu Đức cùng nhóm phật tử chùa 
Hương Đạo (Hoa Kỳ), gia đình anh Đinh Vạn Xuân cùng nhóm Phật tử ở Úc, gia đình ông bà Trần Văn 
Cảnh - Trần Kim Duyên, gia đình cô Dhammanandä ở Pháp, gia đình anh Hoàng Quang Chung... Và đã 
được Nhà xuất bản Tôn Giáo cho phép ấn hành. Bần sư vô cùng hoan hỷ và biết ơn tất cả các quý vị. 


Nhân dịp này, con là Dhammarakkhita BhikkhU (Tỳ khưu Hộ Pháp) thành kính dâng phần pháp thí 
thanh cao này đến Ngài Vamsarakkhitamahathera (cố Đại Trưởng Lão Hộ Tông) là sư phụ của con, đồng 
thời đến Ngài cố Đại Trưởng Lão Thiện Luật, Ngài cố Đại Trưởng Lão Bửu Chơn, Ngài cố Đại Trưởng Lão 
Giới Nghiêm, Ngài cố Đại Trưởng Lão Hộ Giác (chùa Từ Quang) cùng chư Đại Trưởng Lão, Đại đức khác... 
đã dày công đem Phật giáo Nguyên Thuỷ (Theraväda) về truyền bá trên quê hương Việt Nam thân yêu. 
Và kính dâng đến chư Đại Trưởng Lão ở nước Thái Lan, nước Myanmar, quý Ngài đã có công dạy dỗ con 
về pháp học và pháp hành. 


Con kính mong quý Ngài hoan hỷ. 
Idam no ñatinam hotu, sukhita hontu ñãtayo. 


Phước thiện pháp thí thanh cao này, xin hôi hướng đến tất cả thân quyến của chúng con, từ kiếp hiện 
tại cho đến vô lượng kiếp trong quá khứ, cầu mong quý vị hoan hỷ thọ nhận phần phước thiện này để 
thoát khỏi cảnh khổ, được an lạc lâu dài. 


Imam puññabhägam máãtäpttu-acariyda-ñati--mittanañceva sesasabbasattinañca dema, 
sabbepi te puññiapattim Iaddhang sukhita hontu. 


Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phước đến ông bà, cha mẹ, thầy tổ, thân quyến, bạn hữu cùng 
tất cả chúng sinh từ cõi địa ngục, atula, ngạ quỷ, súc sinh, nhân loại, chư thiên trong các cõi trời dục giới, 
chư phạm thiên trong các cõi trời sắc giới... xin tất cả quý vị hoan hỷ thọ nhận phần phước thiện pháp thí 
thanh cao này, cầu mong quý vị được giải thoát mọi sự khổ, được an lạc lâu dài. 


Idam me dhammadanam äãsavakkhayävaham hotu. 


Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người 
chúng con đến chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền 
não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. 


Nếu mỗi người trong chúng con chưa diệt đoạn tuyệt được mọi phiền não trầm luân, chưa giải thoát 
khổ sinh, vẫn còn tiếp tục tử sinh luân hồi, thì do năng lực phước thiện pháp thí thanh cao này ngăn cản 
mọi ác nghiệp không có cơ hội cho quả tái sinh trong 4 cõi ác giới: Địa ngục, atula, ngạ quỷ, súc sinh; và 
cũng do năng lực này chỉ hỗ trợ thiện nghiệp cho quả tái sinh trong cõi thiện giới: Cõi người, các cõi trời 
dục giới... mà thôi. Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng con cũng là người có chánh kiến, có đức 
tin trong sạch nơi Tam Bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có duyên lành thân cận gân gũi với bậc thiện 
trí, lắng nghe chánh pháp của bậc thiện trí, có đức tin trong sạch nơi bậc thiện trí, cố gắng tinh tấn hành 
theo lời giáo huấn của bậc thiện trí, không ngừng tạo mọi pháp hạnh ba-la-mật cho sớm được đầy đủ 
trọn vẹn, để mong sớm chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết 
Bàn, mong diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, trở thành bậc Thánh Arahán. 


Trong vòng tử sinh luân hồi, mỗi khi chúng con được nghe tin lành Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng 
ngự nơi nào, dù gần dù xa, chúng con liền phát sinh tâm hỷ lạc, có đức tin trong sạch nơi Đức Phật, Đức 
Pháp, Đức Tăng; quyết tâm tìm đến nơi ấy, để hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, hoặc chư Thánh Thanh Văn đệ 
tử của Ngài, lắng nghe chánh pháp cố gắng tỉnh tấn hành theo chánh pháp của Ngài, để mong chứng 
ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền 
não, mọi tham ái, mọi ác pháp, trở thành bậc Thánh Arahán sẽ tịch diệt Niết Bàn, chấm dứt tử sinh luân 
hồi trong ba giới bốn loài. 


Do nhờ năng lực phước thiện pháp thí thanh cao này hỗ trợ, nhắc nhở cho mỗi người chúng con, khi 
thành tựu quả báu ở cõi người (manussasampatti) như thế nào, cũng không đắm say trong cõi người; 
hoặc khi thành tựu quả báu ở cõi trời (devasampatti) hưởng được an lạc như thế nào, cũng không đắm 
say trong cõi trời. Bởi vì mục đích cứu cánh cao cả của mỗi chúng con là cầu mong sớm thành tựu quả 
báu sớm chứng ngộ Niết Bàn (Nibbãnasampatti), giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. 


Icchitam patthitam amham, 
Khippameva samijatu. 


Điều mong ước, ý nguyện của chúng con, 
Cầu mong sớm được thành tựu như ý. 


Cuối năm 2005 Núi rừng Viên Không, Xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 


Tỳ-khưu Hộ Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Đức Arahán, Đức Chánh Đẳng Giác ấy 


oo0oo 
Phân I 

Quan niệm khổ của mỗi người tùy thuộc vào hoàn cảnh trong cuộc sống hiện tại và trình độ nhận 
thức của mỗi người. Cho nên con đường giải thoát khổ của mỗi người cũng phải thích ứng theo nguyện 
vọng của mỗi người. 

Con đường giải thoát khổ này hướng dẫn hành theo con đường có lợi đem lại sự an lạc trong kiếp 
hiện tại lẫn nhiều kiếp vị lai. Và hướng dẫn tránh xa con đường có hại đem lại sự đau khổ trong kiếp hiện 
tại lẫn nhiều kiếp vị lai. 

Hai vấn đề chính: Khổ và giải thoát khổ. 

Khổ nghĩa là gì? 

Khổ dịch từ tiếng Pali “Dukkha”. 

Dukkha có rất nhiều định nghĩa. 

Ví dụ: 

Dukkaram khamadti tỉ: Dukkham: Trạng thái khó kham nhẫn chịu đựng được gọi là khổ. 

Trong Phật giáo, Dukkha: Khổ, là một chân lý gọi là Dukkhasacca: Khổ đế. Còn sukha: Lạc,không phải 
là chân lý, mà chỉ là sự đảo điên gọi là sukhavipdlläsa: Lạc đảo điên, bởi vì lạc có sự sinh, sự diệt, vô thường 
luôn luôn hành hạ nên chỉ có khổ mới là sự thật mà thôi. 


Khổ có 3 loại 


1- . Dukkhadukkha (khổ thật khổ): Đó là thọ khổ (dukkhavedana), khổ khó kham nhẫn, khó chịu đựng 
nổi như: Khổ thân, khổ tâm. 


2- __ Viparinamadukkha (biến chất khổ): Đó là thọ lạc (sukhavedana), thân an lạc, tâm an lạc. Thọ lạc 
sinh rồi diệt, vô thường biến đổi, nên lạc biến thành thọ khổ, tuy thọ khổ nhưng dễ chịu đựng. 


3- Sankhäradukkha (pháp hữu vi khổ): Đó là thọ xẻ và tâm, tâm sở, sắc pháp (không có thọ khổ và 
thọ lạc). Các pháp do nhân duyên cấu tạo nên khổ. 


Đức Phật dạy trạng thái của pháp hữu vi bằng câu kệ như sau: 


“Aniccä vata sankharä, 


Uppädavayadhammo, 
UppdJJttväa nưuJjhanti, 


Tesam vũpasamo sukho” 1. 

“Các pháp hữu vi đều vô thường nhủ 

Vì có sinh, diệt, trạng thái tự nhiên, 

Sau khi đã sinh, đều phải bị diệt, 

Niết Bàn tịch diệt pháp hữu vì ấy, 

Mới thật sự có an lạc tuyệt đối”. 

Các pháp hữu vi là tâm, tâm sở, sắc pháp hoặc danh pháp, sắc pháp, v.v... được cấu tạo do bởi 4 nhân 
duyên là: Nghiệp (kamma), tâm (citta), thời tiết (utu), vật thực (ähära) nên có sự sinh, sự diệt, có trạng thái 
vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã, trạng thái bất tịnh. Cho nên, tất cả các pháp hữu vi chỉ có 


khổ là sự thật chân lý mà thôi. 


Niết Bàn là pháp vô vi không bị cấu tạo bởi nghiệp, tâm, thời tiết, vật thực. Cho nên, Niết Bàn không 
có sự sinh, sự diệt. Niết Bàn là thường, lạc, vô ngã, tịnh. 


Đức Phật dạy: 

“Sabbe dhamma andfttä”. 

“Tất cả các pháp đều vô ngã”. 

Tất cả các pháp đó là các pháp hữu vi và pháp vô vi (Niết Bàn) gồm cả Chế định pháp đầu là vô ngã. 
Và: “Nibbänam paramam sukham”. 

“Niết Bàn là an lạc tuyệt đối". 

Niết Bàn là pháp diệt các pháp hữu vi, nghĩa là diệt mọi sự khổ. Do đó, Niết Bàn là an lạc tuyệt đối. 
Ba Con Đường Giải Thoát Khổ 

Khổ thân, khổ tâm, giải thoát khổ bằng 3 con đường: 

1- . Thoát khổ nhất thời trong kiếp hiện tại. 


2- _ Giải thoát khổ, hưởng sự an lạc lâu dài trong kiếp sau. 


3- Giải thoát khổ hoàn toàn, không còn khổ nữa. 

Giải thích: 

1- _ Thoát khổ nhất thời trong kiếp hiện tại như thế nào? 

Trong đời này, người nghèo khổ túng thiếu không có đủ những nhu cầu cần thiết trong cuộc sống 
như cơm không đủ no, áo quần mặc không đủ ấm, chỗ ở không ổn định, khi bệnh hoạn ốm đau không 
có thuốc chữa trị, v.v... Đó là những nỗi khổ trong cuộc sống hiện tại này. 

a) _ Nếu những người nghèo khổ không có đức tin nơi Tam Bảo, không tin nghiệp và quả của nghiệp, 
không có trí tuệ, không biết suy xét đúng đắn kỹ càng, thì họ có thể tìm cách thoát khổ bằng con đường 
làm nghề sát sinh, làm khổ chúng sinh khác; làm nghề trộm cắp, gây thiệt hại cho người khác, v.v... những 
việc làm ấy có thể tạm thời giải quyết được cảnh nghèo khổ, túng thiếu, đáp ứng được phần nào những 
nhu cầu cần thiết nhất thời. Nhưng vì họ đã tạo nghiệp ác, cho nên, họ phải chịu quả khổ của nghiệp ác 


ấy không chỉ trong kiếp hiện tại, mà còn phải chịu quả khổ của nghiệp ác ấy trong những kiếp vị lai. 
y g g Kiếp p q ghiệp y g g Kiếp 


Đó là con đường thoát khổ nhất thời, song có hại cả trong kiếp hiện tại lẫn nhiều kiếp vị lai. Do đó 
không nên làm, cần phải tránh xa các nghiệp ác như vậy. 


b)_ Nếu những người nghèo khổ có đức tin nơi Tam Bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có trí tuệ, 
biết suy xét đúng đắn kỹ càng, thì họ có thể tìm cách thoát khổ bằng con đường làm những nghề lương 
thiện, không làm khổ mình, không làm khổ người khác, không làm khổ chúng sinh khác. 

Họ không làm 5 nghề buôn bán có hại như: 

-_ Không làm nghề buôn bán vũ khí giết hại chúng sinh. 

-_ Không làm nghề buôn bán người, các loài thú vật, các loại gia súc, gia cầm,... 

- _ Không làm nghề giết gia súc, gia cầm để bán thịt. 

- _ Không làm nghề buôn bán rượu, các chất say như thuốc phiện, ma túy, thuốc lá, v.v... 

- _ Không làm nghề buôn bán các loại chất độc giết hại chúng sinh. 

Họ tránh xa cách sống tà mạng như thân hành ác, khẩu nói lời ác, lừa dối, ý nghĩ điều ác. Họ sống 
đúng theo chánh mạng bằng các nghề nghiệp lương thiện. Nhờ sự cố gắng cần mẫn, họ cũng tạo ra 
được nhiều của cải, không chỉ giúp cho họ thoát khỏi cảnh nghèo khổ túng thiếu, mà còn giúp đem lại 


sự lợi ích cho nhiều người khác nữa. 


Đó là con đường thoát khổ có lợi, đem lại sự an lạc cho mình cả trong kiếp hiện tại lẫn nhiều kiếp vị 
lai, nhờ vào nghiệp thiện đã tạo trong kiếp hiện tại. 


2- Giải thoát khổ, hưởng sự an lạc lâu dài trong kiếp sau như thế nào? 
a) Thoát khổ, hưởng sự an lạc lâu dài trong kiếp sau do được tái sinh trong cõi trời dục giới 


Trong đời này, có một số người giàu sang phú quý, có đầy đủ mọi nhu cầu trong cuộc sống, là người 
có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có trí tuệ sáng suốt, có trình độ hiểu 
biết giáo pháp của Đức Phật, nên biết suy xét rằng: 


“Trong cõi người này, có khi thiện nghiệp cho quả thì thân và tâm được an lạc, nhưng cũng có khi 
nghiệp ác cho quả thì thân và tâm chịu khổ đau; tuổi thọ con người cũng không nhất định. Trong các cõi 
trời dục giới, nghiệp ác không có cơ hội cho quả, mà chỉ có nghiệp thiện có cơ hội cho quả an lạc mà 
thôi; tuổi thọ cũng nhất định, lâu dài tùy theo mỗi cõi trời dục giới ấy. Vậy ta nên tạo mọi phước thiện 
như: Bố thí, giữ gìn giới cho được trong sạch và đầy đủ trọn vẹn; thực hành thiền địnhmà chưa chứng đắc 
bậc thiền nào; thực hành thiền tuệ nếu chưa chứng đắc Thánh Đạo - Thánh Quả nào thì vẫn còn là hạng 
thiện trí phàm nhân. 


Hạng thiện trí phàm nhân này sau khi chết, do thiện nghiệp cho quả tái sinh (hóa sinh), làm thiên 
nam hoặc thiên nữ trong cõi trời dục giới, hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời ấy (cho đến khi hết tuổi 
thọ)”. 


Đó là con đường giải thoát khổ, hưởng sự an lạc lâu dài trong kiếp sau do nhờ được tái sinh lên cõi 
trời dục giới. 


b)_ Giải thoát khổ, hưởng sự an lạc lâu dài trong kiếp sau do được tái sinh trong cõi trời sắc 
giới, cõi trời vô sắc giới 


Trong đời này, có một số bậc thiện trí phàm nhân có trí tuệ sáng suốt, có trình độ hiểu biết giáo pháp 
của Đức Phật sâu sắc, nên biết suy xét rằng: 


“Trong các cối trời dục giới, tuy có sự an lạc, nhưng sự an lạc ấy còn nương nhờ nơi ngũ trần (sắc trần, 
thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần) còn thô, không vi tế, có tuổi thọ không lâu dài. Còn trong các cối 
trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới thì có sự an lạc không liên quan đến ngũ trần, thật vô cùng vi tế, có tuổi 
thọ lâu dài hơn (được tính bằng đại kiếp trái đất). Những hành giả thực hành thiền định chứng đắc đến 
bậc thiền hữu sắc nào, hoặc bậc thiền vô sắc nào rồi, sau khi chết chắc chắn bậc thiền ấy sẽ cho quả tái 
sinh (hóa sinh) lên cối trời sắc giới, hoặc cối trời vô sắc giới tùy theo bậc thiền ấy”. 


Sau khi suy xét đúng đắn như vậy, bậc thiện trí phàm nhân thực hành đề mục thiền định có khả năng 
dẫn đến chứng đắc bậc thiền hữu sắc. 


Nếu hành giả thực hành thiền định dẫn đến chứng đắc bậc thiền hữu sắc nào trong 4 bậc thiền hữu 
sắc và duy trì được bậc thiền hữu sắc ấy cho đến khi chết, thì sau khi chết chắc chắn bậc thiền hữu sắc 
ấy cho quả tái sinh (hóa sinh) làm phạm thiên trong cối trời sắc giới tương ứng với bậc thiền ấy, hưởng 
sự an lạc cho đến hết tuổi thọ trong cõi trời sắc giới phạm thiên ấy. 


Nếu hành giả thực hành thiền định, sau khi đã chứng đắc 4 bậc thiền hữu sắc xong, rồi tiếp tục thực 
hành thiền định dẫn đến chứng đắc bậc thiền vô sắc nào trong 4 bậc thiền vô sắc, thì sau khi chết chắc 
chắn bậc thiền vô sắc ấy cho quả tái sinh (hóa sinh) lên cối trời vô sắc giới tương ứng với bậc thiền ấy, 
hưởng sự an lạc vô cùng vi tế hơn cõi trời sắc giới, và có tuổi thọ lâu dài hơn cõi trời sắc giới. 


4 bậc thiền hữu sắc và 4 bậc thiền vô sắc có trong Phật giáo và cũng có ngoài Phật giáo. 


Đó là con đường giải thoát khổ, hưởng sự an lạc lâu dài trong kiếp sau, do nhờ được tái sinh trong 
cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới. 


3- Giải thoát khổ hoàn toàn như thế nào? 


Trong đời này, bậc thiện trí phàm nhân có trí tuệ sáng suốt, có trình độ hiểu biết giáo pháp của Đức 
Phật sâu sắc và uyên thâm, nên biết suy xét rằng: 


“Sinh mạng của mỗi chúng sinh hoàn toàn tùy thuộc vào nghiệp và tuổi thọ. Vòng tử sinh luân hồi 
trong ba giới bốn loài từ vô thủy không sao biết được, có khi tạo nghiệp ác, có khi tạo nghiệp thiện. 


Nếu nghiệp ác cho quả, thì sẽ tái sinh trong 4 cõi ác giới: Địa ngục, atula, ngạ quỷ, súc sinh. 


Nếu nghiệp thiện cho quả, thì sẽ tái sinh trong cõi thiện giới đó là cõi người, 6 cõi trời dục giới, 16 
cõi trời sắc giới, 4 cõi trời vô sắc giới, tùy theo năng lực của nghiệp thiện ấy. Dù chúng sinh nào đã được 
tái sinh trong cõi nào, cõi ấy cũng chỉ là cõi tạm trú theo tuổi thọ của chúng sinh ấy mà thôi. Trong 31 cõi 
tam giới có số cõi có tuổi thọ không nhất định, có số cõi có tuổi thọ nhất định. Cõi cao nhất trong tam 
giới và có tuổi thọ lâu dài nhất là cõi trời vô sắc Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiên, có tuổi thọ 84.000 
đại kiếp trái đất, nghĩa là phạm thiên trong cõi này được tạm trú lâu dàinhất, không có nghĩa là thường 
trú vĩnh viễn. Vị phạm thiên trong cõi trời vô sắc này đến khi hết tuổi thọ, sau khi chết, do nghiệp thiện 
dục giới cho quả tái sinh trở xuống cõi thiện dục giới đó là cõi người hoặc cõi trời dục giới; rồi lại tiếp tục 
cuộc hành trình tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài, mà tử sinh luân hồi là khổ, không tử sinh luân 
höi là lạc. Nhưng chúng sinh còn có vô minh(avijä) tối tăm vì chưa chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, còn 
có tham ái (tanha) như sợi dây cột cổdẫn dắt trong vòng tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài, không 
sao giải thoát ra khỏi khổ được. 


Trong vòng tử sinh luân hồi, không phải kiếp nào cũng được sinh làm người giàu sang phú quý, làm 
chư thiên trong cõi trời dục giới, làm phạm thiên trong cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới như vậy được 
cả đâu! 


Nếu còn là hạng phàm nhân có đầy đủ nguyên vẹn vô minh, tham ái, phiền não thì khó tránh khỏi sa 
đọa vào trong 4 cõi ác giới: Địa ngục, atula, ngạ quỷ, súc sinh”. 


Trong bộ Jätaka tiên kiếp của Đức Phật Gotama, khi Ngài còn là Đức Bồ Tát, có kiếp cũng bị tái sinh 
Ở cõi địa ngục, súc sinh, v.v... huống gì những hạng phàm nhân tầm thường, thì làm sao tránh khỏi 4 cõi 
ác giới ấy được! 


Một Ngài Đại Trưởng Lão dạy rằng: Một vật được ném mạnh lên hư không, dù mau, dù chậm vật ấy 
cũng phải rơi xuống mặt đất, chính mặt đất là nơi đón nhận mọi vật rơi từ hư không xuống. Cũng như vậy, 
chúng sinh trong vòng tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài từ vô thủy không sao biết được, chắc chắn 
khó mà tránh khỏi sa đọa trong 4 cõi ác giới: Địa ngục, atula, ngạ quỷ, súc sinh. 

Thật vậy, chính thiện nghiệp nâng đỡ cho quả tái sinh làm người trong cõi người, làm chư thiên trong 
cõi trời dục giới, làm phạm thiên trong cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới; mà thiện nghiệp nào cho quả 
cũng có thời hạn của nó. Cho nên, chúng sinh đã được sinh trong cõi nào cũng có thời gian tuổi thọ 
trong cõi ấy, đến khi hết tuổi thọ, dù muốn hay không cũng phải từ bỏ cõi ấy, rồi tùy theo nghiệp của 
mình cho quả tái sinh đến cõi khác. Tất cả chúng sinh còn vô minh tối tăm, vì chưa chứng ngộ chân lý Tứ 
Thánh Đế, còn có tham ái như sợi dây cột cổ dẫn dắt luẩn quẩn trong vòng tử sinh luân hồi trong ba giới 
bốn loài. 

Giải thích: 

Ba Giới - Bốn Loài 

*. Ba giới: Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. 

1- Dục giới có 11 cõi 

2-_ Sắc giới có 16 cõi 

3- Vô sắc giới có 4 cõi 

Tam giới gồm có 31 cõi là nơi tạm trú của chúng sinh. 

1- Dục giới có 11 cõi như sau: 

*.4 cõi ác giới: 

- _ Cỗi địa ngục có tuổi thọ không nhất định. 

- _ Cỗi atula có tuổi thọ không nhất định. 

- __ Cỗi ngạ quỷ có tuổi thọ không nhất định. 

- __ Cốỗi súc sinh có tuổi thọ không nhất định. 

*.7 cõi thiện giới: 

- __ Cỗi người có tuổi thọ không nhất định. 


- _ Cối trời Tứ Đại Thiên Vương có tuổi thọ 500 năm trời, bằng 9 triệu năm cõi người (bởi vì 1 ngày 
1 đêm ở cõi trời này bằng 50 năm cõi người). 


- _ Cối trời Tam Thập Tam Thiên có tuổi thọ 1.000 năm trời, bằng 36 triệu năm cõi người (bởi vì 1 
ngày 1 đêm ở cõi trời này bằng 100 năm cõi người). 


- _ Cốỗi trời Dạ Ma Thiên có tuổi thọ 2.000 tuổi trời, bằng 144 triệu năm cõi người (bởi vì 1 ngày 1 
đêm ở cõi trời này bằng 200 năm cõi người). 


- __ Cỗi trời Đẩu Xuất Đà Thiên có tuổi thọ 4.000 tuổi trời, bằng 576 triệu năm cõi người (bởi vì 1 ngày 
1 đêm ở cõi trời này bằng 400 năm cõi người). 


- __ Cối trời Hóa Lạc Thiên có tuổi thọ 8.000 tuổi trời, bằng 2.304 triệu năm cõi người (bởi vì 1 ngày 1 
đêm ở cõi trời này bằng 800 năm cõi người). 


- _ Cỗi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên có tuổi thọ 16.000 tuổi trời, bằng 9.216 triệu năm cõi người (bởi vì 
1 ngày 1 đêm ở cõi trời này bằng 1.600 năm cõi người) 


2- _ Sắc giới có 16 cõi chia theo quả của 4 bậc thiền hữu sắc như sau: 
*... Quả đệ nhất thiền hữu sắc có 3 cõi: 

- __ Cỗi Phạm Chúng Thiên có tuổi thọ 1/3 a-tăng-kỳ kiếp trụ [1]. 
- __ Cði Phạm Phụ Thiên có tuổi thọ 1/2 a-tăng-kỳ kiếp trụ. 

- __ Cỗi Đại Phạm Thiên có tuổi thọ 1 a-tăng-kỳ kiếp trụ. 

*... Quả đệ nhị thiền hữu sắc có 3 cõi: 

- _ Cỗi Thiểu Quang Thiên có tuổi thọ 2 đại kiếp [2]. 

- __ Cỗi Vô Lượng Quang Thiên có tuổi thọ 4 đại kiếp. 

- __ Cối Quang Âm Thiên có tuổi thọ 8 đại kiếp. 

*... Quả đệ tam thiền hữu sắc có 3 cõi: 

- _ Cốỗi Thiểu Tịnh Thiên có tuổi thọ 16 đại kiếp. 

- _ Cỗi Vô Lượng Tịnh Thiên có tuổi thọ 32 đại kiếp. 

- __ Cối Biến Tịnh Thiên có tuổi thọ 64 đại kiếp. 

*.. Quả đệ tứ thiền hữu sắc có 7 cõi: 


- __ Cỗi Quảng Quả Thiên có tuổi thọ 500 đại kiếp. 


- _ Cỗi Vô Tưởng Thiên có tuổi thọ 500 đại kiếp. 

- __ Cỗi Phước Sinh Thiên có 5 cõi dành riêng cho bậc Thánh Bất Lai chứng đắc đệ tứ thiền hữu sắc: 
+ Cối Vô Phiền Thiên có tuổi thọ 1.000 đại kiếp. 

+ Cối Vô Nhiệt Thiên có tuổi thọ 2.000 đại kiếp. 

+ Cối Thiện Hiện Thiên có tuổi thọ 4.000 đại kiếp. 

+ Cối Thiện Kiến Thiên có tuổi thọ 8.000 đại kiếp. 

+ Cối Sắc Cứu Cánh Thiên có tuổi thọ 16.000 đại kiếp. 

3- Vô sắc giới có 4 cõi tuần tự theo quả của 4 bậc thiền vô sắc như sau: 


- __ Đệ nhất thiền vô sắc là không vô biên xứ thiền cho quả tái sinh (hóa sinh) lên cõi Không Vô Biên 
Xứ Thiên có tuổi thọ 20.000 đại kiếp. 


- _ Đệ nhị thiền vô sắc là thức vô biên xứ thiền cho quả tái sinh (hóa sinh) lên cõi Thức Vô Biên Xứ 
Thiên có tuổi thọ 40.000 đại kiếp. 


-__ Đệ tam thiền vô sắc là vô sở hữu xứ thiền cho quả tái sinh (hóa sinh) lên cõi Vô Sở Hữu Xứ Thiên có 
tuổi thọ 60.000 đại kiếp. 


- __ Đệ tứ thiền vô sắc là phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền cho quả tái sinh (hóa sinh) lên cõi Phi Tưởng 
Phi Phi Tưởng Xứ Thiên có tuổi thọ 84.000 đại kiếp lâu dài nhất trong tam giới. 


* 


Bốn loài: Thai sinh, noãn sinh, thấp sinh, hóa sinh. 
1- . Thai sinh: Chúng sinh sinh từ bụng mẹ như loài người; loài gia súc: 7râu, bò, v.v... 


2-  Noãn sinh: Chúng sinh được sinh 2 lần: Trước tiên sinh từ bụng mẹ ra bằng trứng và tiếp theo 
sau nở từ trứng ra thành con như các loài gia cầm: Gà, vịf,...; các loài chỉm, v.v... 


3- Thấp sinh: Chúng sinh được sinh từ nơi ẩm thấp như con giun, con dòi, v.v... 


4- Hóa sinh: Chúng sinh được hiện hữu đầy đủ ngay tức khắc, không theo quá trình tăng trưởng 
như 3 loài chúng sinh trên. Các chúng sinh ấy là chư thiên trong cõi trời dục giới, phạm thiên trong cõi 
trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới; chúng sinh trong địa ngục, chúng sinh loài atula, chúng sinh loài ngạ 
quỷ. Và đặc biệt loài người xuất hiện đầu tiên trên trái đất cũng thuộc chúng sinh hóa sinh. 


Chúng sinh còn có vô minh tối tăm, vì chưa chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, còn có tham đinhư sợi 
dây cột cổ dẫn dắt tái sinh kiếp nhỏ, kiếp lớn trong vòng tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài từ vô 
thủy không sao biết được. 


Ngoại trừ 5 cõi trời Tịnh Cư Thiên chỉ dành cho các bậc Thánh Bất Lai chứng đắc đệ tứ thiền hữu sắc 
ra, còn lại 26 cõi khác trong tam giới, chúng sinh đều đã từng tái sinh trong các cõi ấy; nhưng có lẽ cõi 
mà chúng sinh tái sinh nhiều lần, nhiều kiếp nhất đó là 4 cõi ác giới: Địa ngục, atula, ngq quỷ, súc sinh. 

Sinh Làm Người Là Điều Khó 

Trong bài kinh Chigga|asutta 1 Đức Phật thuyết dạy bằng ví dụ rằng: 

- _ “Này chư Tỳ khưu, ví như khắp mặt đất này bị ngập trong nước biển sâu; một người ném một cái 
ách 2 có lỗ nhỏ xuống nước. Khi gió đông thổi, cái ách ấy trôi về hướng Tây, khi gió tây thổi, cái ách ấy trôi 
về hướng Đông; khi gió nam thổi, cái ách trôi về hướng Bắc; khi gió bắc thổi, cái ách trôi về hướng Nam. 
Một con rùa đui ở dưới đáy biển, cứ mỗi khoảng cách thời gian trải qua 100 năm, 100 năm nó chỉ nổi lên 


trên mặt nước một lần. 


Này chư Tỳ khưu, các con nhận thức thế nào về điều này, con rùa đui ấy, cứ mỗi khoảng cách thời gian 
trải qua 100 năm nó mới nổi lên trên mặt nước một lần, nó có thể chui cái đầu đúng vào ngay cái lỗ của 
cái ách ấy được hay không? 

Chư Tỳ khưu bạch rằng: 


- _ Kính bạch Đức Thế Tôn, cứ mỗi khoảng cách thời gian 100 năm, 100 năm, nó chỉ nổi lên trên mặt 
nướcmột lần. Con rùa đui chui cái đầu lọt đúng vào ngay cái lỗ của cái ách ấy thật vô cùng khó. Bạch Ngài. 


Đức Phật dạy rằng: 
- __ Này chư Tỳ khưu, cũng như thế! Được sinh làm người là một điều khó. 
Đức Như Lai, Bậc Arahán, Bậc Đức Phật Chánh Đẳng Giác xuất hiện trên thế gian là một điều khó. 


Pháp và Luật mà Như Lai đã thuyết giảng, rồi được phổ biến rộng rãi trong thế gian này là một điều 
khó. 


Nay các con được sinh làm người, Như Lai, Đức Arahán, Đức Phật Chánh Đẳng Giác đã xuất hiện trên 
thế gian, Pháp và Luật mà Như Lai đã thuyết giảng cũng được phổ biến rộng rãi trong thế gian này. 


Này chư Tỳ khưu, như vậy, các con nên cố gắng tỉnh tấn thực hành thiền tuệ để chứng ngộ chân lý Tứ 
Thánh Đế rằng: Đây là Khổ Thánh Đế, đây là Nhân sinh Khổ Thánh Đế, đây là Diệt Khổ Thánh Đế, đây là 
Pháp hành diệt Khổ Thánh Đế.. 


Trong Chú giải bài kinh này dạy: 
Nếu cái ách ấy chưa mục nát, nước biển cũng chưa khô cạn, con rùa đui cũng chưa chết, thì ráng sức 


chờ đợi thời gian trải qua cứ 100 năm, nó mới nổi lên mặt nước một lần, nếu may mắn gặp được cái ách 
ấy, và cái đầu con rùa đui chui đúng ngay vào cái lỗ của cái ách ấy. Nếu con rùa đui không gặp cái ách 


ấy, thì lại lặn xuống đáy biển nằm chờ đợi 100 năm sau. Và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi có cơ hội 
may, con rùa đui chui cái đầu vào lỗ của cái ách ấy được. Đó là một điều thật khó. Cho nên, Đức Phật dạy: 


“Được sinh làm người là một điều rất khó, cũng như con rùa đui chui cái đầu đúng vào lỗ của cái ách. 


Đức Phật xuất hiện trên thế gian cũng là một điều rất khó, Giáo pháp của Đức Phật được lưu truyền 
trên thế gian cũng là một điều rất khó, cũng như con rùa đui chui cái đầu đúng vào lỗ cái ách". 


Thật vậy, khi Đức Phật đang còn hiện hữu trên thế gian, hằng ngày Ngài thường khuyên dạy, nhắc 
nhở các hàng Thanh Văn đệ tử rằng: 


“Bhikkhave appamadena sampadetha. 
Dullabho Buddhuppado lokasmm. 
Dullabho manussattapatlabho. 
Dullabhä khanasampdtti. 

Dullabha pabbdJJä. 

Dullabham saddhammassavanam” 1. 


“Này chư Tỳ khưu, các con hãy nên cố gắng hoàn thành mọi phận sự Tứ Thánh Đế, bằng pháp không 
để duôi, thực hành Tứ Niệm Xứ. 


Đức Phật xuất hiện trên thế gian là một điều khó. 

Được sinh làm người là một điều khó. 

Có cơ hội hành phạm hạnh cao thượng là một điều khó. 

Được xuất gia trở thành Tỳ khưu là một điều khó. 

Được nghe chánh pháp là một điều khó”. 

Đó là những điều khó mà Đức Phật hằng ngày thường khuyên dạy chư Tỳ khưu chớ nên dể duôi. 


Hiện tại, chúng ta đang được sinh làm người, có duyên lành gặp được chánh pháp của Đức Phật đang 
còn lưu truyền trên thế gian này, đó cũng là một diễm phúc lớn lao và vô cùng hy hữu. 


Chúng ta chớ nên dể duôi, cố gắng tinh tấn thực hành Tứ Niệm Xứ hoặc thực hành thiền tuệ. 


Nếu chúng ta có đủ pháp hạnh ba-la-mật đã tích lũy từ nhiều đời, nhiều kiếp trong quá khứ, hỗ trợ 
cho pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc Thánh Đạo - Thánh Quả 
nào, trở thành bậc Thánh Nhân, thì thật là cao quý biết dường nào! 


Nếu chưa chứng đắc Thánh Đạo - Thánh Quả nào trong kiếp hiện tại, thì âu cũng là cơ hội tốt, một 
dịp may hiếm có để bồi bổ thêm pháp hạnh ba-la-mật, để mong chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng 
đắc Thánh Đạo - Thánh Quả và Niết Bàn trong kiếp vị lai. 


Nếu vì sự dể duôi nào, chẳng may nghiệp ác có cơ hội cho quả tái sinh trong cõi ác giới, thì đó là 
một sự thiệt hại lớn lao, làm trì hoãn thời gian, kéo dài vòng tử sinh luân hồi không sao hạn định được. 


Vả lại, thời đại này, mạng sống của mỗi người trong chúng ta rất mong manh, bởi vì có nhiều chứng 
bệnh, mà có phải chứng bệnh nào cũng có thể chữa trị khỏi được cả đâu! Nếu chữa trị chứng bệnh không 
khỏi, thì đành phải chịu chết. Ngoài ra, còn có nhiều tai nạn đều có thể gây tai hại đến sinh mạng một 
cách dễ dàng, mà chính mình cũng không thể bảo vệ được mình. Ví dụ: Khi chúng ta đang ngồi trên xe, 
trên tàu, trên máy bay, v.v... khi ấy sinh mạng của chúng ta hoàn toàn giao trọn cho người tài xế lái xe, 
tài công lái tàu, phi công lái máy bay, v.v... có phải vậy không? Một khi mỗi người chúng ta chết mất kiếp 
người rồi, để tái sinh trở lại kiếp người thật vô cùng hy hữu, vì quá ít. 


Nên tìm hiểu những bài kinh sau đây: 
Tái Sinh Làm Người Quá Ít 
Bài kinh Aññasutta 1 , được tóm lược như sau: 


“Một thuở nọ, Đức Thế Tôn lấy một ít hạt cát đặt trên đầu móng tay, rồi Ngài gọi chư Tỳ khưu dạy 
rằng: 


- _ Này chư Tỳ khưu, các con nhận thức thế nào về điều này. Số lượng hạt cát đang đặt trên đầu móng 
tay của Như Lai so với số lượng hạt cát trên trái đất này, số hạt cát nơi nào nhiều hơn? 


Chư Tỳ khưu bạch rằng: 


- _ Kính bạch Đức Thế Tôn, số hạt cát trên trái đất quá nhiều, vô lượng không sao đếm được; còn số 
hạt cát được đặt trên đầu móng tay của Đức Thế Tôn chỉ là một số ít ỏi mà thôi. Số hạt cát trên trái đất 
nhiều gấp vô số lần, còn số hạt cát được đặt trên đầu móng tay của Đức Thế Tôn thật quá ít, không đáng 
kể, không đáng so sánh, chỉ là một phần nhỏ l¡ tỉ mà thôi. 


- _ Này chư Tỳ khưu, cũng như vậy, chúng sinh sau khi chết, do thiện nghiệp cho quả được tái sinh làm 
người chỉ là số quá ít. Sự thật, ngoài tái sinh làm người ra, chúng sinh sau khi chết, do nghiệp cho quả tái 
sinh làm các loại chúng sinh khác thì quá nhiều”. 


Tương tự như bài kinh Aññasutta trên, các bài kinh tiếp theo Đức Thế Tôn xác định rõ từng mỗi loài 
chúng sinh. Nội dung chính của mỗi bài kinh như sau: 


“Cũng như vậy, loài người sau khi chết, do thiện nghiệp cho quả được tái sinh làm người quá ít. Sự 
thật, loài người sau khi chết, do ác nghiệp cho quả tái sinh làm chúng sinh trong địa ngục, ... thì quá nhiều. 


Cũng như vậy, loài người sau khi chết, do thiện nghiệp cho quả được tái sinh làm người chỉ là quá ít. 
Sự thật, loài người sau khi chết, do ác nghiệp cho quả tái sinh làm loài atula, làm loài ngạ quỷ, làm loài 
súc sinh,... thì quá nhiều. 


Cũng như vậy, loài người sau khi chết, do thiện nghiệp cho quả tái sinh làm chư thiên trong các cối trời 
dục giới; làm phạm thiên trong cõi trời sắc giới, trong cõi trời vô sắc giới số quá ít. Sự thật, loài người sau 
khi chết, do ác nghiệp cho quả tái sinh làm chúng sinh trong cối địa ngục, làm loài ngạ quỷ, làm loài atula, 
làm loài súc sinh, ... thì quá nhiều. 


Cũng như vậy, chư thiên sau khi chết, do thiện nghiệp cho quả tái sinh trở lại làm chư thiên, hoặc làm 
người trong cõi người quá ít. Sự thật, chư thiên sau khi chết, do ác nghiệp cho quả tái sinh làm chúng sinh 
trong cõi địa ngục, làm loài ngạ quỷ, làm loài atula, làm loài súc sinh, ... thì quá nhiều. 


Cũng như vậy, chúng sinh trong cõi địa ngục mãn nghiệp, sau khi chết do thiện nghiệp cho quả tái sinh 
làm người trong cối người, hoặc làm chư thiên trong các cối trời dục giới số quá ít. Sự thật, chúng sinh 
trong cõi địa ngục mãn nghiệp, sau khi chết do ác nghiệp cho quả tái sinh làm chúng sinh trong cõi địa 
ngục nhỏ, làm loài ngạ quỷ, làm loài atula, làm loài súc sinh, ... thì quá nhiều. 


Cũng như vậy, chúng sinh loài súc sinh, sau khi chết do thiện nghiệp cho quả tái sinh làm người trong 
cõi người, hoặc làm chư thiên trong các cõi trời dục giới số quá ít. Sự thật, chúng sinh loài súc sinh, sau khi 
chết do ác nghiệp cho quả tái sinh trở lại làm loài súc sinh, làm chúng sinh trong cối địa ngục, làm loài 
atula, làm loài ngạ quỷ, ... thì quá nhiều. 


Cũng như vậy, chúng sinh loài ngạ quỷ, sau khi chết, do thiện nghiệp cho quả tái sinh làm người trong 
cõi người, hoặc làm chư thiên trong các cõi trời dục giới số quá ít. Sự thật, chúng sinh loài ngạ quỷ, sau khi 
chết do ác nghiệp cho quả tái sinh trở lại làm loài ngạ quỷ, làm chúng sinh trong cõi địa ngục, làm loài 
atula, làm loài súc sinh, ... thì quá nhiều”... 

Qua các bài kinh trên, hạng thiện trí phàm nhân có sự nhận thức đúng đắn rằng: “Chúng sinh (chưa 
phải là bậc Thánh Nhân) hễ còn tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài, thì khó tránh khỏi bị sa đọa trong 
4 cõi ác giới: Địa ngục, atula, ngạ quỷ, súc sinh”. 

*... Tại sao chúng sinh bị sa đọa trong 4 cõi ác giới? 

Sở dĩ chúng sinh bị sa đọa trong 4 cõi ác giới là vì chưa chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế. 

Chân lý Tứ Thánh Đế đó là: 


- _ Khổ Thánh Đế (Dukkha ariyasacca) đó là chấp thủ trong ngũ uẩn, Khổ Thánh Đế là sự thật chân 
lý mà bậc Thánh Nhân đã chứng ngộ. 


- __ Nhân sinh Khổ Thánh Đế (Dukkhasamudaya ariyasacca) đó là Tham ái, Nhân sinh Khổ Thánh Đế 
là sự thật chân lý mà bậc Thánh Nhân đã chứng ngộ, hay gọi tắt là Tập Thánh Đế. 


- __ Diệt Khổ Thánh Đế (Dukkhanirodha ariyasacca) đó là Niết Bàn, Diệt Khổ Thánh Đế là sự thật chân 
lý mà bậc Thánh Nhân đã chứng ngộ, hay gọi tắt là Diệt Thánh Đế. 


- _ Pháp hành dẫn đến diệt Khổ Thánh Đế (Dukkhanirodhagamini patipadä ariyasacca) đó là Bát 
Chánh Đạo, pháp hành dẫn đến Niết Bàn diệt Khổ Thánh Đế là sự thật chân lý mà bậc Thánh Nhân đã 
chứng ngộ, hay gọi tắt là Đạo Thánh Đế. 


Hành giả thực hành Tứ Niệm Xứ, hoặc thực hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế 
lần thứ nhất chứng đắc Nhập Lưu Thánh Đạo - Nhập Lưu Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt 
được tâm tà kiến và tâm hoài nghi, trở thành bậc Thánh Nhập Lưu. Bậc Thánh Nhập Lưu chắc chắn vĩnh 
viễn không còn tái sinh trong 4 cõi ác giới: Địa ngục, atula, ngạ quỷ, súc sinh nữa. Bậc Thánh Nhập Lưu 
chỉ còn tử sinh luân hồi trong cõi người và cõi trời dục giới nhiều nhất đến 7 kiếp nữa. Trong kiếp thứ 7 
ấy chắc chắn sẽ chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và 
Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não, mọi tham ái không còn dư sót nữa, trở thành bậc Thánh Arahán, 
ngay trong kiếp ấy sẽ tịch diệt Niết Bàn, chấm dứt tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. 


Như vậy, chúng sinh còn luẩn quấn trong vòng tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài là vì chưa từng 
chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế. 


Thật vậy, trích dẫn một đoạn kinh trong bài kinh Mahäparinibbänasutta 1 (Kinh Đại Niết Bàn) như 
sau: 


“Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại làng Koti trong xứ Vajji. Khi ấy, Đức Thế Tôn gọi chư Tỳ khưu bèn 
dạy rằng: 


- _ Này chư Tỳ khưu, trước kia, vì chưa chứng ngộ, chưa thông suốt chân lý Tứ Thánh Đế, nên Như 
Lai cùng các con đã phải trải qua suốt thời gian lâu đài từ vô thủy, trong vòng tử sinh luân hồi trong ba 
giới bốn loài. 

Chân lý Tứ Thánh Đế mà chưa chứng ngộ là thế nào? 


Này chư Tỳ khưu, vì chưa chứng ngộ, chưa thông suốt “Khổ Thánh Đế “. Vì vậy, Như Lai cùng các con 
đã phải trải qua suốt thời gian lâu dài từ vô thủy, trong vòng tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. 


Vì chưa chứng ngộ, chưa thông suốt “Nhân sinh Khổ Thánh Đế”. Vì vậy, Như Lai cùng các con đã 
phải trải qua suốt thời gian lâu dài từ vô thủy, trong vòng tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. 


Vì chưa chứng ngộ, chưa thông suốt “Diệt Khổ Thánh Đế”. Vì vậy, Như Lai cùng các con đã phải trải 
qua suốt thời gian lâu dài từ vô thủy, trong vòng tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. 


Vì chưa chứng ngộ, chưa thông suốt “Pháp hành diệt Khổ Thánh Đế”. Vì vậy, Như Lai cùng các con 
đã phải trải qua suốt thời gian lâu dài từ vô thủy, trong vòng tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. 


Này chư Tỳ khưu, nay Như Lai đã chứng ngộ, đã thông suốt “Khổ Thánh Đế” đã chứng ngộ, đã thông 
suốt “Nhân sinh Khổ Thánh Đế đã chứng ngộ, đã thông suốt “Diệt Khổ Thánh Đế”; đã chứng ngộ, đã 
thông suốt “Pháp hành diệt Khổ Thánh Đế”? đã diệt đoạn tuyệt tham ái trong mọi kiếp (bhavatanhđ) 
không còn dư sót; tham ái trong kiếp ví như sợi dây cột cổ dẫn dắt tái sinh kiếp sau đã bị cắt đứt xong rồi. 
Bây giờ, Như Lai không còn tái sinh kiếp nào nữa”. 

Sau khi thuyết xong thời pháp, Đức Thế Tôn thuyết bài kệ tóm tắt rằng: 


“Catunnam ariyasaccänam, 
Yathäbhutam adassanã. 


Samsttam dighamaddhanam, 

Täsu täsveva Jafisu. 

Tän! etänr difthãni, 

BhavenettL samuhatä, 

Ucchinnam muũlam dukkhassa. 
Noattht daãn punabbhavo 1 ”. 

Vì chưa ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, 
Nên đã phải trải qua suốt thời gian 
Lâu đài trong vòng tử sinh luân hồi 
Từ vô thủy kiếp này sang kiếp khác. 
Nay Như Lai đã ngộ Tứ Thánh Đế, 
Tham ái, sợi dây đã bị đoạn tuyệt, 
Gốc rễ của Khổ đế bị chặt đút. 

Nay không còn tái sinh kiếp nào nữa. 


Đức Thế Tôn thuyết dạy pháp hành giải thoát khổ sinh: Đây là giới, đây là định, đây là tuệ. 


*... Do nương nhờ nơi giới, nên định được phát sinh, đem lại nhiều quả báu trong tam giới, trong Siêu 
tam giới. 


*... Do nương nhờ nơi định, nên tuệ được phát sinh, đem lại nhiều quả báu trong tam giới, trong Siêu 
tam giới. 


*... Do nương nhờ nơi tuệ, nên phát sinh Siêu tam giới tâm, đó là 4 Tâm Thánh Đạo, 4 Tâm Thánh 
Quả giải thoát khỏi phiền não trầm luân 2 : Dục giới trầm luân (kãmäsavg); kiếp trầm luân trong cõi sắc 
giới, cõi vô sắc giới (bhaväsavd) và vô minh trầm luân (avijjäsava). 


TỨ THÁNH ĐẾ 
(CATUARIYASACCA) 


Tứ Thánh Đế (Ariyasaccg) là 4 sự thật chân lý mà bậc Thánh Nhân đã chứng ngộ, đó là: 


1- Khổ Thánh Đế (Dukkha ariyasacca): Danh pháp, sắc pháp trong tam giới là Khổ Thánh Đế,là 
chân lý mà bậc Thánh Nhân đã chứng ngộ. 


2- Nhân sinh Khổ Thánh Đế (Dukkhasamudayd ariyasacca): Tâm tham ái là Nhân sinh Khổ 
Thánh Đế, là chân lý mà bậc Thánh Nhân đã chứng ngộ; hay gọi tắt là Tập Thánh Đế (Samudaya 
qriyasgaccg). 


3- Diệt Khổ Thánh Đế (Dukkhanirodha ariyasaccg): Niết Bàn là pháp diệt Khổ Thánh Đế, là chân lý 
mà bậc Thánh Nhân đã chứng ngộ; hay gọi tắt là Diệt Thánh Đế (Nirodha ariyasaccg). 


4- Pháp hành diệt Khổ Thánh Đế (Dukkhanưodhagäminr patipadä ariyasaccg): Bát Chánh 
Đạo hợp đủ 8 chánh, là pháp hành dẫn đến chứng ngộ Niết Bàn, diệt Khổ Thánh Đế, là chân lý mà bậc 
Thánh Nhân đã chứng ngộ; hay goi tắt là Đạo Thánh Đế (Magga ariyasaccg). 


Tứ Thánh Đế là nền tảng căn bản trong giáo pháp của Chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai. 


*. Đức Thế Tôn có Ân đức là “Sammäsambuddha”: Chánh Đẳng Giác, là do chính Ngài đã tự mình 
chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, trở thànhbậc 
Thánh đầu tiên, được tôn xưng là Bậc Chánh Đẳng Giác cao thượng, độc nhất vô nhị trong 10 ngàn thế 
giới chúng sinh. 


* Đức Thế Tôn có Ân đức “Buddha”, Đức Phật, là do chính Ngài đã tự mình chứng ngộ chân lý Tứ 
Thánh Đế đầu tiên, rồi Ngài đem ra giáo huấn cho chúng sinh có duyên lành cùng chứng ngộ chân lý Tứ 
Thánh Đế y theo Ngài. 


Sau khi trở thành Bậc Chánh Đẳng Giác, Đức Phật đã ngự đến khu rừng phóng sinh nai gọi là 
Isipatana, để tế độ nhóm 5 Tỳ khưu: Đại đức Kondañña, Đại đức Vappa, Đại đức Bhaddiya, Đại đức 


Mahanäma, Đại đức Assaji Đức Thế Tôn thuyết giảng bài kinh đầu tiên gọi 
là “Dhammacakkappavattanasutta”: Kinh Chuyển Pháp Luân. Khi nhóm 5 Tỳ khưu lắng nghe xong bài 
kinh, trong đó Đại đức Kondañña, vị trưởng nhóm đã chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc Nhập 
Lưu Thánh Đạo - Nhập Lưu Thánh Quả, trở thành bậc Thánh Nhập Lưu, vị Thánh Thanh Văn đệ tử đầu 
tiên trong giáo pháp của Đức Phật Gotamg, cùng với 180 triệu chư thiên và phạm thiên cũng chứng ngộ 
chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc Thánh Đạo - Thánh Quả cùng trong lúc ấy. 


Trong bài kinh Chuyển Pháp Luân này, có một đoạn Đức Thế Tôn khẳng định truyền dạy toàn cõi thế 
giới rằng: 


“Yato ca kho me bhikkhave tmesu catũsu ariyasaccesu evam tiparivat†tam dvädasakaram yathäbhutam 
ñãngdassanam suvisuddham qhosứ. 


Athaham bhikkhqve sadevake loke samdrake sabrahmake sassamanabrahmanWäa pdajäya 
devamanussäya “Anuttaram sammasambodhim abhisambuddho” tỉ paccañfñiastm... ˆ 


“Này Chư Tỳ khưu, khi nào trí tuệ thiền tuệ đã thấy rõ, biết rõ đúng thực tánh của Tứ Thánh Đế theo 
tam tuệ luân thành T2 loại trí tuệ trong sáng thanh tịnh, đã phát sinh đến với Như Lai. 


Này Chư Tỳ khưu, khi ấy Như Lai khẳng định truyền dạy rằng: “Như Lai đã chứng đắc thành Bậc Chánh 
Đẳng Giác Vô Thượng trong toàn thế giới chúng sinh: Gồm nhân loại, Vua Chúa, Samôn, Bàlamôn, Chư 


thiên, Ma vương và Phạm thiên cả thảy.. 


Như vậy, Đức Thế Tôn có Ân đức: “Sammasambuddha” vì chính Ngài tự chứng ngộ chân lý Tứ Thánh 
Đế theo tam tuệ luân là: 


- Trí tuệ học (saccañäng). 
- Trí tuệ hành (kiccañäng). 
- _ Trí tuệ thành (katañang). 


Ba loại trí tuệ trong Tứ Thánh Đế (3x4) thành 12 loại trí tuệ, mà Đức Phật đã tuần tự chứng đạt một 
cách hoàn toàn trong sáng thanh tịnh, để trở thành bậc Chánh Đẳng Giác (Sammasambuddho). 


Đối với hàng Phật tử là bậc xuất gia Sadi, Tỳ khưu, cũng như hàng tại gia cư sĩ là cận sự nam, cận sự 
nữ, cùng tất cả chư thiên, phạm thiên có nguyện vọng trở thành bậc Thánh Nhân, phải hành theo con 
đường duy nhất mà Đức Phật đã thực hành. Đó là: Pháp hành thiền tuệ để dẫn đến chứng ngộ chân lý 
Tứ Thánh Đế theo tam tuệ luân, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, pháp giải thoát khổ 
tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. 


Tìm Hiểu Ý Nghĩa Tứ Thánh Đế 


Trong bộ Thanh Tịnh Đạo giảng giải 16 ý nghĩa của Tứ Thánh Đế 1 như sau: 


†- 


Khổ Thánh Đế öó là chấp thủ trong ngũ uẩn, hay danh pháp, sắc pháp trong tam giới, là sự thật 


chân lý Khổ Thánh Đế, có 4 ý nghĩa thực trạng là: 


4- 


Thực trạng khổ luôn luôn hành hạ. 
Thực trạng khổ là do nhân duyên cấu tạo. 
Thực trạng khổ làm nóng nảy. 
Thực trạng khổ là do luôn luôn biến đổi. 
Tập Thánh Đế: Đó là tâm tham ái, Nhân sinh Khổ Thánh Đế, có 4 ý nghĩa thực trạng là: 
Thực trạng làm nhân sinh khổ, 
Thực trạng làm cho phát sinh Khổ đế. 
Thực trạng ràng buộc trong khổ, không thoát ra khỏi khổ được. 
Thực trạng dính mắc trong Khổ đế. 
Diệt Thánh Đế: Đó là Niết Bàn, pháp diệt Khổ Thánh Đế, có 4 ý nghĩa thực trạng là: 
Thực trạng giải thoát mọi cảnh Khổ Thánh Đế. 
Thực trạng không bị ràng buộc trong Khổ Thánh Đế. 
Thực trạng không bị nhân duyên nào cấu tạo. 
Thực trạng không còn sinh tử nữa. 


Đạo Thánh Đế: Đó là pháp hành Bát Chánh Đạo dẫn đến chứng ngộ Niết Bàn, có 4 ý nghĩa thực 


trạng là: 


Thực trạng pháp hành dẫn đến sự giải thoát khổ tử sinh luân hồi. 
Thực trạng pháp hành là nhân dẫn đến chứng ngộ Niết Bàn. 
Thực trạng pháp hành để chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế. 


Thực trạng pháp hành dẫn đầu làm phận sự biết Khổ Thánh Đế, diệt Nhân sinh Khổ Thánh Đế, 


chứng ngộ Niết Bàn. 


Tất cả 16 ý nghĩa thực trạng của Tứ Thánh Đế này đồng thành tựu trong Tâm Thánh Đạo. 


Tam Tuệ Luân 

Tam tuệ luân (tiparivaffa): Là 3 bậc trí tuệ luân chuyển theo Tứ Thánh Đế như sau: 
1-  Saccañäng: Trí tuệ học Tứ Thánh Đế. 

2- Kiccañaäng: Trí tuệ hành phận sự Tứ Thánh Đế. 

3- Katañang: Trí tuệ thành hoàn thành phận sự Tứ Thánh Đế. 

1- Trí Tuệ Học Tứ Thánh Đế 

1. 1- Trí tuệ học Khổ Thánh Đế 

Trí tuệ học là hiểu biết rõ các chi pháp trong Khổ Thánh Đế. 


Khổ Thánh Đế äó là chấp thủ trong ngũ uẩn, hay danh pháp, sắc pháp trong tam giới mà bậc Thánh 
Nhân chứng ngộ bằng Thánh Đạo Tuệ. 


*.. Chấp thủ ngũ uẩn là: 

- _ Chấp thủ trong sắc uẩn: Sắc uẩn là đối tượng của tham ái, tà kiến chấp thủ. 

- _ Chấp thủ trong thọ uẩn: Thọ uẩn là đối tượng của tham ái, tà kiến chấp thủ. 

- __ Chấp thủ trong tưởng uẩn: Tưởng uẩn là đối tượng của tham ái, tà kiến chấp thủ. 
- __ Chấp thủ trong hành uẩn: Hành uẩn là đối tượng của tham ái, tà kiến chấp thủ. 

- __ Chấp thủ trong thức uẩn: Thức uẩn là đối tượng của tham ái, tà kiến chấp thủ. 

*.. Danh pháp, sắc pháp trong tam giới là: 

- __ Danh pháp trong tam giới đó là tâm và tâm sở. 

*... Tâm tam giới: Có 81 tâm (không có 8 hay 40 tâm Siêu tam giới, vì không phải Khổ Thánh Đế: 
- __ Tâm dục giới có 54 tâm. 

- _ Tâm sắc giới có 15 tâm. 

- _ Tâm vô sắc giới có 12 tâm. 


*... Tâm sở: Có 51 tâm sở (không có tâm sở tham, vì tâm sở tham thuộc Tập Thánh Đô). 


- _ Sắc pháp chỉ có trong dục giới và sắc giới, không có trong vô sắc giới, có tất cả 28 sắc pháp. 


Như vậy, gồm có 81 tâm tam giới + 51 tâm sở + 28 sắc pháp là Khổ Thánh Đế, là pháp mà bậc Thánh 
Nhân đã chứng ngộ bằng Thánh Đạo Tuệ. 


1. 2- Trí tuệ học Tập Thánh Đế 

Trí tuệ học là hiểu biết rõ các chỉ pháp trong Tập Thánh Đế. 

Tập Thánh Đế đó là tâm tham ái, Nhân sinh Khổ Thánh Đế. 

Tham ái (tanhã): Có 3 loại, 6 loại, 54 loại, 108 loại: 

*... Tham ái theo tính chất có 3 loại: 

1- Kamatanha: Dục óái, tham ái trong 6 trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) trong dục giới. 


2-  Bhavatanha: Hữu ái, tham ái trong 6 trần hợp với thường kiến (sassatadifth0 thấy sai lầm cho là 
thường tồn. Hoặc tham ái trong cối sắc giới, cõi vô sắc giới; trong thiền hữu sắc, thiền vô sắc. 


3- _ Vibhavatanha: Phi hữu ái, tham ái trong 6 trần hợp với đoạn kiến (ucchedadifthi) thấy sai lầm 
cho là không có. Tâm tham ái hoan hỷ với đoạn kiến như vậy. 


*... Tham ái theo 6 đối tượng có 6 loại: 

Mỗi tham ái phát sinh do nương nhờ 6 đối tượng, nên có 6 loại tham ái: 

1- _ Sắc ái tham ái trong sắc trần. 

2- Thanh ái, tham ái trong thanh trần. 

3- Hương ái, tham ái trong hương trần. 

4- _ Vị ái tham ái trong vị trần. 

5-.. Xúc ái tham ái trong xúc trần. 

6- _ Pháp ái, tham ái trong pháp trần. 

*. Tham ái theo 3 thời: 

3 loại tham ái nhân với 6 đối tượng của tham ái thành 18 loại tham ái phát sinh theo 3 thời: 


- _ Thời quá khứ có 18 loại tham ái. 


- _ Thời hiện tại có 18 loại tham ái. 


Thời vị lai có 18 loại tham ái. 
*... Tham ái theo 2 bên (bên trong và bên ngoài): 


3 loại tham ái nhân với 6 đối tượng của tham ái nhân với 3 thời thành 54 loại tham ái phát sinh bên 
trong của mình và bên ngoài mình của người. 


-._ Bên trong của mình có 54 loại tham ái. 

- _ Bên ngoài mình của người có 54 loại tham ái. 
Tổng cộng tâm tham ái gồm có: 

3x6x3x2 = 108 loại tham ái. 


108 loại tham ái này đều là Nhân sinh Khổ Thánh Đế, là pháp mà bậc Thánh Nhân đã chứng ngộ 
bằng Thánh Đạo Tuệ. 


Tâm tham ái không những là nhân sinh khổ ở kiếp hiện tại, mà còn là nhân sinh khổ dẫn dắt tái sinh 
trong kiếp sau nữa. Hễ còn tâm tham ái, thì còn phải tái sinh kiếp sau. 


1. 3- Trí tuệ học Diệt Khổ Thánh Đế 
Trí tuệ học là hiểu biết rõ các chỉ pháp trong Diệt Khổ Thánh Đế. 


Diệt Khổ Thánh Đế: Đó là Niết Bàn, pháp diệt Nhân sinh Khổ Thánh Đế, cũng là pháp diệt quả Khổ 
Thánh Đế. 


*... Niết Bàn có 2 loại theo bậc Thánh Arahán 


1- _ Hữu Dư Niết Bàn (Sa upädisesanibbang): Niết Bàn đối với bậc Thánh Arahán đã diệt đoạn tuyệt 
tất cả mọi tham ái mọi phiền não không còn dư sót, còn gọi là Phiền Não  Niết 
Bàn(Kilesaparinibbäng), nhưng ngũ uẩn vẫn còn tồn tại cho đến hết tuổi thọ. 


2- _ Vô Dư Niết Bàn (Anupäadisesanibbäng): Niết Bàn đối với bậc Thánh Arahán đã diệt đoạn tuyệt 
được tất cả mọi tham ái, mọi phiền não không còn dư sót; đồng thời đến lúc hết tuổi thọ, ngũ uẩn tịch 
diệt Niết Bàn, còn gọi là Ngũ Uẩn Niết Bàn (Khandhaparinibbang), chấm dứt sự tử sinh luân hồi trong 
tam giới. 


*... Niết Bàn có 3 loại theo đối tượng 


1- _ Vô Tướng Niết Bàn (Animiftanibbänga): Hành giả thực hành thiền tuệ, khi trí tuệ thiền tuệ thấy 
rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp có trạng thái vô thường hiện rõ hơn trạng thái khổ và trạng thái vô 


ngã, do tín pháp chủ (saddhindriya) có năng lực hơn 4 pháp chủ khác, thì sẽ dẫn đến chứng ngộ Niết Bàn 
gọi là “Vô Hiện Tượng Niết Bàn: Niết Bàn không có hiện tượng pháp hành hữu vừ. 

2- _ Vô Ái Niết Bàn (Appanihitanibbäng): Hành giả thực hành thiền tuệ, khi trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, 
biết rõ danh pháp, sắc pháp có trạng thái khổ hiện rõ hơn trạng thái vô thường và trạng thái vô 
ngã, do định pháp chủ (samadhindriya) có năng lực hơn 4 pháp chủ khác, thì sẽ dẫn đến chứng ngộ Niết 
Bàn gọi là “Vô Ái Niết Bàn”: Niết Bàn không có tham ái nương nhờ. 

3-  Chơn Không Niết Bàn (Suññatanibbäng): Hành giả thực hành thiền tuệ, khi trí tuệ thiền tuệ thấy 
rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp có trạng thái vô ngã hiện rõ hơn trạng thái vô thường và trạng thái 
khổ, do tuệ pháp chủ (paññindriya) có năng lực hơn 4 pháp chủ khác, thì sẽ dẫn đến chứng ngộ Niết Bàn 
gọi là “Chơn Không Niết Bàn”: Niết Bàn hoàn toàn vô ngã, không phải ta, không phải của ta. 


Vậy, các loại Niết Bàn, diệt Khổ Thánh Đế, là pháp mà chư bậc Thánh đã chứng ngộ bằng Thánh Đạo 
Tuệ và Thánh Quả Tuệ. 


1. 4- Trí tuệ học Đạo Thánh Đế 
Trí tuệ học là hiểu biết rõ các chỉ pháp trong Đạo Thánh Đế. 


Đạo Thánh Đế: Đó là Bát Chánh Đạo hợp đủ 8 chánh, là pháp hành dẫn đến chứng ngộ Niết Bàn, 
diệt Khổ Thánh Đế. 


Bát Chánh Đạo: 


- _ Chánh kiến: Trí tuệ chân chính, là trí tuệ thiền tuệ chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế: Khổ Thánh 
Đế, Tập Thánh Đế, Diệt Thánh Đế và Đạo Thánh Đế. 


- __ Chánh tư duy: Tư duy chân chính, là tư duy thoát ra khỏi ngũ trần, tư duy không làm khổ mình 
khổ người, tư duy không làm hại mình hại người. 


- __ Chánh ngữ: Nói lời chân chính, là tránh xa sự nói dối, tránh xa sự nói lời chia rẽ, tránh xa sự nói 
lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc), tránh xa sự nói lời vô ích. 


- __ Chánh nghiệp: Hành nghiệp chân chính, là tránh xa sự sát sinh, tránh xa sự trộm cắp, tránh xa sự 
tà dâm. 


- __ Chánh mạng: Nuôi mạng chân chính, là tránh xa cách sống tà mạng do thân và khẩu hành ác. 
- __ Chánh tỉnh tấn: Tinh tấn chân chính là: 
* Tỉnh tấn ngăn ác pháp chưa sinh thì không phát sinh. 


* Tỉnh tấn diệt ác pháp đã sinh. 


* Tỉnh tấn làm cho thiện pháp chưa sinh thì phát sinh. 
* Tỉnh tấn làm tăng trưởng thiện pháp đã sinh. 


- __ Chánh niệm: Niệm chân chính, là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, (ngoài ra không gọi 
là chánh niệm). 


- __ Chánh định: Định chân chính, là định tâm trong các bậc Siêu tam giới thiền tâm, có Niết Bàn làm 
đối tượng (ngoài ra, định tâm ở bậc thiền hữu sắc, thiền vô sắc không gọi là chánh định). 


Vậy, Bát Chánh Đạo hợp đủ 8 chánh, là pháp hành dẫn đến chứng ngộ Niết Bàn, diệt Khổ Thánh Đế, 
là pháp mà chư bậc Thánh đã chứng ngộ bằng Thánh Đạo Tuệ và Thánh Quả Tuệ. 


Trên đây là 4trí tuệ học là họccác chỉ pháp của Tứ Thánh Đế thuộc về phần pháp 
học(partyatttdhammd). 


2- _ Trí Tuệ Hành Phận Sự Tứ Thánh Đế 


Khi 4 trí tuệ học đã hiểu biết rõ tất cả chỉ pháp trong Tứ Thánh Đế xong rồi, luân chuyển đến 4 trí tuệ 
hành theo phận sự của mỗi Thánh Đế như sau: 


2. 1- Trí tuệ hành phận sự Khổ Thánh Đế 

Khổ Thánh Đế: Đó là chấp thủ trong ngũ uẩn, hay danh pháp, sắc pháp trong tam giới, là pháp mà trí 
tuệ hành có phận sự nên biết (pariññeyyg); hay trí tuệ hành có phận sự nên biết danh pháp, sắc pháp là 
Khổ đế. (không phải có phận sự nên diệt, nên chứng ngộ, nên thực hành). 

2. 2- Trí tuệ hành phận sự Tập Thánh Đế 

Tập Thánh Đế: Đó là tâm tham ái, Nhân sinh Khổ Thánh Đế, là pháp mà trí tuệ hành có phận sự nên 
diệt (pahätabbg); hay trí tuệ hành có phận sự nên diệt tâm tham ái. (không phải có phận sự nên biết, nên 
chứng ngộ, nên thực hành). 

2. 3- Trí tuệ hành phận sự Diệt Khổ Thánh Đế 

Diệt Khổ Thánh Đế: Đó là Niết Bàn, diệt Nhân sinh Khổ Thánh Đế, là pháp mà trí tuệ hành có phận 
sự nên chứng ngộ (sacchikatabbg); hay trí tuệ hành có phận sự nên chứng ngộ Niết Bàn.(không phải có 
phận sự nên biết, nên diệt, nên thực hành). 

2. 4- Trí tuệ hành phận sự Đạo Thánh Đế 

Đạo Thánh Đế: Đó là Bát Chánh Đạo, pháp hành dẫn đến chứng ngộ Niết Bàn, pháp diệt Nhân sinh 


Khổ Thánh Đế, là pháp mà trí tuệ hành có phận sự nên thực hành (bhaävetabbg); hay trí tuệ hành có phận 
sự nên thực hành Bát Chánh Đạo. (không phải có phận sự nên biết, nên diệt, nên chứng ngộ. 


Trên đây là 4 trí tuệ hành phận sự của Tứ Thánh Đế, thuộc vê phần pháp hành (patipatti-dhammg). 
3- Trí Tuệ Thành Phận Sự Tứ Thánh Đế 


Khi 4 trí tuệ hành đã làm tròn phận sự Tứ Thánh Đế xong rồi, luân chuyển đến 4 trí tuệ thành, hoàn 
thành xong phận sự của mỗi Thánh Đế như sau: 


3. 1- Trí tuệ thành phận sự Khổ Thánh Đế 


Khổ Thánh Đế: Đó là chấp thủ trong ngũ uẩn, hay danh pháp, sắc pháp trong tam giới, là pháp mà trí 
tuệ thành đã biết xong (pariññata), đã hoàn thành xong phận sự biết Khổ Thánh Đế, hay trí tuệ thành đã 
biết xong danh pháp, sắc pháp là Khổ Thánh Đế. 


3. 2- Trí tuệ thành phận sự Tập Thánh Đế 


Tập Thánh Đế: Đó là tâm tham ái, Nhân sinh Khổ Thánh Đế, là pháp mà trí tuệ thành đã diệt xong 
(pahina), đã hoàn thành xong phận sự diệt Tập Thánh Đế, hay trí tuệ thành đã diệt xong tâm tham ái. 


3. 3- Trí tuệ thành phận sự Diệt Khổ Thánh Đế 


Diệt Khổ Thánh Đế: Đó là Niết Bàn, diệt Nhân sinh Khổ Thánh Đế, là pháp mà trí tuệ thành đã chứng 
ngộ xong (sacchikatg), đã hoàn thành xong phận sự chứng ngộ Diệt Thánh Đế, hay trí tuệ thành đã chứng 
ngộ xong Niết Bàn. 


3. 4- Trí tuệ thành phận sự Đạo Thánh Đế 


Đạo Thánh Đế: Đó là Bát Chánh Đạo hợp đủ 8 chánh, pháp hành dẫn đến chứng ngộ Niết Bàn, là 
pháp mà trí tuệ thành đã thực hành xong (bhäãvữa); đã hoàn thành xong phận sự thực hành Đạo Thánh 
Đế, hay trí tuệ thành đã thực hành xong Bát Chánh Đạo. 


Trên đây là 4 trí tuệ thành đã hoàn thành xong mọi phận sự Tứ Thánh Đế, thuộc về pháp 
thành (pativedhadhammg), là sự chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, gọi là 9 Siêu tam giới 
pháp (Navalokuttaradhamm). 


Nhân Quả Liên Quan Tam Tuệ Luân 


- 4 trí tuệ học, là học hiểu biết đúng theo các chi pháp của Tứ Thánh Đế, làm nhân duyên dẫn đến 
kết quả 4 trí tuệ hành. 


- 4 trí tuệ hành, là hành đúng theo 4 phận sự của Tứ Thánh Đế, làm nhân duyên dẫn đến kết quả 4 
trí tuệ thành, là đã hoàn thành xong 4 phận sự của Tứ Thánh Đế, đó là sự chứng ngộ chân lý Tứ Thánh 
Đế, chứng đắc từ Nhập Lưu Thánh Đạo - Nhập Lưu Thánh Quả, Nhất Lai Thánh Đạo - Nhất Lai Thánh 
Quả, Bất Lai Thánh Đạo - Bất Lai Thánh Quả đến Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả, trở thành bậc 


Thánh Arahán. Trí tuệ thấy rõ, biết rõ phạm hạnh đã hoàn thành xong, kiếp này là kiếp chót, không còn 
phải tái sinh kiếp nào khác nữa. 


Như trong đoạn kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Thế Tôn khẳng định: 


“Ñãngañca pana me dassanam udapädi Akuppä me vimutti, ayamantimä jãti, natthi dãni punabbhavo: 
đệ, 


“Trí tuệ quán xét đã phát sinh đến Như Lai biết rõ rằng: “Arahán Thánh Quả Tuệ giải thoát của Như Lai 
không bao giờ bị hư hoại, kiếp này là kiếp chót, sau kiếp hiện tại này, không còn phải tái sinh kiếp nào 
nữa”. 

Tam Tuệ Luân Của Mỗi Thánh Đế 

Trong mỗi Thánh Đế có đủ tam tuệ luân như sau: 

1- Khổ Thánh Đế 

- __ Trí tuệ học, là trí tuệ hiểu biết rõ danh pháp, sắc pháp trong tam giới là Khổ Thánh Đế. 


- __ Trí tuệ hành, là trí tuệ đang thực hành thiền tuệ, để thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp là pháp 
có phận sự nên biết (pariññeyyd). 


- __ Trí tuệ thành, là trí tuệ đã thực hành thiền tuệ, đã thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp là pháp có 
phận sự nên biết thì đã biết xong (pariññatd). 


2- Tập Thánh Đế 
—_ Trí tuệ học, là trí tuệ hiểu biết rõ tâm tham ái là Nhân sinh Khổ Thánh Đế. 


— _ Trí tuệ hành, là trí tuệ đang thực hành thiền tuệ, để thấy rõ, biết rõ tâm tham ái là pháp có phận 
sự nên diệt (pahätabbg). 


— _ Trí tuệ thành, là trí tuệ đã thực hành thiền tuệ, đã thấy rõ, biết rõ tâm tham ái là pháp có phận sự 
nên diệt thì đã diệt xong (pahing). 


3- Diệt Thánh Đế 
— Trí tuệ học, là trí tuệ hiểu biết rõ Niết Bàn là pháp diệt Khổ Thánh Đế. 


— Trí tuệ hành, là trí tuệ đang thực hành thiền tuệ, để thấy rõ, biết rõ Niết Bàn là pháp có phận sự nên 
chứng ngộ (sacchikatabbdg). 


— Trí tuệ thành, là trí tuệ đã thực hành thiền tuệ, đã thấy rõ, biết rõ Niết Bàn là pháp có phận sựnên 
chứng ngộ thì đã chứng ngộ xong (sacchikata). 


4- Đạo Thánh Đế 


- Trí tuệ học, là trí tuệ hiểu biết rõ Bát Chánh Đạo là pháp hành dẫn đến chứng ngộ Niết Bàn, diệt Khổ 
Thánh Đế. 


— Trí tuệ hành, là trí tuệ đang thực hành pháp hành Bát Chánh Đạo là pháp có phận sự nên thực hành 
(bhävetabbd). 


— Trí tuệ thành, là trí tuệ đã thực hành pháp hành Bát Chánh Đạo, là pháp có phận sự nên thực hành 
thì đã thực hành xong (bhãva). 


Trong mỗi Thánh Đế có tam tuệ luân chuyển. Vậy, trong Tứ Thánh Đế (4 X 3) gồm có 12 tuệ luân 
chuyển, có thể tượng trưng như một bánh xe Pháp Luân (Dhammacdkkq) có 12 căm luân chuyển. 


Bảng Tóm Tắt Tam Tuệ Luân Trong Tứ Thánh Đế 


Tứ Thánh Đế 
Tam Tuệ Luân X3 2z R ñ . ” : r ; . 
MO Khổ Thánh Đế Tập Thánh Đế Diệt Thánh Đế Đạo Thánh Đế 


Tam Tuệ Luân 


Tam Tuệ Luân Của 4 Bậc Thánh Nhân 


Tứ Thánh Đế 


Mỗi bậc Thánh Nhân đều trải qua tam tuệ luân trong Tứ Thánh Đế, mỗi tuệ luân có năng lực trí tuệ 
khác nhau đối với mỗi bậc Thánh Nhân. 


- Bậc Thánh Nhập Lưu trải qua tam tuệ luân trong Tứ Thánh Đế lần thứ nhất, Nhập Lưu Thánh Đạo 
Tuệ đã diệt đoạn tuyệt được: Tham ái hợp với tà kiến trong 4 tâm tham hợp tà kiến (còn 4 tâm tham không 
hợp tà kiến chưa diệt được). 

- Bậc Thánh Nhất Lai trải qua tam tuệ luân trong Tứ Thánh Đế lần thứ nhì, Nhất Lai Thánh Đạo Tuệ 
đã diệt đoạn tuyệt được: Tham ái ngũ trần loại thô trong 4 tâm tham không hợp tà kiến (còn ngũ trần loại 


vỉ tế chưa diệt được). 


- Bậc Thánh Bất Lai trải qua tam tuệ luân trong Tứ Thánh Đế lần thứ ba, Bất Lai Thánh Đạo Tuệ đã 
diệt đoạn tuyệt được: Tham ái ngũ trần loại vi tế, trong 4 tâm tham không hợp tà kiến (thuộc cõi dục giới). 


- Bậc Thánh Arahán trải qua tam tuệ luân trong Tứ Thánh Đế lần thứ tư, Arahán Thánh Đạo Tuệ đã 
diệt đoạn tuyệt được: Tham ái trong thiền hữu sắc, thiền vô sắc, cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới trong 
4 tâm tham không hợp tà kiến, không còn dư sót. 

Tính Chất 4 Phận Sự Của Tứ Thánh Đế 


4 trí tuệ hành và 4 trí tuệ thành trong 4 phận sự của Tứ Thánh Đế có tính cách liên quan đồng thời, 
không phận sự nào trước, không phận sự nào sau. 


Trong bộ Thanh Tịnh Đạo có ví dụ rằng: 


“Khi đốt một cây đèn dầu (hay cây đèn cầy) trong đêm tối, có 4 sự việc xảy ra đồng thời, không trước, 
không sau là: 


- Ánh sáng tỏa ra. 

- Bóng tối bị tan biến. 

— Tim đèn bị cháy mòn. 

- Dầu bị hao dần. 

4 sự việc xảy ra cùng một lúc, không việc nào trước, không việc nào sau. 

Cũng giống như 4 phận sự của Tứ Thánh Đế có tính cách đồng thời, không trước, không sau”. 
Trong kinh Gavampdti 1 có đoạn dạy: 

Đại đức Gavampati thưa với chư Tỳ khưu rằng: 


“Này chư pháp hữu, tôi được nghe từ nơi Đức Thế Tôn dạy rằng: 


- __ Vị Tỳ khưu nào chứng ngộ Khổ Thánh Đế, vị Tỳ khưu ấy cũng chứng ngộ Tập Thánh Đế, Diệt Thánh 
Đế, Đạo Thánh Đế. 


- _ Vị Tỳ khưu nào chứng ngộ Tập Thánh Đế, vị Tỳ khưu ấy cũng chứng ngộ Khổ Thánh Đế, Diệt Thánh 
Đế, Đạo Thánh Đế. 


- __ Vị Tỳ khưu nào chứng ngộ Diệt Thánh Đế, vị Tỳ khưu ấy cũng chứng ngộ Khổ Thánh Đế, Tập Thánh 
Đế, Đạo Thánh Đế. 


- _ Vị Tỳ khưu nào chứng ngộ Đạo Thánh Đế, vị Tỳ khưu ấy cũng chứng ngộ Khổ Thánh Đế, Tập Thánh 
Đế, Diệt Thánh Đế... “. 


Như vậy, Tứ Thánh Đế có sự liên quan về phận sự với nhau đồng thời, không trước, không sau. 
Phần giải thích: 
* 4 trí tuệ hành phận sự trong Tứ Thánh Đế 


Trong 4 trí tuệ hành này, trí tuệ hành phận sự biết Khổ đế là chính, còn 3 trí tuệ hành phận sự kia 
là phụ. Song 4 phận sự có tính cách đồng thời, không trước, không sau. 


- Khi trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ danh pháp nào, sắc pháp nào là Khổ đế, thì, 
- Đồng thời, tâm tham ái là Nhân sinh Khổ đế không sinh (diệt) ở danh pháp ấy, sắc pháp ấy. 


- Cũng đồng thời, chứng ngộ sự diệt của tâm tham ái, Nhân sinh Khổ đế ở danh pháp ấy, sắc pháp 


ấy. 
- Trong khi đang thực hành thiền tuệ với chánh niệm, chánh kiến, chánh tinh tấn, trí tuệ thiền tuệthấy 
rõ, biết rõ Khổ đế nên biết, Tập Đế nên diệt, Diệt Đế nên chứng ngộ, thì chính Đạo Đế đang được thực 
hành. 
Như vậy, 4 trí tuệ hành phận sự của Tứ Thánh Đế đồng thời, không trước, không sau. 


* 4 trí tuệ thành phận sự trong Tứ Thánh Đế 


4 trí tuệ thành là đã hoàn thành xong 4 phận sự của Tứ Thánh Đế, là quả của 4 trí tuệ hành. Cũng có 
tính cách đồng thời, không trước, không sau, chỉ có Niết Bàn làm đối tượng. 


- Khi trí tuệ thiền tuệ Siêu tam giới đó là Thánh Đạo Tuệ đã hoàn thành xong phận sự biết Khổ Thánh 
Đế, thì: 


- Đồng thời Thánh Đạo Tuệ cũng đã hoàn thành xong phận sự diệt Tập Thánh Đế. 


- Đồng thời Thánh Đạo Tuệ và Thánh Quả Tuệ đã chứng ngộ Diệt Thánh Đế. 


- Đồng thời Bát Chánh Đạo hợp đủ 8 chánh: Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định đồng sinh với Tâm Thánh Đạo, đãhoàn thành 
xong phận sự thực hành Đạo Thánh Đế là: 


+... Khổ Thánh Đế nên biết, thì đã biết xong. 

+ Tập Thánh Đế nên diệt, thì đã diệt xong. 

+. Diệt Thánh Đế nên chứng ngộ, thì đã chứng ngộ xong. 
+... Đạo Thánh Đế nên thực hành, thì đã thực hành xong. 


4 trí tuệ thành phận sự này, đã hoàn thành xong 4 phận sự Tứ Thánh Đế, đồng thời, không trước, 
không sau, chỉ có Niết Bàn làm đối tượng. 


Như vậy, trong 4 trí tuệ thành phận sự này, trí tuệ thành phận sự đã thực hành xong Đạo Thánh 
Đế là trọng yếu nhất, vì đóng vai trò chính yếu trong sự chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc 4 
Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn. 


Vai Trò 4 Trí Tuệ Hành và 4 Trí Tuệ Thành 


-_ Trong 4 trí tuệ hành phận sự của Tứ Thánh Đế, giai đoạn đầu, trí tuệ hành phận sự biết Khổ Thánh 
Đế đóng vai trò chính yếu; là trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp là Khổ đế, là pháp nên 
biết. Trí tuệ hành phận sự mỗi Thánh Đế còn lại cũng thành tựu phận sự cùng một lúc, không trước không 
sau. 


-_ Trong 4 trí tuệ thành phận sự của Tứ Thánh Đế, giai đoạn cuối, trí tuệ thành phận sự đã thực hành 
Đạo Thánh Đế đóng vai trò chính yếu; là vì Thánh Đạo hợp đủ 8 chánh, đồng sinh với Tâm Thánh Đạo, 
Tâm Thánh Quả, có Niết Bàn làm đối tượng, hoàn thành xong phận sự đã thực hành xong Bát Chánh 
Đạo. Trí tuệ thành phận sự mỗi Thánh Đế còn lại, cũng thành tựu phận sự cùng một lúc, không trước, 
không sau. 


Tứ Thánh Đế Trong Giáo Pháp Của Đức Phật 


Tứ Thánh Đế là chân lý của chư bậc Thánh, là nên tảng căn bản, là pháp cốt lõi, trọng yếu trong giáo 
pháp của Chư Phật. 


1- Khổ Thánh Đế: Đó là chấp thủ trong ngũ uẩn, hay danh pháp, sắc pháp trong tam giới.Trong 
giáo pháp của Đức Phật, thì tất cả mọi danh pháp, sắc pháp cõi dục giới, cõi sắc giới và danh pháp cõi vô 
sắc giới, đúng theo chân lý đều là Khổ đế (dukkhasaccg). 

Trong tam giới không có pháp nào gọi là “lạc đế”, mà chỉ có “lạc đảo điên” (sukhavipdlläsa),do quan 
niệm tâm đảo điên (cữtavipdlläsg), tà kiến đảo điên (difthivipdallasa), tưởng đảo điên (saññävipdlläsg). 


Đúng theo chân lý thì chỉ có Khổ đế mà thôi. Dầu có thọ lạc (sukhavedan3), nhưng thọ lạc cũng bị vô 
thường biến đổi, nên cũng chỉ là Khổ đế. 


Như Đại đức Tỳ khưu ni Vajirä dạy rằng: 

“Chỉ có Khổ đế sinh, Khổ đế trụ, Khổ đế diệt. 

Ngoài Khổ đế ra, không có gì sinh, không có gì trụ, không có gì diệt... “ † 

Do đó, chấp thủ trong ngũ uẩn, hay danh pháp, sắc pháp trong tam giới đều là Khổ đế. 
2- Tập Thánh Đế: Đó là tâm tham ái, Nhân sinh Khổ Thánh Đế. 

Tâm tham ái là nhân sinh khổ trong kiếp hiện tại. 

*... Nếu tâm tham không được thỏa mãn, thì sinh tâm sân, không hài lòng, làm khổ tâm. 


*... Nếu tâm tham mà được, thì sinh tâm chấp thủ, cho là của ta, lại làm nhân phát sinh tâm sân sầu 
não, lo sợ cũng làm khổ tâm. 


Như Đức Phật dạy trong Pháp Cú kệ rằng: 

“Tanhaäya Jäydf[ soko, 

tanhaya JäyatI bhayam. 

Tanhäya vippamuttassd, 

nattht soko kuto bhayam?“ 1 (216) 

“Sự sầu não phát sinh do tham ái, 

sự lo sợ phát sinh do tham ái. 

Bậc Thánh Arahán không tham úi, 

không sầu não, từ đâu có lo sợ?” (216). 

Tâm tham ái là nhân dẫn dắt đi tái sinh khổ trong kiếp sau. Ngoại trừ bậc Thánh Arahán đã diệt đoạn 
tuyệt được tất cả mọi tham ái, còn lại tất cả mọi chúng sinh: Nhân loại, chư thiên, Phạm thiênvà gồm cả 


3 bậc Thánh hữu học: Bậc Thánh Nhập Lưu, bậc Thánh Nhất Lai, bậc Thánh Bất Lai, còn tham ái, nên còn 
phải tái sinh khổ trong kiếp sau. 


Chúng sinh có ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành và thức uẩn) ở cõi dục giới và sắc giới, hay chúng sinh 
có tứ uẩn (thọ, tưởng, hành và thức uẩn) ở cõi vô sắc giới, hay chúng sinh chỉ có nhất uẩn (sắc uẩn) ở cõi 
Vô Tưởng Thiên, cũng đều phải chịu Khổ đế. Chỉ khác nhau là khổ nhiều, khổ ít mà thôi. 


Do đó, tâm tham ái là Nhân sinh Khổ đế. 


3- Diệt Thánh Đế: Đó là Niết Bàn là pháp diệt đoạn tuyệt được tham ái, Nhân sinh Khổ Thánh Đế, 
cũng là pháp diệt quả Khổ Thánh Đế. 


*... Niết Bàn pháp diệt đoạn tuyệt tâm tham ái 

Hành giả thực hành thiền tuệ, đến khi chứng ngộ Tứ Thánh Đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo Tuệ, có Niết 
Bàn làm đối tượng; Thánh Đạo Tuệ nào có khả năng diệt đoạn tuyệt được tâm tham ái nào, thì tâm tham 
ái ấy vĩnh viễn không bao giờ phát sinh trở lại nữa, gọi là “Phiền não Niết Bàn ”(Kilesaparinibbäng). Loại 
phiền não nào đã bị diệt đoạn tuyệt do Thánh Đạo Tuệ rồi, loại phiền não ấy vĩnh viễn không còn sinh 
trở lại. 

Trường hợp Đức Phật Gotama chứng ngộ “Phiền não Niết Bàn” tại đại cội Bồ đề. 

*.. Niết Bàn pháp tịch diệt ngũ uẩn 

Bậc Thánh Arahán đã diệt đoạn tuyệt tất cả mọi tham ái, mọi phiên não không còn dư sót, đến khi 
hết tuổi thọ, tịch diệt Niết Bàn, chấm dứt mọi cảnh khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài, gọi là “Ngũ 
uẩn Niết Bàn” (Khandhaparinibbang). Ngũ uẩn của bậc Thánh Arahán khi tịch diệt Niết Bàn rồi, không 
còn tái sinh kiếp sau nữa, như ngọn đèn tắt. 

Trường hợp Đức Phật Gotama tịch diệt, “Ngũ uẩn Niết Bàn” tại khu rừng Kusinärä. 

Do đó, Niết Bàn là pháp diệt Khổ Thánh Đế. 

4- Đạo Thánh Đế: Đó là Bát Chánh Đạo, là pháp hành dẫn đến chứng ngộ Niết Bàn. 

Hành giả thực hành thiền tuệ, đến khi chứng ngộ Tứ Thánh Đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, có Niết Bàn 
làm đối tượng. Khi ấy, Thánh Đạo hợp đủ 8 chánh: Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định đồng sinh với Tâm Thánh Đạo đã hoàn thành xong 
4 phận sự: 

- Khổ Thánh Đế là pháp nên biết, thì Thánh Đạo Tuệ đã biết xong. 

- __ Tập Thánh Đế là pháp nên diệt, thì Thánh Đạo Tuệ đã diệt xong. 


— Diệt Thánh Đế là pháp nên chứng ngộ, thì Thánh Đạo Tuệ đã chứng ngộ xong. 


- Đạo Thánh Đế là pháp nên thực hành, thì Bát Chánh Đạo hợp đủ 8 chánh đã thực hành xong. 


Do đó, Bát Chánh Đạo là pháp hành dẫn đến chứng ngộ Niết Bàn. 

Tứ Thánh Đế là nền tảng, là cốt lõi chính yếu trong giáo pháp của Chư Phật. Vì vậy, hành giả thực 
hành thiền tuệ, dù có những đối tượng thiền tuệ khác nhau như “thân, thọ, tâm, pháp, ngũ uẩn, 12 xứ, 18 
giới, danh pháp, sắc pháp,..., đến giai đoạn cuối cùng đều đạt đến chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng 
đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn như nhau. 

Nhân Quả Liên Quan Của Tứ Thánh Đế 


Chân lý Tứ Thánh Đế có nhân quả liên quan với nhau như sau: 


1- Khổ Thánh Đế: Chấp thủ trong ngũ uẩn, hay danh pháp, sắc pháp trong tam giới (dục giới, sắc 
giới, vô sắc giớu, là quả của Tập Thánh Đế. 


2- Tập Thánh Đế: Tâm tham ái, Nhân sinh Khổ Thánh Đế, nhân dẫn dắt tái sinh kiếp sau (tanhã 
ponobbhavkk3). 


3- Diệt Thánh Đế: Niết Bàn, không thuộc quả phát sinh do một nhân nào. Vì Niết Bàn là PhápVô 
Vi (asankhatadhammg), là pháp hoàn toàn không do một nhân duyên nào cấu tạo. 


4- Đạo Thánh Đế: Bát Chánh Đạo, là pháp hành dẫn đến chứng ngộ Niết Bàn. 

Như vậy, Bát Chánh Đạo là nhân đạt đến Niết Bàn, Diệt Thánh Đế, không phải là nhân sinh Niết 
Bàn. Và Niết Bàn, Diệt Thánh Đế cũng không phải là quả của Đạo Thánh Đế, mà chỉ là đối tượng Siêu tam 
giới của Đạo Thánh Đế. 

Ví dụ : 

Con đường dẫn đến kinh đô. 

- Con đường ví như Bát Chánh Đạo, là Đạo Thánh Đế. 

- Kinh đô ví như Niết Bàn, là Diệt Thánh Đế. 

Con đường dẫn đến kinh đô, chứ không phải là nhân sinh kinh đô. 


Cũng như vậy, Đạo Thánh Đế không phải Nhân sinh Diệt Thánh Đế, mà chỉ là nhân đạt đến Diệt 
Thánh Đế. 


DIỆT ĐOẠN TUYỆT PHIỀN NÃO 


Diệt đoạn tuyệt phiền não (samucchedapahäng): Đó là khả năng đặc biệt của 4 Thánh Đạo Tuệ, 
đồng sinh với 4 Tâm Thánh Đạo có Niết Bàn làm đối tượng. 


Loại tham ái, phiền não, ác pháp nào đã bị diệt đoạn tuyệt bởi Thánh Đạo Tuệ rồi, thì loại tham ái, 
phiền não, ác pháp ấy vĩnh viễn không bao giờ phát sinh trong tâm của bậc Thánh Nhân ấy nữa, nên gọi 
là Kiesaparinibbäng: Phiền não Niết Bàn. Nghĩa là, phiên não đã bị diệt đoạn tuyệt rồi sẽ không còn phát 
sinh bất cứ lúc nào và bất cứ kiếp nào nữa (đối với bậc Thánh Nhập Lưu, bậc Thánh Nhất Lai và bậc Thánh 
Bất Lai). 


Mỗi bậc Thánh Đạo Tuệ, có khả năng đặc biệt diệt đoạn tuyệt được một số loại tham ái, phiền não, 
ác pháp tùy theo năng lực của mỗi Thánh Đạo Tuệ từ thấp đến cao như sau: 


3 Tham Ái (Tanhã) 


Tham ái có chỉ pháp là tâm sở tham, đồng sinh với 8 tâm tham, là Nhân sinh Khổ đế trong ba giới 
bốn loài. 


1- Bậc Nhập Lưu Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 2 loại tham ái là: 
- __ Vibhavatanhä (phi hữu á): Tham ái hợp với đoạn kiến. 


- __ Bhavatanhä (hữu á0: Tham ái hợp với thường kiến. Đó là tâm sở tham, đồng sinh với 4 tâm tham 
hợp tà kiến. 


2- _ Bậc Nhất Lai Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 1 loại tham ái là: 


- __ Kämatanhä (dục áj: Tham ái trong lục trần loại thô, trong cõi dục giới. Đó là tâm sở tham,đồng 
sinh với 4 tâm tham không hợp tà kiến. 


3- Bậc Bất Lai Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được †1 loại tham ái là: 


-__ Kämatanhä (dục áÿ: Tham ái trong lục trần loại vi tế, trong cõi dục giới. Đó là tâm sở thamđồng 
sinh với 4 tâm tham không hợp tà kiến. 


4- Bậc Arahán Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 1 loại tham ái là: 


- __ Bhavatanhaä (hữu á): Tham ái trong thiền hữu sắc và thiền vô sắc, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. 
Đó là tâm sở tham đồng sinh với 4 tâm tham không hợp tà kiến. 


Arahán Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được tham ái không còn dư sót, nghĩa là diệt đoạn tuyệt được 
Nhân sinh Khổ Thánh Đế. 


4 Pháp Trầm Luân (Äsava) 


Pháp trầm luân có chi pháp là tà kiến, tham, sỉ làm cho chúng sinh say mê, lầm lạc trong vòng tử 
sinh luân hồi trong ba giới bốn loài, vô thủy vô chung. 


1- Bậc Nhập Lưu Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được tà kiến trầm luân (ditthäsavg). Đó là tâm 
sở tà kiến đồng sinh với 4 tâm tham hợp tà kiến. 


2- Bậc Nhất Lai Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được ngũ dục trầm luân (kãmäsavd) loại thô trong 
cõi dục giới. Đó là tâm sở tham đồng sinh với 4 tâm tham không hợp tà kiến. 


3- Bậc Bất Lai Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được ngũ dục trầm luân loại vi tế trong cối dục 
giới. Đó là tâm sở tham đồng sinh với 4 tâm tham không hợp tà kiến. 


4- _ Bậc Arahán Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 2 pháp: Kiếp sinh trầm luân(bhaväsavg), trong 
cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, đó là tâm sở tham đồng sinh với 4 tâm tham không hợp tà kiến. Và vô minh 
trầm luân (avijäsavd), đó là tâm sở sỉ đồng sinh với tâm bất thiện. 

10 Loại Phiên Não (Kilesa) 

Phiên não có chi pháp là tham, sân, sỉ, tà kiến, ngã mạn, hoài nghỉ, buồn ngủ, phóng tâm, không 
biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi là những phiền não làm cho tâm ô nhiễm, thân và tâm 


nóng nảy khiến tạo nghiệp cho quả tử sinh luân hồi. 


1- _ Bậc Nhập Lưu Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 2 loại phiền não là: Tà kiến (difth, và hoài 
nghi (victktcchd). 


2- _ Bậc Nhất Lai Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 1 loại phiền não là: Sân (dosg) loại thô. 

3- Bậc Bất Lai Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 1 loại phiền não là: Sân loại vi tế. 

4- _ Bậc Arahán Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 7 loại phiền não còn lại là: Tham (lobhg), sỉ 
(mohq), ngã mạn (măng), buồn ngủ (thing), phóng tâm (uddhaccd), không biết hổ thẹn tội lỗi 
(ahirikq) và không biết ghê sợ tội lỗi (anottappg). 


12 Tâm Bất Thiện (Akusalacitta) 


Tâm bất thiện: Đó là 8 tâm tham + 2 tâm sân + 2 tâm si, là những tâm bất thiện do hợp với tâm sở 
bất thiện, làm cho tâm bị ô nhiễm, cho quả khổ trong kiếp hiện tại và kiếp vị lai. 


1- Bậc Nhập Lưu Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 5 tâm bất thiện là: 4 tâm tham hợp tà 
kiến (ditthigatasampayuttactfta) và 1 tâm sỉ hợp hoài nghỉ (vicikicchäsampayuttactta). 


2- _ Bậc Nhất Lai Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 2 tâm sân (dosacitta) loại thô. 
3- Bậc Bất Lai Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 2 tâm sân loại vi tế. 


4- Bậc Arahán Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 5 tâm bất thiện còn lại là: 4 tâm tham 
không hợp tà kiến (ditthigatavippayuttactfta) và 1 tâm sỉ hợp phóng tâm (uddhacca-sampayuttacitta). 


QUẢ BÁU CỦA PHÁP HÀNH THIỀN TUỆ 


Hành giả thực hành thiền tuệ đúng theo Pháp hành Trung Đgo, có thể đưa đến kết quả chứng 
ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, trở thành bậc Thánh Nhân. 


Bậc Thánh Nhân trong Phật giáo từ thấp đến cao có 4 bậc là: 

1- Bậc Thánh Nhập Lưu (Sotäpannd). 

2- Bậc Thánh Nhất Lai (Sakadägäam))). 

3- Bậc Thánh Bất Lai (Anägäm)). 

4- Bậc Thánh Arahán (Arahanta). 

1- Quả báu của bậc Thánh Nhập Lưu 

Bậc Thánh Nhập Lưu là bậc Thánh đã diệt đoạn tuyệt được tâm tham hợp tà kiến và tâm sỉ hợp hoài 
nghi. Kể từ kiếp hiện tại cho đến kiếp vị lai, 4 tâm tham hợp tà kiến và tâm sỉ hợp hoài nghị, vĩnh viễn 
không còn có trong tâm của bậc Thánh Nhập Lưu nữa. Nên bậc Thánh Nhập Lưu hoàn toàn giải thoát 
khổ do tà kiến và hoài nghỉ trong kiếp hiện tại và kiếp vị lai. Hoàn toàn giải thoát cảnh khổ tái sinh trong 
4 cõi ác giới: Địa ngục, atula, ngạ quỷ, súc sinh. 

*... Bậc Thánh Nhập Lưu có 3 hạng là: 

1. 1- Sattakkhattuparamasotapannga: Bậc Thánh Nhập Lưu có 5 pháp chủ 1 năng lực yếu, còn phải 
tái sinh làm người và làm chư thiên cõi trời dục giới nhiều nhất 7 kiếp nữa. Đến kiếp thứ 7, thì chắc chắn 
sẽ chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả, trở thành bậc Thánh Arahán rồi tịch diệt Niết Bàn, 
chấm dứt tử sinh luân hồi trong tam giới. 

1. 2- Kolamkolasotapamng: Bậc Thánh Nhập Lưu có 5 pháp chủ năng lực trung bình nên còn phải tái 
sinh làm người và làm chư thiên từ 2-3-4-5-6 kiếp nữa, mới có thể chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán 
Thánh Quả, trở thành bậc Thánh Arahán rồi tịch diệt Niết Bàn, chấm dứt tử sinh luân hồi trong tam giới. 

1. 3 Ekabisotapamng: Bậc Thánh Nhập Lưu có 5 pháp chủ năng lực mạnh nên chỉ còn tái sinh làm 
người hay làm chư thiên 1 kiếp nữa. Ngay trong kiếp ấy, sẽ chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh 
Quả, trở thành bậc Thánh Arahán rồi tịch diệt Niết Bàn, chấm dứt tử sinh luân hồi trong tam giới. 

*... Bậc Thánh Nhập Lưu tái sinh hơn 7 kiếp 2 


Trường hợp ngoại lệ, có 7 vị Thánh Nhập Lưu tái sinh hơn 7 kiếp như sau: 


1- Phú hộ Anathapindika. 


2- Bà Visäkhä mahä upäsikä. 

3- Chư thiên Cullaratha. 

4- Chư thiên Maharatha. 

5- Chư thiên Anekavama. 

6- Chư thiên Nãgaddfta. 

7- Đức vua trời Sakka. 

7 vị Thánh Nhập Lưu này có phát nguyện, muốn hưởng sự an lạc trong các cõi trời từ dục giới đến 
các cõi trời sắc giới phạm thiên tột đỉnh: Sắc Cứu Cánh Thiên (Akaniftha), mới chứng đắc Arahán Thánh 
Đạo - Arahán Thánh Quả, trở thành bậc Thánh Arahán, rồi tịch diệt Niết Bàn, chấm dứt sự khổ tử sinh 
luân hồi ngay trong cõi sắc giới phạm thiên tột đỉnh ấy. 

2- Quả báu của bậc Thánh Nhất Lai 

Bậc Thánh Nhất Lai là bậc Thánh đã diệt đoạn tuyệt được tâm tham không hợp tà kiến và tâm sân, 
loại thô cõi dục giới, nên chỉ còn tái sinh làm người hay làm chư thiên 1 kiếp nữa. Ngay trong kiếp ấy sẽ 
chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả, trở thành bậc Thánh Arahán rồi tịch diệt Niết Bàn, 
chấm dứt tử sinh luân hồi trong tam giới. 

3- Quả báu của bậc Thánh Bất Lai 

Bậc Thánh Bất Lai là bậc Thánh đã diệt đoạn tuyệt được tâm tham không hợp tà kiến và tâm sân 
loại vi tế cõi dục giới, nên không còn tái sinh trở lại cõi dục giới, chỉ tái sinh lên cõi sắc giới. Nếu chứng 
đắc đệ tứ thiền hữu sắc, sẽ tái sinh lên tầng trời Tịnh Cư Thiên. 

*... Bậc Thánh Bất Lai có 5 hạng là: 

3. 1-Antaräparinibbayt: Bậc Thánh Bất Lai ở cõi sắc giới phạm thiên chưa đến một nửa tuổi thọsẽ 
chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả, trở thành bậc Thánh Arahán, rồi tịch diệt Niết Bàn, 
chấm dứt tử sinh luân hồi trong tam giới. 

3. 2- Upahaccaparinibbayï: Bậc Thánh Bất Lai sống quá một nửa tuổi thọ của cõi sắc giới phạm thiên 
sẽ chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả, trở thành bậc Thánh Arahán, rồi tịch diệt Niết Bàn, 
chấm dứt tử sinh luân hồi trong tam giới. 

3. 3-Asankhäraparinibbayr: Bậc Thánh Bất Lai không cần phải tỉnh tấn nhiều, cũng sẽ chứng đắc 


Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả, trở thành bậc Thánh Arahán rồi tịch diệt Niết Bàn, tại cõi sắc giới 
phạm thiên ấy, chấm dứt tử sinh luân hồi trong tam giới. 


3. + Sankhäaraparinibbayi: Bậc Thánh Bất Lai cần phải tỉnh tấn nhiều, sẽ chứng đắc Arahán Thánh 
Đạo - Arahán Thánh Quả, trở thành bậc Thánh Arahán rồi tịch diệt Niết Bàn, tại cõi sắc giới phạm thiên 
ấy, chấm dứt tử sinh luân hồi trong tam giới. 


3. 5 Uddhamsoto akanitthagami: Bậc Thánh Bất Lai khi hết tuổi thọ trong cõi trời sắc giới tầng 
thấp, tuần tự tái sinh lên tầng trời bậc cao, cho đến tầng trời sắc giới Akanittha tột đỉnh, sẽ chứng đắc 
Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả, trở thành bậc Thánh Arahán, rồi tịch diệt Niết Bàn, tại cõi trời 
sắc giới Akanittha ấy, chấm dứt tử sinh luân hồi trong tam giới. 


4- Quả báu của bậc Thánh Arahán 


Bậc Thánh Arahán là bậc Thánh đã diệt đoạn tuyệt được hoàn toàn tất cả mọi tham ái, mọi phiền 
não, mọi ác pháp không còn dư sót. Nên bậc Thánh Arahán không còn tái sinh trở lại kiếp nào khác nữa. 
Ngay kiếp hiện tại này, đến khi hết tuổi thọ, sẽ tịch diệt Niết Bàn, chấm dứt tử sinh luân hồi trong tam 
giới. 


*... Bậc Thánh Arahán có nhiều hạng: 


4. 1- Bậc Thánh Arahán Tevijä: Bậc Thánh Arahán chứng đắc Tam Minh: Túc mạng minh, thiên nhãn 
minh, và lậu tận minh. 


4. 2- Bậc Thánh Arahán Chalabhiñña: Bậc Thánh Arahán chứng đắc Lục thông: Thần túc thông, nhãn 
thông, nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông và lậu tận thông. 


4.3 Bậc Thánh Arahán Catupatisambhidappabheda: Bậc Thánh Arahán chứng đắc Tứ tuệ phân 
tích: Nghĩa (nhân) phân tích, pháp (quả) phân tích, ngôn ngữ phân tích và ứng đối phân tích. 


4. 4+ Bậc Thánh Arahán Ubhatobhägavimutta: Bậc Thánh Arahán giải thoát bằng 2 pháp hành: Thiền 
định chứng đắc 4 bậc thiền vô sắc và thiền tuệ chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả... 


4. 5- Bậc Thánh Arahán Paññãvimutta: Bậc Thánh Arahán giải thoát bằng pháp hành thiền tuệ chứng 
đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả... 


Pháp hành thiền tuệ thuộc về lĩnh vực thực hành, để thực nghiệm thấy rõ, biết rõ thực tánh của các 
pháp, để chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế. Do đó, phần pháp học (lý thuyết), chỉ là phương tiện để hiểu 
biết pháp hành thiền tuệ mà thôi, không thể nào diễn tả được thực tánh của các pháp; song do nhờ 
hiểu biết đúng đắn về pháp học, nên hành giả mới có thể hành đúng theo pháp hành thiền tuệ, đến khi 
phát sinh trí tuệ thiền tuệ, mới thấy rõ, biết rõ được thực tánh của các pháp, dẫn đến chứng ngộ chân lý 
Tứ Thánh Đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn. 


Phân Thực Hành: 


Sự Thật Chân Lý (Sacca) 


Đức Phật thuyết pháp có 2 sự thật chân lý là: 

1-  Sammutisaccøa: Sự thật theo ngôn ngữ chế định. 

2- __ Paramatthasaccơ: Sự thật chân lý đúng theo Chân nghĩa pháp. 
1- Sự thật theo ngôn ngữ chế định như thế nào? 


Sự thật này hoàn toàn dựa vào danh từ ngôn ngữ chế định mà người đời đã nói, đã viết thành chữ, 
đã công nhận là sự thật trong đời, được lưu truyền từ ngàn xưa cho đến nay. 


Trong Phật giáo, sự thật theo ngôn ngữ chế định có 2 loại chính: 


*... Avjjamäanapaññdffi: Danh từ ngôn ngữ chế định không dựa thực tánh pháp hiện hữu làm nền 
tảng. 


Ví dụ: 

-_ Về chúng sinh như con người, người đàn ông, người đàn bà, con voi, v.v... 

-_ Về vật chất như nhà cửa, xe cộ, đồ dùng, v.v... 

Những danh từ ngôn ngữ chế định này không dựa thực tánh pháp hiện hữu làm nền tảng. 

*... VJjamänapaññatti: Danh từ ngôn ngữ chế định dựa thực tánh pháp hiện hữu làm nền tảng. 

Ví dụ: 

Danh từ gọi: Chân lý Tứ Thánh Đế, Khổ Thánh Đế, Nhân sinh Khổ Thánh Đế, Diệt Khổ Thánh Đế, Pháp 
hành diệt Khổ Thánh Đế, ngũ uẩn (sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn), danh pháp, sắc 
pháp, thậm chí những danh từ gọi tâm, tâm sở, sắc pháp, Niết Bàn, v.v... 

Những danh từ ngôn ngữ chế định này dựa thực tánh pháp hiện hữu làm nên tảng. 

Đức Phật thuyết pháp tế độ chúng sinh bằng ngôn ngữ P4j¡i. Ngôn ngữ Pä|i mà Đức Phật chế định 
trong toàn giáo pháp của Ngài, có nguồn gốc từ ngôn ngữ Mãgadha của dân tộc Magadha, nhưng dân 
tộc Magadha nói tiếng Mãgadha thì không gọi là tiếng Päli, bởi vì không có mục đích hướng đến giải 
thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Còn ngôn ngữ Pã|i trong giáo pháp của Đức Phật, có 


mục đích hướng đến giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. 


Thật vậy, giáo pháp của Đức Phật chỉ có một vị duy nhất là vị giải thoát khổ sinh mà thôi. Như Đức 
Phật đã dạy: 


- - “Này Paharäda, như nước đại dương chỉ có một vị duy nhất là vị mặn. Cũng như vậy, này 
Paharäda, Pháp và Luật trong giáo pháp của Như Lai cũng chỉ có một vị duy nhất là “vị giải thoát khổ 
sinh”. 


Này Pahäräda, Pháp và Luật này chỉ có một vị duy nhất là “vị giải thoát khổ sinh” 1. 


Đức Phật thuyết giảng chân lý Tứ Thánh Đế trong bài kinh Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Pãli 
(Dhammacakkappavattanasuftapäali) lần đầu tiên tại khu rừng phóng sinh nai gọi là Isipatana (Chư Phật 


Độc Giác thường ngự xuống nơi này) để tế độ nhóm 5 Tỳ khưu: Ngài Kondaññä, Ngài Vappa, Ngài 
Bhaddtyg, Ngài Mahänãma và Ngài Assgji. 


Đức Phật thuyết dạy sự thật chân lý theo ngôn ngữ chế định được ghi chép lại trong Tạng 
Kinh(Suttantapttaka) và Tạng Luật (Vinayapttaka). 


Muốn biết sự thật chân lý theo ngôn ngữ chế định, bậc thiện trí có thể biết bằng trí tuệ do học hỏi 
nghiên cứu (sutãmayapaññä) và bằng trí tuệ do tư duy đúng đắn (cintãmayapaññä). 


2- Sự thật chân lý đúng theo Chân nghĩa pháp như thế nào? 
Sự thật chân lý đúng theo Chân nghĩa pháp (Paramatthadhammgd) là pháp có thực tánh hiện hữu, 
không bị biến thể theo thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai; nghĩa là thực tánh ấy trong thời quá khứ như thế 


nào, thì thời hiện tại và thời vị lai cũng như thế ấy. 


Ví dụ: Nhãn thức tâm có phận sự nhìn thấy sắc trần, trong thời quá khứ như thế nào, thì thời hiện tại 
và thời vị lai cũng như thế ấy. 


Sự thật chân lý đúng theo Chân nghĩa pháp hoàn toàn không dựa vào danh từ ngôn ngữ chế định, mà 
sự thật chân lý đúng y theo thực tánh của mỗi pháp trong 4 Chân nghĩa pháp là tâm, tâm sở, sắc pháp, 
Niết Bàn. 

Sự thật chân lý đúng theo Chân nghĩa pháp có 2 loại: 

a- Sabhävasacca: Sự thật chân lý đúng theo thực tánh pháp. 

-_ Kusaladhammau: Pháp thiện. 

- _ Akusaladhammu: Pháp bất thiện. 

- _ Abyäkatadhamma: Pháp vô ký (không phải pháp thiện, không phải pháp bất thiện), v.v... 


Đó là những pháp không phải chúng sinh, không phải người, không phải đàn ông, không phải đàn 
bà, .... không phải vật này, vật kia,... mà chỉ là tất cả thực tánh pháp mà thôi. 


Đức Phật thuyết dạy sự thật chân lý đúng theo thực tánh pháp được ghi chép lại trong Tạng Vi Diệu 
Pháp (Abhidhammapttaka). 


b- Ariyasacca: Tứ Thánh Đế là sự thật chân lý. 


-  Dukkha ariyasacca: Khổ Thánh Đế đó là danh pháp và sắc pháp thuộc trong tam giới mà bậc 
Thánh Nhân đã chứng ngộ. 


- _ Dukkhasamudaya ariyasacca: Nhân sinh Khổ Thánh Đế đó là tham ái, mà bậc Thánh Nhân đã 
chứng ngộ. 


- _ Dukkhanirodha ariyasaccg: Diệt Khổ Thánh Đế đó là Niết Bàn, Diệt Khổ Thánh Đế mà bậc Thánh 
Nhân đã chứng ngộ. 


- _ Dukkhanirodhagaminipatipadä ariyasaccg: Pháp hành diệt Khổ Thánh Đế đó là pháp hành Bát 
Chánh Đạo hợp đủ 8 chánh: Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh 
tấn, chánh niệm và chánh định là pháp hành dẫn đến chứng ngộ Niết Bàn, diệt Khổ Thánh Đế mà bậc 
Thánh Nhân đã chứng ngộ. 


Muốn biết sự thật chân lý đúng theo thực tánh pháp, bậc thiện trí không thể biết bằng trí tuệ do học 
hỏi nghiên cứu, cũng không thể biết bằng trí tuệ do tư duy đúng đắn; hai loại trí tuệ này làm nhân duyên 
hỗ trợ để phát sinh trí tuệ do thực hành (bhãvanämayapañña) mới có khả năng biết được sự thật chân lý 
đúng theo thực tánh pháp (nếu không có trí tuệ học và trí tuệ do tư duy, thì không thể phát sinh trí tuệ do 
thực hành). 

Trí tuệ do thực hành đó là trí tuệ thiền tuệ, có 2 loại: 

*.. Lokiyavipassanãa: Trí tuệ thiền tuệ tam giới có khả năng thấy rõ, biết rõ được thực tánh các pháp 
(sabhävadhamma) của danh pháp, sắc pháp trong tam giới, thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của danh 
pháp, sắc pháp; thấy rõ, biết rõ trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của danh pháp, 
sắc pháp. 


*.. Lokuttaravipassanãa: Trí tuệ thiền tuệ Siêu tam giới có khả năng chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, 
chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn. 


Các Pháp 
Pháp của Đức Phật có 2 loại: 
1- _ Paññattidhamma: Chế định pháp. 


2-  Paramatthadhamma: Chân nghĩa pháp. 


1- Chế định pháp (Paññattidhamma): Chế định pháp là pháp do con người căn cứ vào Chân 
nghĩa pháp có quy ước rõ ràng, chế định đặt ra danh từ để nói, để viết, rồi lưu truyền từ người này sang 
người khác, từ ngàn xưa cho đến nay. 

Chế định pháp có 2 loại chính: 

- __ Atthapaññatti: Chế định về ý nghĩa, hình dạng. 

- __ Saddapaññatti: Chế định về danh từ ngôn ngữ. 

1. 1- Quy ước chế định về ý nghĩa, hình dạng (atthapaññatti) 

Mỗi đối tượng có ý nghĩa, có hình dạng khác biệt, nên có nhiều loại chế định như sau: 

*... Santänapaññatti: Chế định về khối. 

Sự chế định này dựa trên khái niệm về tứ đại (đất, nước, lửa, gió) liên kết lại với nhau thành hình khối. 

Ví dụ: 


Khái niệm về mặt phẳng của mặt đất, về chiều cao của núi, về chiều dài của sông, về chiều rộng của 
biển, v.v... 


*.. Samnhapaññatti: Chế định về tổng hợp. 
Sự chế định này dựa trên khái niệm các thành phần lớn nhỏ lắp ráp, kết cấu vào với nhau. 
Ví dụ: 


Khái niệm về sự tổng hợp các phần lớn nhỏ lắp ráp, kết cấu vào với nhau thành chiếc xe, thành cái 
nhà, v.v... 


*... Saftapaññatti: Chế định về chúng sinh. 
Sự chế định này dựa trên khái niệm căn cứ ngũ uẩn, danh pháp, sắc pháp. 
Ví dụ: 


Khái niệm về con người, về đàn ông, về đàn bà, vê chư thiên, về phạm thiên, về con voi, về con ngựa, 
V.V... 


*... Disäpaññatti: Chế định về phương hướng. 


Sự chế định này dựa trên khái niệm căn cứ Thái dương hệ luân chuyển. 


Ví dụ: 


Khái niệm về phía mặt trời mọc thuộc hướng Đông, về mặt trời lặn thuộc hướng Tây, về hướng Nam, 
về hướng Bắc, v.v... 


*... Kãlapaññatti: Chế định về thời gian. 
Sự chế định này dựa trên khái niệm căn cứ mặt trời. 
Ví dụ: 


Khái niệm về lúc mặt trời mọc là buổi sáng, về lúc mặt trời đứng bóng là buổi trưa, về lúc mặt trời 
lặn là buổi chiều, ngày, đêm, tháng, năm, v.v... 


*... Akäsapaññatti: Chế định về hư không. 


Sự chế định này dựa trên khái niệm căn cứ khoảng không, do nương nhờ khoảng trống của tứ đại 
không dính liền với nhau. 


Ví dụ: 

Khái niệm về hang, động, giếng, hầm, hố, v.v... 

*... Kasinapaññatti: Chế định về đề mục kasind. 

Sự chế định này dựa trên khái niệm căn cứ vào tứ đại... dùng làm đề mục thiền định. 

Ví dụ: 

Khái niệm về đề mục đất, về đề mục nước, về đề mục lửa, về đề mục gió, v.v... 

*... Nmitapaññatti: Chế định về đối tượng của thiền định (tướng của định). 

Chế định đối tượng này dựa trên khái niệm, phát sinh do thực hành thiền định, có 3 loại: 
- __ Parikammanimitta: Đối tượng bắt đầu thực hành thiền định. 

- __ Uggahanimifta: Đối tượng thô tương tự phát sinh trong tâm. 

- _ Patibhäganimffta: Đối tượng vi tế trong sáng phát sinh trong tâm. 

Tất cả mọi chế định về ý nghĩa (attha), hình dạng... khác biệt của mỗi đối tượng tùy theo khái niệm 


hiện rõ trong tâm tưởng, nên đối tượng ấy không còn hiện rõ thực tánh của danh pháp, sắc pháp đúng 
theo Chân nghĩa pháp, song ý thức tâm có thể nhận biết đối tượng chế định về ý nghĩa ấy theo khái niệm. 


1. 2- Chế định về danh từ ngôn ngữ (saddapaññatti) 


Chế định này không chỉ là về khái niệm đơn thuần, mà còn chế định danh từ ngôn ngữ đặt tên gọi 
đối tượng, có 2 tính chất đặc biệt là: 


-._ Tâm hướng đến ý nghĩa (attha). 
-_ Làm cho ý nghĩa ấy hướng về tâm. 
*... Tâm hướng đến ý nghĩa 


Đó là tính chất của thính giả hoặc độc giả, khi nghe hoặc đọc sách báo, một danh từ ngôn ngữ quen 
thuộc, tâm hướng đến biết ý nghĩa, hình dạng của danh từ ấy. 


Ví dụ: 
- _ Danh từ “mặt đất”, là một mặt bằng do tứ đại kết dính thành khối. 


- _ Danh từ “con voữ, là một con vật có thân hình to lớn, có bốn bàn chân lớn, có cái vòi dài làm lỗ 


*... Làm cho ý nghĩa ấy hướng về tâm 


Đó là tính chất của người nói hoặc người viết, trước khi nói hoặc viết một danh từ ngôn ngữ nào, thì 
ý nghĩ hình ảnh của danh từ ấy đã hiện rõ trong tâm của người nói hoặc người viết. 


Ví dụ: 
- __ Danh từ “mặt đất”, ở trong tâm hiện rõ hình ảnh một mặt phẳng do tứ đại liên kết thành khối. 


-__ Danh từ “con voữ, ở trong tâm hiện rõ hình ảnh một con vật có thân hình to lớn, có bốn bàn chân 
lớn, có cái vòi dài làm lỗ mũi, ... 


- _ Danh từ “khổ, “vuữ, v.v... 

Những danh từ ngôn ngữ này người xưa đã chế định, có quy ước rõ ràng, được lưu truyền lại từ 
người này sang người khác, từ xưa cho đến nay; dùng để nói, để viết, thông tin, diễn tả ý nghĩa tâm tư, 
tình cảm của mình, để hiểu biết lẫn nhau. 


Chế định về danh từ ngôn ngữ có nhiều loại, trong đó có 2 loại căn bản là: 


a)  Avjjamängapaññott: Danh từ ngôn ngữ chế định không dựa thực tánh pháp hiện hữu làm nền 
tảng. 


Ví dụ: Danh từ gọi “Con người, đàn ông, đàn bà, chư thiên, ngôi nhà, chiếc xe, mặt đất, núi, sông”,... 


b)  Vijamanapaññotti: Danh từ ngôn ngữ chế định đựa thực tánh pháp hiện hữu làm nền tảng. 


Ví dụ: anh từ gọi “Tâm, tâm sở, sắc pháp, Niết Bàn, hoặc sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức 
uẩn, danh pháp, sắc pháp, Khổ Thánh Đế, Tập Thánh Đế, Diệt Thánh Đế, Đạo Thánh Đế, vx... 


Những danh từ ngôn ngữ chế định, dầu dựa vào thực tánh pháp hiện hữu làm nền tảng, và không 
dựa vào thực tánh pháp hiện hữu làm nên tảng, cả hai đều thuộc về Chế định 
pháp(Paññattidhammg), không phải là Chân nghĩa pháp (Paramatthadhammg), vì có những tính chất 
đặc biệt như sau: 

- __ Hoàn toàn tùy thuộc vào khái niệm và danh từ ngôn ngữ chế định. 

- __ Bị hạn chế bởi không gian nơi này, nước kia. 

- Bị thay đổi ý nghĩa theo thời gian: Quá khứ, hiện tại, vị lai. 

- ___ Bị ảnh hưởng trực tiếp vào trình độ hiểu biết của các hạng chúng sinh. 

- __ Không có thực tánh (chỉ là danh từ ngôn ngữ). 

- _ Không có trạng thái riêng của mỗi pháp. 

- _ Không có sự sinh, sự diệt. 

- __ Không có 3 trạng thái chung: Trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã. 

Chế định pháp thuộc về pháp, nên cũng là pháp vô ngã. 

Do đó, pháp chế định này thuộc về “sự thật theo ngôn ngữ chế định (sammutisacca)”, chỉ có thể làm 
đối tượng của pháp hành thiền định mà thôi, hoàn toàn không thể làm đối tượng của pháp hành thiền 


tuệ. 


2- Chân nghĩa pháp (Paramatthadhammng): Chân nghĩa pháp là pháp có thực tánh rõ ròng, 
không bị biến thể theo thời gian: Quá khứ, hiện tại, vị lai. 


Chân nghĩa pháp có 4 pháp: 

- __ Cifftga: Tâm có trạng thái nhận biết đối tượng. 

- __ Cetasika: Tâm sở có trạng thái tùy thuộc nương nhờ vào tâm mà sinh. 

- _ Rũpadhamma: Sắc pháp là pháp có trạng thái bị hủy hoại do nóng, lạnh, đói khát, v.v... 


- __ Nibbaäng: Niết Bàn có trạng thái tịch tịnh vắng lặng mọi phiền não, ngũ uẩn. 


Phần giải thích: 

1- Tâm (citta): Có trạng thái biết đối tượng. 

Tâm gồm có 89 hay 121 tâm được phân chia theo 4 cảnh giới như sau: 
Tâm dục giới (kãmavacaracitta) có 54 tâm - 54 tâm 

Tâm sắc giới (rũpavacaracitta) có 15 tâm - 15 tâm 

Tâm vô sắc giới (arũpavacaracitta) có 12 tâm - 12 tâm 

Tâm Siêu tam giới (lokuttaracitta) có 8 tâm hoặc 40 tâm 

Tổng cộng: 89 tâm 121 tâm 

*... 54 tâm dục giới được phân chia làm các loại tâm: 
- _ 12 tâm bất thiện: 


8 tâm tham. 


+ 


+ 2 tâm sân. 


+ 2tâm sĩ. 


18 tâm vô nhân 1: 


+. 7 tâm quả bất thiện vô nhân. 


+. 8 tâm quả thiện vô nhân. 


+ 


3 tâm duy tác vô nhân. 


24 tâm dục giới tịnh hảo: 
+ 8 tâm đại thiện. 
+ 8 tâm đại quả. 


+ 8 tâm đại duy tác. 


* 


15 tâm sắc giới được phân chia làm 3 loại: 


+ 


5 tâm thiện sắc giới. 


+. 5 tâm quả sắc giới. 

+5 tâm duy tác sắc giới. 

*... 12 tâm vô sắc giới được phân chia làm 3 loại: 

+4 tâm thiện vô sắc giới. 

+ 4 tâm quả vô sắc giới. 

+ 4 tâm duy tác vô sắc giới. 

*... 8 hoặc 40 tâm Siêu tam giới được phân chia làm 2 loại: 

+ 4 hoặc 20 tâm Thánh Đạo. 

+ 4 hoặc 20 tâm Thánh Quả. 

2-_ Tâm Sở (cetasika): Tâm sở luôn luôn tùy thuộc, nương nhờ vào tâm, có 4 trạng thái. 
- __ Đồng sinh với tâm: Khi tâm nào sinh, thì ắt phải có số tâm sở đồng sinh với tâm ấy. 
- __ Đồng diệt với tâm: Khi tâm nào diệt, thì ắt phải có số tâm sở đồng diệt với tâm ấy. 


- __ Đồng đối tượng với tâm: Khi tầm nào có đối tượng nào, thì ắt phải có số tâm sở đồng đối tượng 
với tâm ấy. 


- __ Đồng nơi sinh với tâm: Khi tâm nào nương nhờ nơi môn (vatthu) nào phát sinh, thì có số tâm sở 
cũng nương nhờ nơi môn ấy. 


Tâm sở có 4 trạng thái đồng với tâm, mỗi tâm có một số tâm sở đồng sinh. Tâm sở với tâm không 
bao giờ tách rời nhau, ví như bóng với hình; hình nào thì bóng ấy. Cũng như vậy, tâm nào thì có tâm sở 
ấy. 


Phân Loại Tâm Sở 


Tâm sở gồm có 52 tâm sở, mỗi tâm sở có một trạng thái riêng, do đó 52 tâm sở có 52 trạng thái 
riêng. 


52 tâm sở được phân loại như sau: 


*... Tâm sở sinh chung toàn tâm (sabbacittasadharanacetasika): Có 7 tâm sở đồng sinh với tất cả 
89 hoặc 121 tâm như sau: 


1- _ Phassa: Tâm sở xúc, có trạng thái tiếp xúc đối tượng. 


2-  Vedanä: Tâm sở thọ, có trạng thái cảm thọ nơi đối tượng. 

3- Saññä: Tâm sở tưởng, có trạng thái tưởng nơi đối tượng. 

4- _ Cetanä: Tâm sở tác ý, có trạng thái tạo tác theo đối tượng. 

5- Ekaggatä: Tâm sở nhất tâm, có trạng thái chú tâm trong đối tượng. 

G- Jvitindrya: Tâm sở danh mạng căn, có trạng thái bảo hộ danh pháp. 

7-  Manasikara: Tâm sở ý hành, có trạng thái hướng dẫn tâm đến đối tượng. 
(7 tâm sở này luôn luôn đồng sinh đầy đủ trong 89 hay 121 tâm). 


*... Tâm sở sinh riêng tùy tâm (pakinnakacetasika): Có 6 tâm sở đồng sinh riêng rải rác tùy theo 
tâm như sau: 


1-  Vitakka: Tâm sở hướng tâm, có trạng thái hướng tâm đến đối tượng. 
2-  Vicära: Tâm sở quan sát, có trạng thái quan sát nơi đối tượng. 

3-  Adhimokkha: Tâm sở quyết định, có trạng thái quyết định đối tượng. 
4- Virriya: Tâm sở tinh tấn, có trạng thái tinh tấn. 

5-. Pffi: Tâm sở hỷ, có trạng thái hoan hỷ nơi đối tượng. 

6- _ Chanda: Tâm sở mong muốn, có trạng thái muốn thành đạt. 


(6 loại tâm sở này, đồng sinh tùy theo tâm, rải rác trong một số tâm, trừ 10 loại thức tâm (2 nhãn thức 
tâm, 2 nhĩ thức tâm, 2 tỷ thức tâm, 2 thiệt thức tâm và 2 thân thức tâm). 


*... Tâm sở bất thiện (akusalacetasika): Có 14 tâm sở bất thiện đồng sinh với tâm bất thiện như 
sau: 


1-  Moha: Tâm sở sị có trạng thái không biết thực tánh của các pháp. 

2-_ Ahirika: Tâm sở không hổ thẹn, có trạng thái tự mình không biết hổ then tội lỗi, khi hành ác. 
3- Anottappa: Tâm sở không ghê sợ, có trạng thái không ghê sợ tội lỗi, khi hành ác. 

4-  Uddhacca: Tâm sở phóng tâm, có trạng thái không an trụ trong đối tượng. 


(4 tâm sở này có tâm sở sỉ là gốc, đồng sinh với 12 tâm bất thiện). 


5-.. Lobha: Tâm sở tham, có trạng thái tham muốn trong đối tượng. 
6G- _ Difthi: Tâm sở tà kiến, có trạng thái thấy sai, chấp lầm nơi đối tượng. 


7- _ Măng: Tâm sở ngã mạn, có trạng thái so sánh ta với người khác (ta hơn người, ta bằng người, ta 
kém hơn người). 


(3 tâm sở này, có tâm sở tham là gốc, đồng sinh với tâm tham). 

- ___ Tâm sở tham đồng sinh với 8 tâm tham. 

-__ Tâm sở tà kiến đồng sinh với 4 tâm tham hợp tà kiến. 

-_ Tâm sở ngã mạn đồng sinh với 4 tâm tham không hợp tà kiến (không chắc chắn). 

8- _ Dosa: Tâm sở sân, có trạng thái hung dữ, tàn bạo, không hài lòng nơi đối tượng. 

9- lssä: Tâm sở ganh tị, có trạng thái ganh tị của cải, sắc đẹp, địa vị... người khác. 

10-_ Macchariya: Tâm sở bỏn xẻn, có trạng thái cất dấu tài sản của mình không cho người khác. 

11-_ Kukkucca: Tâm sở hối hận, có trạng thái nóng nảy hối hận việc ác đã làm, việc thiện không làm. 


(4 tâm sở này, có tâm sở sân là gốc, đồng sinh với 2 tâm sân, riêng issä, macchariya, kukkucca không 
chắc chắn, khi sinh, khi không sinh, tùy theo đối tượng). 


12-_ Thĩna: Tâm sở buồn chán, có trạng thái không hăng hái trong đối tượng. 

13-_ Middha: Tâm sở buồn ngủ, có trạng thái buồn ngủ, buông bỏ đối tượng. 

(2 tâm sở này đồng sinh trong 4 tâm tham và T tâm sân cần có sự động viên, không chắc chắn). 
14-_ Vicikicchä: Tâm sở hoài nghị, có trạng thái hoài nghi nơi đối tượng. 

(tâm sở hoài nghi này đồng sinh với 1 tâm sỉ hợp hoài nghị. 

(14 tâm sở bất thiện này chỉ đồng sinh rải rác trong 12 tâm bất thiện). 


*. Tâm sở tịnh hảo sinh chung tâm tịnh hảo (sobhanasädharanacetasika): Có 19 tâm sở tịnh 
hảo đồng sinh với mọi tâm tịnh hảo như sau: 


1- Saddhaä: Tâm sở tín, có trạng thái tin nơi Tam Bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp. 


2-  Sati: Tâm sở niệm, có trạng thái niệm trong đối tượng. 


3- Hiri: Tâm sở hổ thẹn, có trạng thái tự mình hổ then tội lỗi. 

4- _ Ottappa: Tâm sở ghê sợ, có trạng thái ghê sợ tội lỗi. 

5-.. Alobha: Tâm sở vô tham, có trạng thái không tham muốn, không dính mắc trong đối tượng. 
6- _ Adosa: Tâm sở vô sân, có trạng thái hiền hòa, không hung dữ nơi đối tượng. 

7-  Tatramajjhattatä: Tâm sở trung dung, có trạng thái làm cho tâm và tâm sở đồng đều nhau. 


8-  Käyapassaddhi: Tâm sở an tịnh tam uẩn 1, có trạng thái làm an tịnh toàn tâm sở đồng sinh trong 
tâm tịnh hảo ấy. 


9- Citapassaddhi: Tâm sở an tịnh thức uẩn, có trạng thái làm an tịnh tâm tịnh hảo ấy. 


10-_ Käyalahutäa: Tâm sở nhẹ nhàng tam uẩn, có trạng thái làm nhẹ nhàng toàn tâm sở đồng sinh 
trong tâm tịnh hảo ấy. 


11-_ Citalahutä: Tâm sở nhẹ nhàng thức uẩn, có trạng thái làm nhẹ nhàng tâm tịnh hảo ấy. 


12-_ Käyamudutä: Tâm sở nhu nhuyến tam uẩn, có trạng thái làm nhu nhuyến toàn tâm sở đồng sinh 
trong tâm tịnh hảo ấy. 


13-_ Ciữtamudutä: Tâm sở nhu nhuyến thức uẩn, có trạng thái làm nhu nhuyến tâm tịnh hảo ấy. 


14-_ Kayakammaññata: Tâm sở uyển chuyển tam uẩn, có trạng thái làm uyển chuyển toàn tâm sở 
đồng sinh trong tâm tịnh hảo ấy. 


15-_ Ciftakammañiñatä: Tâm sở uyển chuyển thức uẩn, có trạng thái làm uyển chuyển tâm tịnh hảo 


ấy. 


16-_ Käyaguññatä: Tâm sở thành thạo tam uẩn, có trạng thái làm thành thạo toàn tâm sở đồng sinh 
trong tâm tịnh hảo ấy. 


17-_ Ciftaguññatä: Tâm sở thành thạo thức uẩn, có trạng thái làm thành thạo tâm tịnh hảo ấy. 


18-_ Käydjukatä: Tâm sở chánh trực tam uẩnh, có trạng thái làm chánh trực toàn tâm sở đồng sinh 
trong tâm tịnh hảo ấy. 


19-_ Ciftajukatä: Tâm sở chánh trực thức uẩn, có trạng thái làm chánh trực tâm tịnh hảo ấy. 
(19 tâm sở tịnh hảo này đồng sinh với 24 tâm dục giới tịnh hảo + 15 tâm sắc giới + 12 tâm vô sắc giới 


+ ổ hoặc 40 tâm Siêu tam giới (trừ ra 12 tâm bất thiện + 18 tâm vô nhân). Như vậy, 19 tâm sở tịnh hảo 
này đồng sinh với 59 hoặc 91 tâm). 


*... Tâm sở tiết chế (viraticetasika): Có 3 tâm sở đồng sinh với tâm, chế ngự tâm không hành ác 
như sau: 


1- _ Sammäväcä: Tâm sở chánh ngữ, có trạng thái tránh xa sự nói dõi, nói lời chia rẽ, nói lời thô tục, 
nói lời vô ích. 


2- _ Sammäkammanta: Tâm sở chánh nghiệp, có trạng thái tránh xa sự sát sinh, sự trộm cắp, sự tà 
dâm. 


3- Sammääjiva: Tâm sở chánh mạng, có trạng thái nuôi mạng chân chánh, tránh xa cách sống tà 
mạng do hành ác. 


(3 tâm sở tiết chế này chỉ sinh riêng rẽ từng mỗi tâm sở với 8 tâm dục giới đại thiện, nhưng 3 tâm sở 
tiết chế này chắc chắn đồng sinh cùng một lúc với 8 hay 40 tâm Siêu tam giới. Như vậy, tâm sở tiết chế 


này đồng sinh với 16 hoặc 48 tâm). 


*... Vô lượng tâm sở (appamaññäcetasika): Là tâm sở có đối tượng chúng sinh vô lượng, gồm có 
2 tâm sở: 


1- Karunaä: Tâm sở bị, có trạng thái muốn cứu giúp chúng sinh đang trong cảnh khổ. 

2-  Muditä: Tâm sở hỷ, có trạng thái hoan hỷ với chúng sinh đang hưởng sự an lạc hạnh phúc. 

(2 tâm sở vô lượng này chỉ sinh riêng rẽ từng mỗi tâm sở với 8 tâm dục giới đại thiện + 8 tâm dục giới 
đại duy tác + 12 tâm sắc giới, (trừ 3 tâm sắc giới đệ ngũ thiền). Như vậy, vô lượng tâm sở đồng sinh với 28 
tâm). 

*... Tuệ chủ tâm sở (paññindriyacetasika): Là tâm sở trí tuệ, có 1 tâm sở: 

Tâm sở trí tuệ, có trạng thái thấy rõ, biết rõ thực tánh của các pháp. 

(tâm sở trí tuệ đồng sinh với 4 tâm dục giới đại thiện hợp với trí + 4 tâm dục giới đại quả hợp với trí + 
4 tâm dục giới duy tác hợp với trí + 15 tâm sắc giới + 12 tâm vô sắc giới + 8 hay 40 tâm Siêu tam giới. 


Như vậy, trí tuệ tâm sở đồng sinh với 47 hay 79 tâm). 


Tâm sở luôn luôn tùy thuộc vào tâm do bởi 4 trạng thái đồng sinh, đồng diệt, đồng đối tượng, đồng 
nơi phát sinh. Do đó, tâm sở và tâm không thể tách rời nhau. 


Khi tâm nào sinh, ắt phải có số tâm sở thích hợp đồng sinh với tâm ấy, để làm phận sự. 


Tâm thường bị ảnh hưởng bởi tâm sở. Tâm sở nào có năng lực, thì tâm được gọi tên do năng lực 
của tâm sở ấy. 


Ví dụ: 


-_ Gọi tâm tham, vì có tâm sở tham trong 21 tâm sở đồng sinh với tâm tham. Cũng như vậy, 
- __ Gọi tâm sân, vì có tâm sở sân trong 22 tâm sở đồng sinh với tâm sân. 
- __ Gọi tâm sỉ, vì có tâm sở sỉ trong 15 tâm sở đồng sinh với tâm sĩ. 


- __ Gọi tâm đại thiện hợp với trí, vì có tâm sở trí tuệ trong 38 tâm sở đồng sinh với tâm đại thiện 
ấy, V.V... 


Cũng như màu hòa lẫn trong nước, hòa màu nào vào trong nước, thì nước trở thành màu ấy. 


Tâm gồm có 89 hay 121 tâm, và tâm sở gồm có 52 tâm sở. Tâm và tâm sở luôn luôn sinh rồi diệt 
không ngừng, thay đổi tùy theo 6 đối tượng với 6 môn. 


Trong mỗi chúng sinh có số lượng tâm và tâm sở nhiều hay ít không giống nhau, không chắc chắn. 
Bởi vì: 


-__ Tùy thuộc vào mỗi hạng chúng sinh khác nhau, (có 12 hạng chúng sinh). 
- __ Tùy theo đối tượng khác nhau, (có 6 đối tượng, có 6 loại tâm). 


-._ Tùy thuộc vào cảnh giới tâm khác nhau, (có 4 cảnh giới tâm: dục giới tâm, sắc giới tâm, vô sắc giới 
tâm và Siêu tam giới tâm). 


Chẳng hạn nếu chúng sinh nào mắt mù, tai điếc... thì chúng sinh ấy không có 2 nhãn thức tâm, 2 nhĩ 
thức tâm,... vì không phát sinh lên được. 


3- Sắc Pháp (Rũpadhamma) 

Sắc pháp: Là pháp có trạng thái bị hủy hoại do nóng, lạnh, đói, khát,... (ruppanalakkhana). 

Sắc pháp gồm có 28 sắc pháp, phân làm 2 loại: 

- _ Sắc tứ đại (mahäbhutaripg). 

- _ Sắc phụ thuộc (upädayaripg). 

3. 1-Sắc tứ đại (mahäbhũtarũpa): Là 4 sắc pháp rộng lớn làm nền tảng cho các sắc pháp, gồm có: 
- __ Sắc địa đại (pathavidhatu): Chất đất. 

- __ Sắc thủy đại (äpodhatu): Chất nước. 


- __ Sắc hỏa đại (tejodhatu): Chất lửa. 


- __ Sắc phong đại (väyodhatu): Chất gió. 

Sắc tứ đại là sắc pháp có tính chất rộng lớn, có thực tánh rõ ràng. 

Sắc tứ đại: Chất đất, chất nước, chất lửa, chất gió, là 4 sắc pháp không thể tách rời được, luôn luôn 
nương nhờ lẫn nhau, song số lượng của sắc đại nào nhiều nhất thì đóng vai trò chính, và được gọi tên 
của sắc đại ấy. 


Sắc tứ đại ở trong thân của chúng sinh và ở bên ngoài thân của chúng sinh, vạn vật. 


a) Sắc địa đại (pathavidhätu): Là sắc pháp có thực tánh rộng lớn, làm nền tảng cho tất cả mọi sắc 
pháp khác. 


* 4 tính chất riêng của sắc địa đại: 

- _ Sắc địa đại có trạng thái cứng hoặc mềm. 

- _ Sắc địa đại có phận sự làm nền tảng cho các sắc pháp khác đồng sinh. 
- _ Sắc địa đại là nơi tiếp nhận các sắc đồng sinh, là quả hiện hữu. 


- _ Sắc địa đại có 3 sắc đại: Sắc thủy đại, sắc hỏa đại và sắc phong đại là nguyên nhân gần để phát 
sinh. 


* Sắc địa đại luôn luôn nương nhờ ở 3 sắc đại khác: 

- _ Sắc địa đại nương nhờ sắc thủy đại để làm cho được đông đặc, rắn chắc. 
- _ Sắc địa đại nương nhờ sắc hỏa đại để giữ gìn. 

- _ Sắc địa đại nương nhờ sắc phong đại để chuyển động, rung chuyển. 

* Sắc địa đại có trạng thái cứng hay mềm: 


- _ Sắc địa đại có trạng thái cứng, là vì chất đất có số lượng nhiều, hơn 3 sắc đại khác và là chính ở 
trong mọi sắc pháp ấy. Cho nên, khi sắc thân tiếp xúc với địa đại có cảm giác cứng. 


Ví như: Xương, sắt, đá, gỗ... 


- _ Sắc địa đại có trạng thái mềm, vì chất đất có số lượng ít, nhưng vẫn nhiều hơn 3 sắc đại khác và 
cũng là chính ở trong mọi sắc pháp ấy. Cho nên, khi sắc thân tiếp xúc với địa đại có cảm giác mềm. 


Ví như: Da thịt, bông gòn,... 


Khi sắc thân tiếp xúc với sắc pháp có trạng thái cứng hay mềm đều thuộc về sắc địa đại (ngoài sắc 
địa đại ra không có sắc pháp nào khi thân tiếp xúc lại có cảm giác cứng hoặc mềm). 


Sắc địa đại là một sắc pháp lớn, là nơi nương nhờ của các sắc pháp khác. 

b) Sắc thủy đại (äpodhätu): Là sắc pháp có thực tánh lỏng, thấm vào mọi sắc pháp khác. 

* 4 tính chất riêng của sắc thủy đại: 

- _ Sắc thủy đại có trạng thái lỏng hoặc đông đặc. 

- _ Sắc thủy đại có phận sự làm cho tất cả sắc pháp đồng sinh được phát triển. 

- _ Sắc thủy đại làm kết dính tất cả mọi sắc pháp khác đồng sinh vào nhau là quả hiện hữu. 

- - Sắc thủy đại có 3 sắc đại: Địa đại, hỏa đại, phong đại, là nguyên nhân gần để phát sinh. 

* Sắc thủy đại luôn luôn nương nhờ ở 3 sắc đại khác: 

- _ Sắc thủy đại nương nhờ sắc địa đại làm nền tảng. 

- _ Sắc thủy đại nương nhờ sắc hỏa đại để gìn giữ. 

- _ Sắc thủy đại nương nhờ sắc phong đại để chuyển động, rung động. 

*.. Sắc thủy đại là sắc pháp có trạng thái lỏng hay đông đặc: 

- _ Sắc thủy đại có trạng thái lỏng, chất nước bình thường có trạng thái lỏng, khi chất nước tiếp xúc 
với không khí lạnh dưới 0°C, chất nước sẽ đông đặc lại thành khối cứng rắn, ví như nước đá. Nếu đem 
khối nước đá tiếp xúc với hơi nóng, sẽ tan ra thành chất lỏng như bình thường. 

- _ Sắc thủy đại có trạng thái đông đặc, chất nước ở trong chất sáp, chì, đồng, sắt,... khi bị nung đốt, 
tiếp xúc với sức nóng ở nhiệt độ cao, thì chất sáp, chì, đồng, sắt,... tan ra trở thành thể lỏng trôi chảy. Sự 
trôi chảy này, không phải là chất nước, mà là chất đất cùng với chất nước. Khi thể lỏng này tiếp xúc với 
nhiệt độ lạnh, sẽ trở lại đông đặc như trước. 

Sắc thủy đại ví như một chất keo gắn dính liền các nguyên tử địa đại vào với nhau. 

* Chức năng của sắc thủy đại: 

- _ Sắc thủy đại thấm vào mọi sắc pháp đồng sinh, rồi ở trong sắc pháp ấy. 


- _ Sắc thủy đại làm cho tất cả sắc pháp đồng sinh được phát triển tốt. 


- _ Sắc thủy đại theo gìn giữ tất cả mọi sắc pháp đồng sinh ấy gắn bó, khắn khít lại với nhau không 
để rời rạc. 


Sắc pháp có trạng thái lỏng hay đông đặc thuộc về sắc thủy đại. 

c)ạ Sắc hỏa đại (tejodhätu): Là sắc pháp có trạng thái nóng làm cho chín mềm mọi sắc pháp khác. 
* 4 tính chất riêng của sắc hỏa đại: 

- Sắc hỏa đại có trạng thái nóng hoặc lạnh. 

- Sắc hỏa đại có phận sự làm cho tất cả mọi sắc pháp đồng sinh già dần, đốt cháy cằn cỗi dần. 

- Sắc hỏa đại làm cho tất cả mọi sắc pháp đồng sinh khác mềm mại, là quả hiện hữu. 

- Sắc hỏa đại có 3 sắc đại: Sắc địa đại, sắc thủy đại, sắc phong đại, là nguyên nhân gần để phát sinh. 
* Sắc hỏa đại luôn luôn nương nhờ ở 3 sắc đại khác: 

- Sắc hỏa đại nương nhờ sắc địa đại làm nền tảng . 

- Sắc hỏa đại nương nhờ sắc thủy đại để làm cho dính lại không rời rạc. 

- Sắc hỏa đại nương nhờ sắc phong đại để chuyển động, rung chuyển. 

* Sắc hỏa đại có trạng thái nóng hay lạnh: 

- Sắc hỏa đại có trạng thái nóng (unhgate/o) làm cho tất cả mọi sắc đồng sinh chín dần, mềm mại. 

Ví dụ: Nấu cơm, nấu đồ ăn, ... 

- Sắc hỏa đại có trạng thái lạnh (sitatejo) có thể làm khô héo. 

* Sắc hỏa đại có 5 loại: 

1- Usmatejo: Sắc hỏa đại có nhiệt độ ấm ở trong sắc thân của mỗi chúng sinh. 

2- _ Santappandte/o: Sắc hỏa đại tăng cao nhiệt độ nóng ở thân thể. 

3- Dahandate/o: Sắc hỏa đại tăng nhiệt độ nóng lên cao tột bực có thể làm người bệnh phát khùng. 
4- _ Jiranote/o: Sắc hỏa đại trong sắc thân làm cho già nua, da nhăn, tóc bạc, răng rụng,... 


5-.. Päcakate/o: Sắc hỏa đại làm phận sự tiêu hoá vật thực. 


Trong 5 loại sắc hỏa đại này, có 2 loại sắc hỏa đại luôn luôn có trong thân thể của chúng sinh 
là usmatejo: Sắc hỏa đại có nhiệt độ ấm trong thân thể, và päcakatejo: Sắc hỏa đại là chất lửa làm tiêu hóa 
vật thực. Còn lại 3 loại sắc hỏa đại kia là do sự biến đổi từ sắc hỏa đại có nhiệt độ ấm trong thân thể 
(usmätejo) mà có. 

- _ Đối với người bệnh, khi bị cảm sốt, từ usmatejo: Nhiệt độ ấm trong thân thể tăng nhiệt độ nóng 
lên cao trở thành sanfappandatejo: Sắc hỏa đại tăng nhiệt độ nóng ở thân thể lên cao. Khi nhiệt độ nóng 
lên cao đến tột bực, trở thành dahandatejo: Sắc hỏa đại tăng nhiệt độ nóng lên tột bực có thể làm cho 
người bệnh phát khùng. 


- _ Đối với người bình thường, hằng ngày usmørej/o: Nhiệt độ ấm trong thân thể, thiêu đốt các sắc 
pháp trong thân thể trở thành /iranatejo: Hỏa đại làm cho sắc thân già nua, da nhăn, tóc bạc, răng rụng,... 


Khi sắc thân tiếp xúc với sắc pháp có trạng thái nóng hay lạnh, đều thuộc về sắc hỏa đại. 

d) Sắc phong đại (vãyodhäãtu): Là sắc pháp có thực tánh chuyển động, rung chuyển. 

* 4 tính chất riêng của sắc phong đại: 

- _ Sắc phong đại có trạng thái di chuyển. 

- _ Sắc phong đại có phận sự làm cho tất cả sắc pháp chuyển động. 

- _ Sắc phong đại làm rung chuyển tất cả sắc pháp đồng sinh là quả hiện hữu. 

- _ Sắc phong đại có 3 sắc: Sắc địa đại, sắc thủy đại, sắc hỏa đại là nguyên nhân gần để phát sinh. 
* Sắc phong đại luôn luôn nương nhờ ở 3 sắc đại khác: 

- _ Sắc phong đại nương nhờ sắc địa đại làm nền tảng. 

- _ Sắc phong đại nương nhờ sắc thủy đại làm cho nối tiếp, không rời rạc. 

- _ Sắc phong đại nương nhờ sắc hỏa đại làm cho gió có nhiệt độ nóng, gió có nhiệt độ lạnh. 
* Sắc phong đại có trạng thái phồng và rung chuyển: 


- _ Sắc phong đại có trạng thái làm phồng lên, gọi là vitthambhanavayo: Chất gió làm căng phồng 
lên, làm cho mọi sắc pháp đồng sinh trở nên cứng rắn. 


+. Nếu chất gió căng phồng lên trong thân thể, làm cho người ấy có cảm giác khó chịu mỏi mệt, 
đau nhức toàn thân. 


+. Nếu chất gió căng phồng lên ở vật gì thì làm cho vật ấy cứng rắn. 


Ví như: Bơm hơi vào trái bóng, bánh xe... 


- _ Sắc phong đại có trạng thái di chuyển, gọi là samiranavayo: Chất gió làm cho mọi sắc pháp đồng 
sinh di chuyển. 


Chất gió samiranaväyo ở trong thân thể chúng sinh, làm cho thân cử động, ởi lại được. Chúng sinh 
đi, đứng, ngồi, nằm, co tay vào, duỗi chân ra... đều do năng lực của chất gió này. 


* Chất gió có 6 loại: 

1-  Uddhangamavayo: Chất gió bốc lên phía trên. 

2- _ Adhogamavayo: Chất gió đẩy xuống phía dưới. 
3- Kucchifthaväyo: Chất gió ở trong bụng. 

4- Kotthäsayavayo: Chất gió ở trong ruột già. 

5-.. Angamangänusarivayo: Chất gió ở toàn thân thể. 
6- _ Assäsapassäsaväyo: Chất gió hơi thở vô, thở ra. 
Đó là 6 loại gió ở trong thân thể của mỗi chúng sinh. 


Chất gió samiranaväyo ở bên ngoài thân thể làm cho rung chuyển, di động từ nơi này đến nơi khác 
được. 


Khi sắc thân tiếp xúc với sắc pháp có trạng thái phồng xẹp, chuyển động, đều là sắc phong đại. 


Sắc tứ đại: Sắc địa đại, sắc thủy đại, sắc hoỏả đại, sắc phong đại có tính chất rộng lớn và có thực tánh 
rõ ràng. 


Trong bộ Abhidhammatthasangaha (Vi Diệu Pháp Yếu Nghĩa) dạy rằng: Xúc trần là đối tượng 
của thân thức tâm chỉ có 3 sắc đại là: 


1-  Pathaviphotthabbärammana: Xúc trần, chất đất cứng hoặc mềm. 

2-  Tejophotthabbärammanga: Xúc trần, chất lửa nhiệt độ nóng hoặc nhiệt độ lạnh. 

3-  Väyophotthabbärammanga: Xúc trần, chất gió phông hoặc xẹp. 

Chỉ có chất đất, chất lửa và chất gió có thể tiếp xúc trực tiếp với thân tịnh sắc (sắc thân) để phát 


sinh thân thức tâm, biết được xúc trần: Cứng hoặc mềm (chất đất), nhiệt độ nóng hoặc nhiệt độ lạnh (chất 
lửa), phồng hoặc xẹp (chất gió). 


Riêng về sắc thủy đại không phải là xúc trần, nên không thể biết bằng thân thức tâm. Sắc thủy 
đại thuộc về pháp trần, nên chỉ có thể biết bằng ý thức tâm. Bởi vì, sắc thủy đại là đối tượng rất vi tế, thân 
thức tâm không thể tiếp xúc, nhận biết được. 

Trong bộ Abhidhammavibhävinifikä có giảng giải rằng: 

“Äpodhatuyä sukhumabhävena phusitam asakkuneyyattam vuttam..." 

“Sắc thủy đại có thực tánh rất vi tế, nên thân tịnh sắc không thể tiếp xúc đối tượng sắc thủy đại được”. 

Trong nước lạnh hoặc nước nóng, dĩ nhiên có chất nước nhiều hơn các chất đất, chất lửa, chất gió. 
Khi sắc thân tiếp xúc, tưởng như tiếp xúc với nước. Nhưng sự thật, khi thân tịnh sắc tiếp xúc nhiệt 
độ nóng hoặc nhiệt độ lạnh, đó là chất lửa; cứng hoặc mềm đó là chất đất; sự chuyển động đó là chất 
gió. Thân thức tâm chỉ biết được chất đất, chất lửa, chất gió ở trong chất nước ấy. Vì chất nước không 
thuộc về xúc trần, mà là pháp trần, nên chỉ có thể biết bằng ý thức tâm mà thôi. 

3. 2-Sắc phụ thuộc (upädäyarũpa): Là sắc pháp nương nhờ sắc tứ đại này phát sinh, có 24 sắc pháp: 

- 5 tịnh sắc: Nhãn tịnh sắc, nhĩ tịnh sắc, tỷ tịnh sắc, thiệt tịnh sắc và thân tịnh sắc. 

- 5 sắc đối tượng: Sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần và xúc trần 1. 

- _ 2 sắc tính: Sắc nam tính và sắc nữ tính. 

- _ Ï sắc ý căn (hadayavatthu). 

- _ I sắc mạng chủ. 

- _ l sắc vật thực. 

- _ 1 sắc chân không. 

- _ 2 sắc cử động: Sắc thân cử động, sắc khẩu cử động. 

- _ 3 sắc biến chuyển: Sắc nhẹ nhàng, sắc mềm mại, sắc uyển chuyển. 

- _ 4 sắc trạng thái: Sắc sinh, sắc liên tục, sắc già dặn, sắc vô thường. 

24 sắc pháp này hoàn toàn tùy thuộc vào sắc tứ đại mà phát sinh. 

Như vậy, sắc pháp gồm có 28 sắc pháp. 


Một người bình thường không bị khiếm khuyết vì bệnh tật, trong thân thể người ấy có đủ 27 sắc 
pháp. 


- Nếu là người đàn ông, thì trừ sắc nữ tính. 
- Nếu là người đàn bà, thì trừ sắc nam tính. 


Trường hợp người có đôi mắt bị mù, hai tai bị điếc,... thì số sắc pháp trong thân thể người ấy bị giảm 
theo bệnh tật khiếm khuyết ấy. 


4-_ Niết Bàn (Nibbäna) 


Niết Bàn là pháp có trạng thái tịch tịnh, vắng lặng mọi phiền não, ngũ uẩn, là pháp diệt mọi sự khổ, 
pháp an lạc tuyệt đối (sanfisukha). Niết Bàn thuộc về Diệt Thánh Đế. 


Tính chất của Niết Bàn được phân ra nhiều loại, mỗi loại có ý nghĩa như sau: 
4. 1-Niết Bàn có 2 loại: 


1- _ Sq upädisesanibbang: Hữu Dư Niết Bàn: Niết Bàn đối với bậc Thánh Arahán đã diệt đoạn tuyệt 
được tất cả mọi tham ái, mọi phiền não, mọi ác pháp không còn dư sót. Nhưng ngũ uẩn vẫn còn tồn tại, 
cho đến hết tuổi thọ. 


2- _ Anupädisesanibbang: Vô Dư Niết Bàn: Niết Bàn đối với bậc Thánh Arahán đã diệt đoạn tuyệt 
được tất cả mọi tham ái, mọi phiền não, mọi ác pháp không còn dư sót, đến lúc hết tuổi thọ, tịch diệt 
Niết Bàn, không còn tái sinh kiếp nào nữa, chấm dứt tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. 


4. 2-Niết Bàn có 3 loại: 


1- _ Animfữtanibbäna: Vô Hiện Tượng Niết Bàn: Niết Bàn đối với hành giả tiến hành thiền tuệ, trí tuệ 
thiền tuệ thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp sinh diệt, thấy rõ biết rõ trạng thái vô 
thường (aniccalakkhanga) hiện rõ hơn trạng thái khổ và trạng thái vô ngã, vì tín pháp chủ 1 có năng lực 
nhiều hơn 4 pháp chủ khác (tấn pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp chủ, tuệ pháp chủ), hay do năng lực 
của giới, dẫn đến chứng ngộ Niết Bàn. Niết Bàn này gọi là: “Vô Hiện Tượng Niết Bàn”, Niết Bàn không 
có hiện tượng pháp hành hữu ví. 


2- _ Appanihitanibbäng: Vô Ái Niết Bàn: Niết Bàn đối với hành giả tiến hành thiền tuệ, trí tuệ thiền 
tuệ thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp sinh diệt, thấy rõ biết rõ trạng thái khổ(dukkhalakkhang) hiện 
rõ hơn 2 trạng thái vô thường và trạng thái vô ngã, vì định pháp chủ 2 có năng lực nhiều hơn 4 pháp chủ 
khác (tín pháp chủ, tấn pháp chủ, niệm pháp chủ, tuệ pháp chủ), hay do năng lực của định, dẫn đến chứng 
ngộ Niết Bàn. Niết Bàn này gọi là: “Vô Ái Niết Bàn”, Niết Bàn không có tham ái nương nhờ. 


3- Suññatanibbana: Chơn không Niết Bàn: Niết Bàn đối với hành giả tiến hành thiền tuệ, trí tuệ 
thiện tuệ thấy rõ biết rõ danh pháp, sắc pháp sinh diệt, thấy rõ, biết rõ trạng thái vô 
ngã (anattalakkhang) hiện rõ hơn trạng thái vô thường và trạng thái khổ, vì tuệ pháp chủ 3 có năng lực 
nhiều hơn 4 pháp chủ khác (tín pháp chủ, tấn pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp chủ), hay do năng lực 


của tuệ, dẫn đến chứng ngộ Niết Bàn. Niết Bàn này gọi là: “Chơn Không Niết Bàn”, Niết Bàn hoàn toàn 
vô ngã, không phải ta, không phải của ta. 


Tính Chất Của Đối Tượng 


Muốn thực hành thiền tuệ dẫn đễn chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh 
Quả và Niết Bàn giải thoát khổ hoàn toàn khỏi khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài, hành giả không 
những học hỏi hiểu rõ Chế định pháp và Chân nghĩa pháp, mà còn phải biết phân biệt rõ sự khác biệt 
giữa đối tượng Chế định pháp và đối tượng Chân nghĩa pháp, bởi vì mỗi đối tượng có tính chất riêng 
biệt hoàn toàn khác nhau như sau: 


1- _ Đối tượng Chế định pháp không có thực tánh pháp, không có sự sinh, sự diệt, không có trạng 
thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã, cho nên không dẫn đến chứng ngộ chân lý Tứ Thánh 
Đế, không chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, không thể giải thoát khổ tử sinh luân hồi 
trong ba giới bốn loài. Cho nên, Chế định pháp chỉ làm đối tượng của pháp hành thiên định mà thôi; 
hoàn toàn không thể làm đối tượng của pháp hành thiền tuệ. 


2- Đối tượng Chân nghĩa pháp có thực tánh pháp, có sự sinh, sự diệt, có trạng thái vô thường, trạng 
thái khổ, trạng thái vô ngã, cho nên dẫn đến chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 
Thánh Quả và Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Cho nên, Chân nghĩa pháp 
có thể làm đối tượng của pháp hành thiền tuệ. 


Như Đức Phật dạy: 


Aniccä sabbe sankhãrä, 
dukkhangttä ca sankhatä. 
Nibbanafceva paññatt, 


andafttä ti nicchaya T1. 


Tất cả pháp hữu vi 
Danh pháp và sắc pháp, 
Đều có ba trạng thái 
Vô thường, khổ, vô ngã. 
Niết Bàn và chế định 


Thuộc về pháp vô ngã. 
Lợi Ích Của Chế Định Pháp và Chân Nghĩa Pháp 
Đức Phật thuyết pháp tế độ chúng sinh thường dùng 2 phương pháp: 


1-  Sammutidesanä: Thuyết pháp theo sự thật ngôn ngữ chế định. 


Ví dụ: Đức Phật sử dụng danh từ gọi “chúng sinh, con người, đàn ông, đàn bà, chư thiên, phạm thiên, 
con voi, con ngựa, ngôi nhà, chiếc xe”... mà người đời đặt ra, có quy ước chế định được lưu truyền từ đời 
này sang đời khác cho đến ngày nay, mọi người đã chấp nhận xem như là sự thật. 

2- _ Paramatthadesanä: Thuyết pháp theo sự thật Chân nghĩa pháp. 


Ví dụ: Đức Phật thuyết pháp về “tâm, tâm sở, sắc pháp, Niết Bàn, danh pháp, sắc pháp, sắc uẩn, thọ 
uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thúc uẩn, Khổ Thánh Đế, Tập Thánh Đế, Diệt Thánh Đế, Đạo Thánh Đế,,... 


Bởi vì, Đức Phật có 2 loại trí tuệ đặc biệt, mà bậc Thánh Thanh Văn không có, đó là: 
- _ lIndriyaparopariyattañang: Trí tuệ thấy rõ, biết rõ căn duyên cao thấp của mỗi chúng sinh. 


- _ Äsayänusayañang: Trí tuệ thấy rõ, biết rõ nghiệp quả và phiền não ngấm ngầm của mỗi chúng 
sinh. 


Khi tế độ chúng sinh, Đức Phật quán xét căn duyên của mỗi chúng sinh nên thuyết pháp cách nào. 

*... Nếu chúng sinh nào, tiền kiếp không từng nghe, học hỏi vê Chân nghĩa pháp, thì trước tiên Đức 
Phật thuyết pháp về sự thật do ngôn ngữ chế định làm nền tảng, rồi tiếp theo thuyết pháp về sự thật theo 
Chân nghĩa pháp, để hướng dẫn tâm trí của chúng sinh ấy, đạt đến chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, 
chứng đắc Thánh Đạo - Thánh Quả. 

*... Nếu chúng sinh nào, tiền kiếp đã từng nghe, học hỏi vê Chân nghĩa pháp, thì Đức Phật thuyết 
pháp trực tiếp về sự thật theo Chân nghĩa pháp, để hướng dẫn tâm trí của chúng sinh ấy, đạt đến chứng 
ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc Thánh Đạo - Thánh Quả. 


Cho nên, sự thuyết pháp của Đức Phật chắc chắn đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài cho 
chúng sinh trong kiếp hiện tại lẫn nhiều kiếp vị lai. 


LỢi Ích CỦa SỰ ThẬt Theo Ngôn NgỮ ChẾ Định 
Trong Chú giải kinh Ananganasutta 1 dạy: 


Đức Phật thuyết giảng sự thật theo ngôn ngữ chế định về con người đem lại sự lợi ích có 8 trường 
hợp như sau: 


1- Để cho con người biết hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi (hirottappadipanattha) 
Nếu Đức Phật thuyết giảng rằng: “Ngũ uẩn, danh pháp, sắc pháp nên biết hổ thẹn tội lỗi, nên biết ghê 


sợ tội lỗi”, thì các hàng đệ tử lắng nghe, sẽ nghi ngờ thắc mắc rằng: “Ngũ uẩn, danh pháp, sắc pháp nào 
nên biết hổ thẹn tội lỗi, nên biết ghê sợ tội lỗi?”. 


Nhưng khi Đức Phật thuyết giảng rằng: “Tỳ khưu, Tỳ khưu n¡, cận sự nam, cận sự nữ... phải nên biết 
hổ thẹn tội lỗi, nên biết ghê sợ tội lỗi...“ thì các hàng đệ tử lắng nghe sẽ hiểu rõ, không nghi ngờ thắc mắc 
nữa. 

Do đó, Đức Phật thuyết pháp dùng con người làm nền tảng (ouggaladhifthäng). 

2- Để chứng tỏ mỗi chúng sinh đều có nghiệp là của riêng mình (kammassakatädipanattha) 

Nếu Đức Phật thuyết giảng rằng: “Ngũ uẩn, danh pháp, sắc pháp đều có nghiệp là của riêng mình”, thì 
các hàng đệ tử lắng nghe, sẽ không hiểu, nghi ngờ thắc mắc rằng: “Ngũ uẩn, danh pháp, sắc pháp nào có 


nghiệp là của riêng mình?” 


Nhưng khi Đức Phật thuyết giảng rằng: “Mỗi chúng sinh đều có nghiệp là của riêng mình”, thì các 
hàng đệ tử lắng nghe, sẽ dễ hiểu, không nghi ngờ thắc mắc nữa. 


Do đó, Đức Phật thuyết pháp dùng con người làm nền tảng. 

3- Để làm cho nổi bật công việc của mỗi người (paccattapurisakäradipanattha) 

Nếu Đức Phật thuyết giảng rằng: “Ngôi chùa Jetavana do ngũ uẩn, danh pháp, sắc pháp ấy xây cất”, thì 
các hàng đệ tử lắng nghe, sẽ không biết nguời nào xây cất, thắc mắc nghi ngờ rằng: “Ngũ uẩn, danh 
pháp, sắc pháp nào xây cất?”. 

Nhưng khi Đức Phật thuyết giảng rằng: “Ngôi chùa Jetavana do ông phú hộ Anathapindika cho người 
xây cất. Ngôi chùa Pubbaärama do bà Visäkhä cho người xây cất...”, thì các hàng đệ tử lắng nghe sẽ dễ 
hiểu không nghỉ ngờ thắc mắc. 

Do đó, Đức Phật thuyết pháp dùng con người làm nên tảng. 

4- Để biết rõ người phạm nghiệp ác vô gián (anantariyadipanattha) 

Nếu Đức Phật thuyết giảng rằng: “Ngũ uẩn, danh pháp, sắc pháp này phạm phải nghiệp ác vô gián: 
Giết cha, giết mẹ, giết bậc Thánh Arahán, làm cho Đức Phật bầm máu, chia rẽ chư Tỳ khưu Tăng”, thì các 
hàng đệ tử lắng nghe, sẽ không biết ai, nghi ngờ thắc mắc rằng: “Ngũ uẩn, danh pháp, sắc pháp nào đã 
phạm nghiệp ác vô gián như vậy?”. 

Nhưng khi Đức Phật thuyết giảng rằng: “Vua A/ätasaftu giết Phụ vương tên là Bimbisara. Tỳ khưu 
Devadatta làm cho Đức Phật bầm máu, chia rẽ Tỳ khưu Tăng... ”, thì các hàng đệ tử lắng nghe, biết được 
người phạm nghiệp ác vô gián, không nghi ngờ thắc mắc. 


Do đó, Đức Phật thuyết pháp dùng con người làm nền tảng. 


5- _ Để làm đề mục niệm rải tứ vô lượng tâm (brahmavihäradipanattha) 


Nếu Đức Phật thuyết giảng rằng: “Hành giả nên niệm rải tâm từ đến ngũ uẩn, danh pháp, sắc pháp. 
Nên niệm rải tâm bi..., niệm rải tâm hỷ..., niệm rải tâm xả đến ngũ uẩn, danh pháp, sắc pháp”, là những 
đối tượng không rõ ràng. Hành giả không thể làm đề mục để thực hành thiền định niệm rải tâm từ..., 
niệm rải tâm bi..., niệm rải tâm hỷ..., niệm rải tâm xả... được. Như vậy, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả 
không thể phát sinh, các bậc thiền cũng không thể phát triển được. 


Nhưng khi Đức Phật thuyết giảng rằng: 
“Hành giả nên thực hành niệm rải tâm từ đến đối tượng hạng chúng sinh đáng yêu, đáng mến. 


“Hành giả nên thực hành niệm rải tâm bi đến đối tượng hạng chúng sinh đang ở trong cảnh khổ, 
mong cho họ được thoát khổ”. 


- _ “Hành giả nên thực hành niệm rải tâm hỷ đến đối tượng hạng chúng sinh đang hưởng sự an lạc 
hạnh phúc, mong cho sự an lạc hạnh phúc được lâu dài. 


- _ “Hành giả nên thực hành niệm rải tâm xả đến đối tượng hạng chúng sinh có nghiệp là của riêng 
họ, họ thọ hưởng quả an lạc do thiện nghiệp, họ thọ quả khổ do ác nghiệp của họ đã tạo”. 


Như vậy, hành giả sẽ hiểu rõ từng mỗi đối tượng niệm rải tâm từ, niệm rải tâm bị, niệm rải tâm hỷ, 
niệm rải tâm xả một cách rõ ràng, nên sự thực hành thiền định có thể chứng đắc các bậc thiền được. 


Do đó, Đức Phật thuyết pháp dùng con người, chúng sinh làm nền tảng. 
6- Để ứng dụng vào trí tuệ “Túc Mạng Minh” (pubbeniväsadipanattha) 


Nếu Đức Phật thuyết giảng rằng: “Tiền kiếp của Như Lai sinh làm ngũ uẩn, danh pháp, sắc pháp như 
thế ấy, như thế ấy... đã tạo ba-la-mật như thế ấy...”, thì các hàng đệ tử lắng nghe, sẽ không hiểu biết 
được, nghi ngờ thắc mắc rằng: “Ngũ uẩn, danh pháp, sắc pháp nào tiền kiếp của Đức Phật đã tạo ba-la- 
mật như vậy... 2“ 


Nhưng khi Đức Phật thuyết giảng rằng: “Trong tiền kiếp, Như Lai sinh làm Hoàng thái tử Vessantara, 
Mẫu hậu là Phussatä, Phụ vương là Đức vua Safjeyya trị vì ở kinh thành Jetuttara, khi Đức Bồ Tát 
Vessantara trưởng thành, Phụ vương đã truyền ngôi báu, lên làm Vua, và kết hôn cùng Hoàng hậu Moadúdi, 
hạ sinh được Hoàng tử Jäli và Công chúa Kanha. Đức vua Bồ Tát hoan hỷ trong pháp hành bố thí ba-la- 
mật, nên đã bố thí voi quý của triều đình, bố thí của cải, thậm chí bố thí cả Hoàng tử Jãl, Công chúa Kanhä, 
và Hoàng hậu Madai.... Hay tiền kiếp của Như Lai đã từng sinh làm Đức vua..., voi chúa, khi chúa... đã tạo 
ba-la-mật như thế ấy”, thì các hàng đệ tử lắng nghe, sẽ hiểu biết được, không còn nghi ngờ, thắc mắc. 


Do đó, Đức Phật thuyết pháp dùng chúng sinh, con người làm nền tảng. 


7- Để phân biệt được Bậc có giới đức trong sạch xứng đáng thọ lãnh vật dụng cúng dường 
(dakkhinävisuddhidipanattha) 


Nếu Đức Phật thuyết giảng dạy rằng: “Nên bố thí cúng dường đến ngũ uẩn, danh pháp, sắc pháp có 
giới đức trong sạch, sẽ được nhiều phước thiện, có nhiều quả báu cao quý”, thì các hàng đệ tử lắng nghe, 
sẽ nghi ngờ thắc mắc rằng: “Ngũ uẩn, danh pháp, sắc pháp nào có giới đức trong sạch để mình bố thí, rồi 
được nhiều phước thiện, nhiều quả báu cao quý?”. 


Nhưng khi Đức Phật thuyết giảng rằng: “Nên làm phước bố thí cúng dường đến chư Thánh Tăng, là 
bậc giới đức trong sạch, sẽ được nhiều phước thiện, sẽ có nhiều quả báu cao quý suốt vô lượng kiếp”, thì 
các hàng đệ tử lắng nghe, sẽ hiểu biết được, không nghi ngờ thắc mắc nữa. 

Do đó, Đức Phật thuyết pháp dùng con người chúng sinh làm nền tảng. 

8- Để gìn giữ sự thật ngôn ngữ ở trong đời không bị mai một (lokasammutti appahänattha) 

Đức Phật thuyết pháp giảng dạy với mục đích tế độ chúng sinh để giải thoát cảnh khổ. Điều quan 
trọng đầu tiên, chúng sinh nghe hiểu rõ được giáo pháp của Ngài. Cho nên, Đức Phật vẫn phải dùng đến 
những danh từ ngôn ngữ chế định, mà người đời thường dùng để thông tin truyền đạt ý nghĩ, tư tưởng 
với nhau để thuyết giảng chánh pháp. 

Như vậy, chúng sinh sẽ hiểu rõ được chánh pháp rồi thực hành thiền tuệ, dẫn đến sự chứng ngộ chân 
lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc Thánh Đạo - Thánh Quả và Niết Bàn, giải thoát cảnh khổ tử sinh luân hồi trong 
ba giới bốn loài. 

Do đó, Đức Phật dùng ngôn ngữ chế định, cốt để gìn giữ sự thật ngôn ngữ ở đời không bị mai một. 

Đó là 8 điều lợi ích của sự thật theo ngôn ngữ chế định. 

LỢi Ích CỦa SỰ ThẬt Theo Chân Nghĩa Pháp 

Hành giả thực hành thiền tuệ, điều quan trọng đầu tiên cần phải học hỏi hiểu biết rành rẽ thông 
thạo về Chân nghĩa pháp, có 4 pháp: Tâm, tâm sở, sắc pháp, Niết Bàn, được phân chia thành những pháp 
như: Ngũ uẩn, 12 xứ, 18 giới,... tóm tắt còn 2 pháp là: 

- _ Sắc pháp (rũpadhammg) thuộc pháp hữu vi. 

- _ Danh pháp (nãmadhammg) thuộc pháp hữu vị, đó là tâm và tâm sở. 


- _ Danh pháp (nämadhammgd) thuộc pháp vô vị, đó là Niết Bàn. 


Niết Bàn thuộc danh pháp đặc biệt, chỉ làm đối tượng của tâm Siêu tam giới, đó là 4 Tâm Thánh Đạo 
và 4 Tâm Thánh Quả mà thôi. 


Sự thật Chân nghĩa pháp (Paramatthasaccg) không thể thấy rõ, biết rõ bằng trí tuệ do học 
hỏi(sutãmayapañña), hoặc trí tuệ do tư duy (cintämayapañña), mà chỉ thấy rõ, biết rõ bằng trí tuệ do thực 
hành thiền tuệ (bhãvanämayapañña) mà thôi. 


*... Kết quả của sự thật theo ngôn ngữ chế định 

Trong đời này, có số người chỉ biết sự thật theo ngôn ngữ chế định, mà không hiểu biết sự thật 
theo Chân nghĩa pháp, nên không hiểu rõ danh pháp, sắc pháp là pháp vô ngã. Số người ấy, thường 
phát sinh tà kiến theo chấp ngã (attänudifth0, cho là ta, của ta, người, của người, chúng sinh, vật này, vật 
kia,... dễ phát sinh mọi phiền não, tự làm khổ mình, làm khổ người, tự làm khổ mình lẫn làm khổ người. 

*... Kết quả của sự thật theo Chân nghĩa pháp 

Trong đời này, bậc Thánh Nhân đã thấy rõ, biết rõ sự thật theo Chân nghĩa pháp là pháp vô ngã, có 
thiên tuệ chánh kiến, Thánh Đạo chánh kiến, Thánh Quả chánh kiến, đã diệt đoạn tuyệt được tà kiến chấp 
thủ ngũ uẩn (sakkäyaditth rồi, nên không còn chấp ta, người, chúng sinh, vật này, vật kia,... 

Trong cuộc sống hằng ngày, bậc Thánh Nhân vẫn biết rõ sự thật theo ngôn ngữ chế định dùng để 
giao tiếp với mọi người: Như thuyết pháp, nói đạo, thông tin, truyền đạt ý nghĩ của mình. Nhưng đặc biệt 
bậc Thánh Nhân hoàn toàn không chấp ngã. Cho nên, phiền não không phát sinh, không tự làm khổ mình, 
không làm khổ người, không tự làm khổ mình lẫn làm khổ người. 


Đó là điều lợi ích của sự thật Chân nghĩa pháp. 


1 DI. Mahävagga, kinh Mahäsudassanasutta. 

[1] Vivattathäayï sañkhyeyyakappa: A-tăng-kỳ kiếp trụ của trái đất. 

[2] Đại kiếp (mahãkappa): Trải qua 4 a-tăng-kỳ thành, trụ, hoại, không của kiếp trái đất. 

1 Sam. Mahävagga, kinh Chiggalasutta. 

2 Cái ách là một dụng cụ đeo trên cổ, như ách đeo cổ con bò. Ở đây nên hiểu rằng một tấm gỗ có lỗ 
nhỏ vừa cái đầu con rùa chui vào. Chigga|ayuga = chiggala + yuga (chigga|a = cái lỗ, yuga = cái ách 
mang vào cồ), chiggalayuga = cái ách có lỗ nhỏ mang vào cổ. 

1 Chú giải Añguttaranikäya, phần Ekakanipäta 

1 Sam. Mahävagga, Saccasamyutta, kinh Aññasutta. 

1 DI. Mahävagga. Kinh Mahäparinibbänasutta. 

1 DI. Mahävagga, Mahäparinibbaänasutta, đoạn Ariyasaccakathã. 

2 Trầm luân: Chìm đắm trong cảnh khổ. 


1 Samyuttanikaya, Mahävagga, Kinh Dhammacakkappavattanasutta. 


1 Bộ Visuddhimagga, phần Pariññãdikiccakathã. 

1 Bộ Samyuttanikäya. Mahãvagga, kinh Gavampatisutta. 

1 Bộ Samyuttanikäya, Sagathavagga, kinh Vajiräsutta. 

1 Bộ Dhammapadagäthã. 

1 5 pháp chủ: Tín pháp chủ, tấn pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp chủ, tuệ pháp chủ. 
2 Bộ Chú giải Samyuttanikäya, Mahävagga, kinh Ekäbhiññasutta. 

1 Añguttaranikäya, phần Atthakanipäta, kinh Pahãrãdasutta. 


1 Tâm vô nhân là tâm không có nhân nào trong 6 nhân (tham, sân, sỉ, vô tham, vô sân, vô si) đồng 
sinh với tâm. 


1 Trong mỗi tâm tịnh hảo gồm có đủ 4 uẩn: Tâm tịnh hảo ấy là thức uẩn, và một số tâm sở tịnh hảo 
đồng sinh với tâm tịnh hảo ấy, gồm có 3 uẩn: Tâm sở thọ là thọ uẩn, tâm sở tưởng là tưởng uẩn, các 


tâm sở còn lại là hành uẩn. 


1 Xúc trần: Có 3 sắc đất, lửa, gió đã tính trong phần sắc tứ đại rồi, nên trong phần sắc phụ thuộc không 
tính vào 24 sắc pháp. 


1 Tín pháp chủ: Đức tin làm chủ có năng lực hơn 4 pháp chủ còn lại. 

2 Định pháp chủ: Định làm chủ có năng lực hơn 4 pháp chủ còn lại. 

3 Tuệ pháp chủ: Tuệ làm chủ có năng lực hơn 4 pháp chủ còn lại. 

1 Vinayapitaka, bộ Parivära, phần Samu†tthãnasïsasanñkhepa. 

1 Bộ Majjhimanikäya, Mũlapannäsa, Ananganasuttavanna. 
-ooOoo- 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Đức Arahán, Đức Chánh Đẳng Giác ấy 


oo0oo 
Phần II 


Con đường giải thoát khổ hoàn toàn 


Con đường giải thoát khổ hoàn toàn phải là con đường dẫn đến giải thoát khổ tái sinh(/ätidukkha) 
trong ba giới bốn loài. Đó mới thật gọi là giải thoát khổ hoàn toàn. Hễ còn tái sinh trong cõi nào trong 
tam giới, thì vẫn còn khổ, chỉ có khác nhau mức độ khổ nhiều khổ ít mà thôi, bởi vì trong tam 
giới, khổ là sự thật chân lý (dukkhasacca), còn lạc chỉ là sự đảo điên(sukhavipalläasa) mà thôi. Thật ra, ngũ 
uẩn là vô thường, khổ, vô ngã, đều là Khổ đế. Bậc Thánh Nhân có trí tuệ thiền tuệ Siêu tam giới chứng 
ngộ sự thật chân lý Khổ đế này gọi là Khổ Thánh Đế. 


Đức Phật dạy: 


“Jghacchäparama rogä, 
sanñkhäraparama dukkhä. 
Etam ñatvä yathäbhutam, 
Nibbanam paramam sukhảä" 1. 

“Đói khát là căn bệnh trầm kha, 
Ngũ uẩn là cực kỳ đau khổ. 
Bậc trí biết rõ sự thật, 
Đói khát, ngũ uẩn là Khổ đế, 


Chứng ngộ Niết Bàn là cực lạc”. 


Trong các chứng bệnh tuy có những bệnh nặng, nhưng chữa trị một thời gian lâu cũng có thể khỏi 
hẳn; còn căn bệnh đói khát không sao chữa trị khỏi hẳn được, cứ dai dẳng suốt cuộc đời cho đến chết, 
không có căn bệnh nào bằng. Cho nên, Đức Phật dạy: 


“Đói khát là căn bệnh trâm kha cực kỳ khó chữa”. 


Trong mọi nỗi khổ, nỗi khổ phải săn sóc ngũ uẩn suốt ngày đêm không bao giờ ngừng nghỉ là nỗi 
khổ cực kỳ trầm trọng, không có nỗi khổ nào bằng. Do đó, Đức Phật dạy: 


“Ngũ uần là cực kỳ đau khổ". 


Bậc thiện trí có trí tuệ sáng suốt thấy rõ, biết rõ căn bệnh đói khát, nỗi khổ của ngũ uẩn đều là Khổ 
đế, nên tìm con đường giải thoát khổ. 


Trong mọi sự an lạc, như sự an lạc trong ngũ dục 2, sự an lạc trong khi đang nhập thiền. Những sự 
an lạc này cũng bị vô thường chi phối, nên chung quy chỉ có Khổ đế mà thôi. Chỉ có Niết Bàn không bị 
vô thường chi phối, nên mới có sự an lạc tuyệt đối thật sự, không có sự an lạc nào bằng. Do đó, Đức Phật 
dạy: 


“Niết Bàn thật là cực kỳ an lạc”. 
Muốn chứng ngộ Niết Bàn chỉ có con đường pháp hành Bát Chánh Đạo, khi hợp đủ 8 chánh: Chánh 


kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, là 
pháp hành dẫn đến chứng ngộ Niết Bàn diệt Khổ Thánh Đế. 


Bát Chánh Đạo có 8 chánh là: 
1- _ Chánh kiến: Trí tuệ chân chính là trí tuệ thiên tuệ Siêu tam giới chứng ngộ sự thật chân lý Tứ Thánh 
Đế: Khổ Thánh Đế, Nhân sinh Khổ Thánh Đế, Diệt Khổ Thánh Đế, Pháp hành diệt Khổ Thánh Đế, có đối 
tượng Niết Bàn. 


2- Chánh tư duy: Tư duy chân chính là tư duy thoát ra khỏi ngũ trần, tư duy không làm khổ mình, khổ 
người, tư duy không làm hại mình, hại người, có đối tượng Niết Bàn. 


3- Chánh ngữ: Nói chân chính là tránh xa sự nói dõi, tránh xa sự nói lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô 
tục chửi rủa mắng nhiếc, tránh xa sự nói lời vô ích, có đối tượng Niết Bàn. 


4- _ Chánh nghiệp: Hành nghiệp chân chính là tránh xa sự sát sinh, tránh xa sự trộm cắp, tránh xa sự tà 
dâm, có đối tượng Niết Bàn. 


5-.. Chánh mạng: Nuôi mạng chân chính là tránh xa cách sống tà mạng do thân và khẩu hành ác, có đối 
tượng Niết Bàn. 


6G- _ Chánh tinh tấn: Tinh tấn chân chính là tinh tấn 4 điều: 

-__ Tỉnh tấn ngăn ác pháp chưa sinh thì không cho phát sinh. 

- __ Tỉnh tấn diệt ác pháp đã phát sinh. 

-._ Tỉnh tấn làm cho thiện pháp chưa sinh thì phát sinh. 

-__ Tỉnh tấn làm tăng trưởng thiện pháp đã phát sinh, có đối tượng Niết Bàn. 

7- _ Chánh niệm: Niệm chân chính là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, có đối tượng Niết Bàn. 
8- Chánh định: Định chân chính là định tâm trong các bậc thiền Siêu tam giới, có đối tượng Niết Bàn. 


Bát Chánh Đạo khi hợp đủ 8 chánh là pháp hành dẫn đến chứng ngộ sự thật chân lý Tứ Thánh Đế, 
chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. 


Bát Chánh Đạo đó là 8 tâm sở đồng sinh trong tâm Thánh Đạo chắc chắn chỉ có đối tượng Niết Bàn 
mà thôi. 


8 tâm sở đồng sinh trong tâm Thánh Đạo làm phận sự Bát Chánh Đạo là: 
†1- Tâm sở trí tuệ (paññäcetasikq) gọi là chánh kiến (sammaddifthi) 
2- Tâm sở hướng tâm (vitakkacetasikg) gọi là chánh tư duy (sammasankappgd) 


3- Tâm sở chánh ngữ (sammäväacacetasikg) gọi là chánh ngữ (sammäväcä) 


4- Tâm sở chánh nghiệp (sammakammantacetasika) gọi là chánh nghiệp (sammakammanta) 


5- Tâm sở chánh mạng (samma äãjivacetasikg) gọi là chánh mạng (sammaä äjIva) 
6- Tâm sở tinh tấn (viriyacetasika) gọi là chánh tỉnh tấn (sammäaväyämg) 

7- Tâm sở niệm (saticetasikq) gọi là chánh niệm (sammäsat) 

8- Tâm sở nhất tâm (ekaggatäcetasika) gọi là chánh định (sammäasamadhi) 


Trong tâm Thánh Đạo có 36 tâm sở đồng sinh, nhưng chỉ có 8 tâm sở (tâm sở trí tuệ, tâm sở hướng 
tâm, tâm sở chánh ngữ, tâm sở chánh nghiệp, tâm sở chánh mạng, tâm sở tinh tấn, tâm sở niệm, tâm sở 
nhất tâm) có tên trong Bát Chánh Đạo, là pháp hành dẫn đến chứng ngộ Niết bàn diệt Khổ Thánh Đế, 
gọi tắt là Pháp hành diệt Khổ Thánh Đế, hoặc Đạo Thánh Đế. Còn tâm Thánh Đạo cùng với 28 tâm sở 
còn lại không gọi là Pháp hành diệt Khổ Thánh Đế, hoặc Đạo Thánh Đế và cũng không có trong 3 Thánh 
Đế còn lại. Cho nên, gọi là ngoại Thánh Đế(Saccavimufti) hoặc ngoài Tứ Thánh Đế. 


Trong tâm Thánh Đạo có 8 tâm sở có tên trong Bát Chánh Đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định tuần tự trước sau theo thứ tự 
thuyết pháp và theo tính chất quan trọng hỗ trợ: Chánh đạo trước hỗ trợ cho chánh đạo sau như chánh 
kiến có vai trò quan trọng chứng ngộ sự thật chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả 
và Niết Bàn, nên đề cao chánh kiến trước hỗ trợ cho chánh tư duy, rồi chánh tư duy hỗ trợ cho chánh ngữ, 
v.v... theo tuần tự cho đến chánh định. 8 chánh đạo này đồng sinh, đồng diệt, nên không phải trước sau 
theo thời gian. 


Ví dụ: 


Như một thang thuốc có 8 vị thuốc, trong 8 vị có một vị thuốc chính trị bệnh, 7 vị thuốc còn lại là 
phụ, bỏ thang thuốc ấy vào siêu sắc thuốc, đổ 2 chén nước sắc còn 8 phân. Bệnh nhân uống chén thuốc 
ấy 1 lần có đầy đủ 8 chất thuốc hỗ trợ lẫn nhau trị bệnh. Cũng như vậy, 8 chánh đạo là 8 tâm sở đồng 
sinh trong tâm Thánh Đạo cùng một lúc không trước không sau. Riêng mỗi chánh đạo có khả năng diệt 
mỗi tà đạo, như chánh kiến diệt tà kiến, chánh tư duy diệt tà tư duy, chánh ngữ diệt tà ngữ, chánh 
nghiệp diệt tà nghiệp, chánh mạng diệt tà mạng, chánh tính tấndiệt tà tỉnh tấn, chánh niệm diệt tà 
niệm, chánh định diệt tà định. 


8 chánh đạo diệt đoạn tuyệt được tham ái, phiền não, tùy theo mỗi Thánh Đạo Tuệ. 

Bát Chánh Đạo là 8 tâm sở này chỉ đồng sinh cùng một lúc trong tâm Siêu tam giới (4 Tâm Thánh 
Đạo + 4 Tâm Thánh Quả) mà thôi. Còn trong tâm tam giới không có đầy đủ Bát Chánh Đạo, nhất là 3 
tâm sở: Chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng chỉ phát sinh riêng rẽ mỗi tâm sở trong 8 tâm đại 


thiện dục giới mà thôi, 3 tâm sở này không phát sinh trong các tâm tam giới còn lại. 


Pháp Hành Bát Chánh Đạo 


Pháp hành Bát Chánh Đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tấn, chánh niệm và chánh định là 8 tâm sở chỉ đồng sinh trong tâm Siêu tam giới (4 Tâm Thánh Đạo 
+ 4 Tâm Thánh Quả) mà thôi, như vậy pháp hành Bát Chánh Đạo không phải pháp hành bắt đầu thực 
hành, cũng không phải pháp hành đang thực hành, mà là pháp hành đã thực hành xong rồi, hoàn thành 
xong mọi phận sự Tứ Thánh Đế. Đó là giai đoạn cuối cùng của pháp hành Bát Chánh Đạo. 

Vậy, giai đoạn bắt đầu thực hành pháp hành Bát Chánh Đạo như thế nào? 


Thực hành pháp hành Bát Chánh Đạo giai đoạn đầu là thực hành chánh niệm, là niệm thân, niệm 
thọ, niệm tâm, niệm pháp. 


Pháp Hành Tứ Niệm Xứ 


Trong Chú giải bài kinh Đại Tứ Niệm Xứ giảng giải rằng: “Pubbabhägasatipatthänamaggo": Tứ Niệm 
Xứ là chánh đạo phần đầu. 


Tứ Niệm Xứ trong bài kinh Đại Niệm Xứ là: 
1- Phân niệm thân có 14 đối tượng: 
1.1 Đối tượng hơi thở vô, hơi thở ra. 
1.2 _ Đối tượng tứ oai nghỉ: Đi, đứng, ngồi, nằm. 


1.3 _ Đối tượng tỉnh giác các oai nghi phụ: Bước tới trước, bước quay lại sau, nhìn thẳng, nhìn bên trái, 
bên phải, co tay, chân vào, duỗi tay, chân ra, v.v... 


1.4 Đối tượng quán 32 thể trược trong thân: Tóc, lông, móng, răng, da, v.v... 

1.5 Đối tượng quán tứ đại trong thân: Đất, nước, lửa, gió. 

*... Đối tượng 9 loại tử thi trong nghĩa địa 

1.6 _ Tử thi chết 1-2-3 ngày sình lên,... 

1.7 _ Tử thi bị các loài chim, quạ, diều, kên kên, ... mổ ăn thịt; các loài thú chó, cọp cắn xé ăn thịt. 
1.8 Bộ xương còn thịt và máu,... 

1.9. Bộ xương không còn thịt, còn dính máu,... 

1.10 Bộ xương không còn thịt, không còn máu,... 


1.11 Bộ xương không còn gân, bị rã rời mỗi thứ một nơi. 


1.12 Bộ xương trắng. 

1.13. Đống xương khô, qua một năm. 

1.14. Đống xương thành bột,... 
Đó là 14 đối tượng của phần niệm thân, thuộc về sắc pháp. 

2- _ Phân niệm thọ có 1 đối tượng, có 9 loại thọ: 

2.1 Thọ lạc: Cảm giác dễ chịu đựng của thân, của tâm. 

2.2 Thọ khổ: Cảm giác khó chịu đựng của thân, của tâm. 

2.3 Thọ không khổ không lạc: Cảm giác không phải khó chịu, không phải dễ chịu của thân, của tâm. 

2.4. Thọ lạc nương nhờ nơi ngũ trần 1. 

2.5 Thọ lạc không nương nhờ nơi ngũ trần. 

2.6 Thọ khổ nương nhờ nơi ngũ trần. 

2.7 _ Thọ khổ không nương nhờ nơi ngũ trần. 

2.8 Thọ không khổ không lạc nương nhờ nơi ngũ trần. 

2.9. Thọ không khổ không lạc không nương nhờ nơi ngũ trần. 
Đó là đối tượng của phần niệm thọ, thuộc về danh pháp. 

3- Phân niệm tâm có 1 đối tượng, có 16 loại tâm: 

3.1 Tâm có tham đó là 8 tâm tham. 

3.2. Tâm không có tham đó là 8 tâm dục giới đại thiện... 

3.3. Tâm có sân đó là 2 tâm sân. 

3.4. Tâm không có sân đó là 8 tâm dục giới đại thiện... 

3.5. Tâm có si đó là 2 tâm sĩ. 

3.6 Tâm không có si đó là 8 tâm dục giới đại thiện. 


3.7 Tâm buồn chán (sankhittacitta) đó là tâm bất thiện hợp với tâm buồn chán. 


3.8 Tâm phóng tâm (vikkhittacitta) đó là tâm bất thiện hợp với tâm phóng tâm. 
3.9. Tâm bậc cao (mahaggatacitta) đó là tâm sắc giới, tâm vô sắc giới. 

3.10 Tâm không phải bậc cao (amahaggatacitta) đó là tâm dục giới. 

3.11. Tâm có tâm cao hơn (sa uttaracitta) đó là tâm dục giới. 

3.12. Tâm không có tâm cao hơn (anuttaracitta) đó là tâm sắc giới, tâm vô sắc giới. 
3.13. Tâm có cận định, an định (samaähitacitta). 

3.14. Tâm không có cận định, an định (asamähitacitta). 


3.15 Tâm giải thoát phiền não bằng cách từng thời là tâm dục giới đại thiện; tâm giải thoát phiền não 
bằng cách đè nén (chế ngự) đó là tâm sắc giới, tâm vô sắc giới (vimutti). 


3.16 Tâm không giải thoát phiền não bằng mọi cách đó là tâm bất thiện (avimutti). 
Đó là đối tượng của phần niệm tâm, thuộc về danh pháp. 

4- Phần niệm pháp có 5 đối tượng: 

4.1 Đối tượng 5 pháp chướng ngại (nivarana): 

- Tham đục là tâm tham muốn trong ngũ trần, phát sinh trong tâm. 

- Sân hận là tâm sân phát sinh trong tâm. 

- Tâm buồn chán, tâm buồn ngủ buông bỏ đối tượng. 

: Tâm phóng tâm, tâm hối hận phát sinh trong tâm. 

- Tâm hoài nghi phát sinh trong tâm. 
Đối tượng 5 pháp chướng ngại này thuộc về danh pháp. 

4.2 Đối tượng chấp thủ ngũ uẩn (upadaänakkhandha): 

- Sắc uẩn là 28 sắc pháp trong thân. 

- Thọ uẩn là tâm sở thọ, cảm thọ nơi đối tượng. 


- Tưởng uẩn là tâm sở tưởng trong đối tượng. 


- Hành uẩn là các tâm sở, trừ tâm sở thọ và tưởng, tạo tác. 
- Thức uẩn là các tâm biết đối tượng. 
Đối tượng 5 chấp thủ trong ngũ uẩn này thuộc về sắc pháp và danh pháp. 
4.3 Đối tượng 6 xứ bên trong với 6 xứ bên ngoài (ajjhattikabäahira äyatana): 
- Mắt tiếp xúc với sắc trần. 
- Tai tiếp xúc với thanh trần. 
- Mũi tiếp xúc với hương trần. 
- Lưỡi tiếp xúc với vị trần. 
- Thân tiếp xúc với xúc trần. 
- Ý tiếp xúc với pháp trần. 
Đối tượng 12 xứ này thuộc về sắc pháp và danh pháp. 
4.4_ Đối tượng 7 pháp giác chỉ (bojjhañga): 
- Pháp niệm giác chỉ. 
- Pháp phân tích giác chỉ. 
- Pháp tinh tấn giác chỉ. 
- Pháp hỷ giác chỉ. 
- Pháp an tịnh giác chỉ. 
: Pháp định giác chỉ. 
- Pháp xả giác chỉ. 
Đối tượng Z7 pháp giác chỉ này thuộc về danh pháp. 
4.5 Đối tượng Tứ Đế (Sacca): 
- Khổ đế là chấp thủ trong ngũ uẩn. 


- Nhân sinh Khổ đế là tham ái. 


- Diệt Khổ đế là Niết Bàn. 
- Pháp hành diệt Khổ đế là Bát Chánh Đạo. 

Đối tượng của Tứ Đế này thuộc về sắc pháp và danh pháp. 

Như vậy, Tứ Niệm Xứ gồm có 21 đối tượng, mà mỗi đối tượng đều có khả năng dẫn đến chứng ngộ 
chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt được mọi tham 
ái, mọi phiên não, trở thành bậc Thánh Arahán. 

Thực hành Tứ Niệm Xứ với thực hành thiền tuệ 
- __ Phần niệm thân có 14 đối tượng thuộc về sắc pháp. 

- __ Phần niệm thọ có 1 đối tượng thuộc về danh pháp. 
- ___ Phần niệm tâm có 1 đối tượng thuộc về danh pháp. 
- __ Phần niệm pháp có 5 đối tượng thuộc về danh pháp, sắc pháp. 


Hành giả thực hành Tứ Niệm Xứ có đối tượng thân, thọ, tâm, pháp, cũng là sắc pháp, danh pháp, 
mà sắc pháp, danh pháp cũng là đối tượng của thiền tuệ. 


Như vậy, thực hành Tứ Niệm Xứ với thực hành thiền tuệ có đối tượng giống nhau, chủ thể giống nhau, 
kết quả pháp hành cũng hoàn toàn giống nhau; chỉ có khác nhau danh từ gọi mà thôi. 


Bản tính và trí tuệ thích hợp Tứ Niệm Xứ 


Bản tính của hành giả thực hành Tứ Niệm Xứ được phân loại có 2 bản tính và trí tuệ nên có 4 hạng 
người: 


1- _ Hạng hành giả có tính tham ái, trí tuệ ít. 
2- _ Hạng hành giả có tính tham ái, trí tuệ nhiều. 
3- _ Hạng hành giả có tính tà kiến, trí tuệ ít. 
4-_ Hạng hành giả có tính tà kiến, trí tuệ nhiều. 


Nếu hành giả biết chọn đúng đối tượng niệm xứ thích hợp với tính và trí tuệ của mình, thì việc thực 
hành niệm xứ ban đầu rất thuận lợi cho sự phát triển trí tuệ thiền tuệ. 


Trong Chú giải kinh Đại Niệm Xứ dạy rằng: 


- __ Hành giả có tính tham ái, trí tuệ ít, thì thích hợp với đối tượng phần niệm thân, thuộc về sắc pháp, 
bởi vì, hành giả thực hành đối tượng niệm thân (sắc pháp), để trí tuệ thấy rõ, biết rõ thânnày bất tịnh, mới 
diệt được tâm tham ái, nương nhờ nơi thân cho rằng tịnh, xinh đẹp. 


- _ Hành giả có tính tham ái, trí tuệ nhiều, thì thích hợp với đối tượng phần niệm thọ, thuộc về danh 
pháp; bởi vì, hành giả thực hành đối tượng niệm thọ (danh pháp), để trí tuệ thấy rõ, biết rõ thọ này khổ, 
mới diệt được tâm tham ái, nương nhờ nơi thọ cho rằng lạc. 


- _ Hành giả có tính tà kiến, trí tuệ ít, thì thích hợp với đối tượng phần niệm tâm, thuộc về danh pháp; 
bởi vì, hành giả thực hành đối tượng niệm tâm (danh pháp), để trí tuệ thấy rõ, biết rõ tâmnày vô thường, 
mới diệt được tâm tà kiến, nương nhờ nơi tâm cho rằng thường. 


- __ Hành giả có tính tà kiến, trí tuệ nhiều, thì thích hợp với đối tượng phần niệm pháp, thuộc về danh 
pháp, sắc pháp; bởi vì, hành giả thực hành đối tượng niệm pháp (danh pháp, sắc pháp), để trí tuệ thấy rõ, 
biết rõ pháp này vô ngã, mới diệt được tâm tà kiến, nương nhờ nơi pháp cho rằng ngã. 


Tuy 4 đối tượng “thân là bất tịnh, thọ là khổ, tâm là vô thường, pháp là vô ngã", chỉ đề cập đến tính 
chất đặc biệt của mỗi đối tượng mà thôi, nhưng thật ra, tất cả 4 đối tượng thân, thọ, tâm, pháp đều 
có trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã, trạng thái bất tịnh giống nhau cả thảy. 


Nếu hành giả biết chọn đúng đối tượng thích hợp với bản tính và trí tuệ của mình, thì việc thực hành 
thiền tuệ ban đầu rất thuận lợi cho sự phát triển trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ trạng thái riêng của mỗi 
danh pháp, mỗi sắc pháp; thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp; thấy rõ, biết rõ trạng 
thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp, dẫn đến chứng ngộ chân lý Tứ 
Thánh Đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt được mọi phiền não, mọi 
tham ái. 


Nhận xét 21 đối tượng trong kinh Đại Niệm Xứ 


Trong bài kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật giảng phần niệm thân có 14 đối tượng; phần niệm thọ có † 
đối tượng chia làm 9 loại thọ; phần niệm tâm có 1 đối tượng chia làm 16 loại tâm; phần niệm pháp có 5 
đối tượng, gồm tất cả có 21 đối tượng. Mỗi đối tượng niệm xứ đều có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân 
lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, đều trở thành bậc Thánh Arahán cả 
thảy. 


Trong 21 đối tượng của Tứ Niệm Xứ ấy, nhận xét thấy đối tượng tứ oai nghỉ. Đi, đứng, ngồi, nằm 
trong phần niệm thân là một đối tượng tương đối rõ ràng, thường hiện hữu trong thời hiện tại hơn các 
đối tượng khác. 


Đối tượng tứ oai nghỉ này rất thích hợp với hành giả có tính tham úi, trí tuệ ít. Hành giả có tính tham 
ái, trí tuệ ít nên chọn đối tượng tứ oai nghỉ: Sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, sắc nằm làm đối tượng để thực 
hành thiền tuệ trong giai đoạn đầu rất thuận lợi. 


Trong những tiền kiếp quá khứ, nếu hành giả đã từng thực hành đối tượng niệm xứ nào, mà trong 
kiếp hiện tại, hành giả chưa có khả năng chọn lựa được đối tượng niệm xứ ấy, thì tốt hơn hành giả nên 
chọn đối tượng tứ odai nghỉ làm đối tượng thực hành thiền tuệ ban đầu. Khi tiến triển đến giai đoạn tâm 
của hành giả xác định được đối tượng niệm xứ cũ ấy rất quen thuộc, thì hành giả nên thay đổi sang đối 
tượng niệm xứ khác, để cho thuận lợi thực hành thiền tuệ, dễ phát sinh trí tuệ thấy rõ, biết rõ thực tánh 
của các pháp. 


Đối Tượng Thiền Tuệ - Đối Tượng Thiền Định 


Đối tượng thiền tuệ öó là danh pháp, sắc pháp trong 6 đối tượng: Sắc trần, thanh trần, hương trần, 
vị trần, xúc trần và pháp trần thuộc về Chân nghĩa pháp trong tam giới; 6 đối tượng theo 6 môn: Nhãn 
môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Biết 6 đối tượng ấy bằng 6 tâm thức: Nhãn thức 
tâm, nhĩ thức tâm, tỷ thức tâm, thiệt thức tâm, thân thức tâm và ýthức tâm. 


Hành giả thực hành thiền tuệ, khi biết mỗi đối tượng bằng mỗi tâm thức qua mỗi môn, chánh niệm 
và trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp riêng biệt theo mỗi môn. 


Cho nên, hành giả thực hành thiền tuệ khi thay đổi đối tượng danh pháp, sắc pháp hoàn toàn tùy 
thuộc theo nhân duyên của nó. Đó là việc bình thường đương nhiên trong pháp hành thiền tuệ. Dù cho 
đối tượng danh pháp, sắc pháp thay đổi, chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác vẫn phát triển tự nhiên, không ảnh 
hưởng đến sự thay đổi đối tượng danh pháp, sắc pháp. 


Đối tượng thiền định: Gồm có 40 đề mục thiền định thuộc về Chế định pháp. Để thực hành thiền 
định, khi hành giả chọn một đề mục thiền định nào, thì dùng đề mục ấy làm đối tượng để thực hành 
thiền định, không nên thay đổi đề mục thiền định, cho đến khi chứng đắc các bậc thiền hữu sắc. Mỗi khi 
nhập thiền (jhãnasamäpatti) để hưởng sự an lạc trong bậc thiền ấy, hành giả cũng chỉ có đề mục thiền 
định ấy làm đối tượng mà thôi. 


Bởi vậy cho nên, hành giả thực hành thiền định không nên thay đổi đề mục thiền định. Mỗi lần muốn 
thay đổi đề mục thiền định, thì hành giả bắt đầu thực hành trở lại, bởi vì mỗi đề mục thiền định có một 
phương pháp thực hành khác nhau. 

Đối Tượng Tứ Oai Nghi 


Trong bài kinh Mahäsatipafthänasutta (Đại Niệm Xứ), phần niệm thân có 14 đối tượng, Đức Phật 
thuyết giảng đối tượng tứ oai nghi như sau: 


“Puna ca param bhikkhave bhikkhu. 
Gacchanto vũ gacchamrti pdJänđdti, 
Thĩto vũ thữo mhiti pdJänäti, 
Nisinno vũ nisinno mmhttt pdJandtL, 
Sayäno vũ sayäno mhrtt pdJaändtL, 
Yathä yathä vä panassqa käyo parnthứo hott. 


Tathä tathä nam pdJänädtt. 


lti qJhattam vũ käye käyänupassr vthardtt. 


Bahtddhä vũ käye käyänupassr viharatt. 
AIhattabahtddhä vũ käye käyänupassr vthardtt. 
Samudayadhammanupassr vä käyasmưmn viharatt. 
Vayadhammanupdassr vã käyasmưm viharatt. 
Samudayavayadhammanupassr vã käyasmưn viharatt. 
“Atthi käyo "tỉ vũ panassa sat paccupdafthứä hott. 
Yävadeva ñãnamattäya pafttssatimattäya. 
Anisstto ca vihardt( na ca ktñct loke upädtydt. 
Evampi kho bhikkhave, bhikkhu käye käyänupassr viharatU 1. 


(Iräpathapabbam n†thữam) 
Dịch nghĩa: 
Sau khi thuyết giảng xong đối tượng “niệm hơi thở vô - hơi thở ra”, Đức Thế Tôn dạy chư Tỳ khưu rằng: 
“Này chư Tỳ khưu, (hay hành giả), một đối tượng khác, Tỳ khưu: 

- __ Khi đang đi, có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác biết rõ rằng: “thân đi“ hoặc “sắc đi”. 

- __ Khi đang đứng, có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác biết rõ rằng: “thân đứng” hoặc “sắc đứng”. 

- __ Khi đang ngồi, có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác biết rõ rằng: “thân ngồi” hoặc “sắc ngồi”. 

- __ Khi đang nằm, có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác biết rõ rằng: “thân nằm” hoặc “sắc nằm”. 


- __ Hoặc toàn thân của hành giả đang hiện hữu trong tư thế (dáng) như thế nào, hành giả nên có chánh 
niệm, trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biết rõ toàn thân đang hiện hữu trong tư thế (dáng) như thế ấy. 


- __ Như vậy, hành giả có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thường theo dõi thấy rõ, biết rõ toàn thân trong 
thân bên trong của mùnh. 


- _ Hoặc hành giả có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thường theo dõi thấy rõ, biết rõ toàn thân trong thân 
bên ngoài mình, của người khác. 


- ___ Hoặc hành giả có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thường theo dõi thấy rõ, biết rõ khi thì toàn thân trong 
thân bên trong của mùnh, khi thì toàn thân trong thân bên ngoài mình, của người khác. 


- __ Hoặc hành giả có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thường theo dõi thấy rõ, biết rõ trạng thái sinh do nhân 
duyên nào sinh. 


- __ Hoặc hành giả có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thường theo dõi thấy rõ, biết rõ trạng thái diệt do nhân 
duyên ấy diệt. 


- _ Hoặc hành giả có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thường theo dõi thấy rõ, biết rõ khi thì trạng thái sinh 
do nhân duyên sinh, khi thì trạng thái diệt do nhân duyên ấy diệt. 

- __ Chánh niệm (trí tuệ tỉnh giác) của hành giả biết rõ rằng: “chỉ là thân mà thôt”, đối tượng hiện tại, chỉ 
để phát sinh chánh niệm, để phát triển trí tuệ tỉnh giác mà thôi. Hành giả không có tham ái và tà kiến 


nương nhờ (nơi đối tượng và chủ thê), không có chấp thủ nào (ta và của ta) trong ngũ uẩn này. 


Này chư Tỳ khưu (hay hành giả), như vậy, gọt là Tỳ khưu có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thường theo 
dõi trực nhận, trực giác thấy rõ, biết rõ toàn thân trong thân. 


(Xong đối tượng tứ oai nghộ. 
Đoạn kinh này có những động từ: 
- __ Gacchãmi: Theo nghĩa thường là “tôi đi, nhưng theo Chân nghĩa pháp là: “thân đi” hoặc “sắc đi”. 


- _ Thiữomhr Theo nghĩa thường là “tôi đứng”, nhưng theo Chân nghĩa pháp là: “thân đứng” hoặc “sắc 
đứng. 


__.. ^ 


- _ Nisinno mhr Theo nghĩa thường là “tôi ngồi”, nhưng theo Chân nghĩa pháp là: “thân ngồi” hoặc “sắc 
ngồửữ. 


- __ Sayäno mhĩ. Theo nghĩa thường là “tôi nằm”, nhưng theo Chân nghĩa pháp là: “thân nằm” hoặc “sắc 


Phần Chú Giải Iriyãäpathapabba 

“Tí qJhattam vũ käye käyänupassr vihardtt. 
Bahtddhä vũ käye käyänupassr vtiharatt. 
AIhattabahtddha vả käye käyänupdsst vthardtt... “ 

Phần Chú giải 1 (Afthakatha) của đối tượng oai nghỉ giải thích rằng: 
*.... Wi aqjhattam vã tL evam dttano vã catu trriyäpathaparigganhanena käye kñyänupdssr vtharatt. 


*.... Bahiddhã vã †( parassa vả catu triyäpathapdrigganhanenda... 


* Ajhattabahiddha vãi kalena dftano, kalena parassa catu trưäpathaparigganhanena käye 
käyänupdssĩ vtharatt. 


*. SamudayadhammanupassL vã tL ädisu pang “avjJäsamudayäa rũpasamudayo tL ñdinä nayena 
pañcahdkarehL rủpakkhandhassa samudayo ca vayo ca niharftabbo. TañhL sandhayda tdha 
“samudayadhammanupassr vã” tL ädL vuttam. 


*.... TañhLsandhaya tdha “Samudayadhammanupassi vã†t ädL vuttam". 
*.... Afthi kãyo tL vã pangassä t( ñdL vuftasadisameva... 
Dịch nghĩa: 


*.... Hi ajjhattam vã: Hoặc Tỳ khưu (hành giả), có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thường theo dõi trực 
nhận, trực giác thấy rõ, biết rõ thân trong thân - 4 oai nghi bên trong của mình như vậy. 


*.... Bahiddhaã va: Hoặc Tỳ khưu (hành giả), có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thường theo dõi trực nhận, 
trực giác thấy rõ, biết rõ thân trong thân - 4 oai nghi bên ngoài mình, của người khác như vậy. 


*.... Ajhattabahiddha vã: Hoặc Tỳ khưu (hành giả), có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thường theo dõi 
trực nhận, trực giác thấy rõ, biết rõ thân trong thân - 4 oai nghi, khi thì bên trong của mình, khi thì bên 
ngoài mình, của người khác như vậy. 


*.... Samudayadhammanupasst va: Hoặc chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác theo dõi thấy rõ, biết rõ trạng 
thái sinh do bởi 5 nhân duyên sinh của sắc pháp: Vô minh, tham ái, nghiệp, vật thực, trạng thái sinh của 
sắc pháp như vậy. 


*... Vayadhammanupasst va: Hoặc chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác theo dõi thấy rõ, biết rõ trạng thái 
diệt do bởi 5 nhân duyên diệt của sắc pháp: Vô minh, tham ái, nghiệp, vật thực, trạng thái diệt của sắc 
pháp như vậy. 


*.... Samudayavayadhammanupasst va: Hoặc chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác theo dõi thấy rõ, biết rõ khi 
thì trạng thái sinh do bởi 5 nhân duyên sinh của sắc pháp, khi thì trạng thái diệt do bởi 5 nhân duyên 
diệt của sắc pháp như vậy. 


*... Atthi kãyo: Chỉ là thân mà thôi. Thân trong đối tượng này là 4 oai nghỉ: Đi, đứng, ngồi, nằm thuộc 
về sắc pháp là pháp vô ngã: không phải chúng sinh (na satto), không phải người (na puggdlo), không phải 
đàn bà (na ttth), không phải đàn ông (na puriso), không phải tự ngã (na aftä), không phải thuộc về ngã sở 
(ta) (na attanivyam), không phải ta (nã ham), không phải của ta (na mamg), không phải ai (na koc), không 
phải của dị, v.v... 


*.... Chánh niệm trực nhận dáng đi, tư thế đi; dáng đứng, tư thế đứng; dáng ngồi, tư thế ngồi; dáng nằm, 
tư thế nằm, ... cốt để cho chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác được phát triển, tăng trưởng (sati sampajaññanam 
vuddhatthaya). 


*... Anissito ca viharati: Hành giả có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác hoàn toàn trong sạch thanh tịnh, không 
có tà kiến và tham ái nương nhờ trong dáng đi, tư thế đi; dáng đứng, tư thế đứng; dáng ngồi, tư thế ngồi 
dáng nằm, tư thế nằm, ... 


*.. Na ca kiñci loke upädiyati: Tâm không còn chấp thủ do bởi tà kiến, tham ái cho rằng: “ta, của ta” 
nào trong ngũ uẩn này nữa (đó là tâm của bậc Thánh Arahán). 


Như vậy, đối tượng tứ oai nghi trong phần niệm thân này có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân lý 
Tứ Thánh Đế, chứng đắc từ Nhập Lưu Thánh Đạo - Nhập Lưu Thánh Quả, Nhất Lai Thánh Đạo - Nhất Lai 
Thánh Quả, Bất Lai Thánh Đạo - Bất Lai Thánh Quả, Arahán Thánh Đạo - Arahán trở thành bậc Thánh 
Arahán cao thượng. 
Ý Nghĩa Danh Từ Kãya Trong Các Pháp 
- __ Kãya-dvära: Thần môn, cửa để thân lộ trình tâm phát sinh. 
- __ Kãya-ppasäda: Thân tịnh sắc, nơi tiếp xúc đối tượng xúc trần để phát sinh thân thức tâm. 
- __ Kaya-viññatti: Sự cử động của thân. 
-  Kãyg-sankhära: 
†1- Tác ý tạo tác nghiệp thân (thiện nghiệp hoặc bất thiện nghiệp) nơi thân môn. 
2- Hơi thở vô - hơi thở ra. 
- __ Kãya-duccarita: Thân hành ác như: Sát sinh, trộm cắp, tà dâm. 


- __ Kãyg-sucarita: Thân hành thiện như: Tránh xa sự sát sinh, tránh xa sự trộm cắp, tránh xa sự tà dâm. 


- __ Kãya-viññänacitta: Thân thức tâm, là tâm phát sinh do nương nhờ thân tịnh sắc, có phận sự xúc giác 
với xúc trần. 


- __ Kãya-ppassaddhi: Tâm sở an tịnh tam uẩn 1 : Có trạng thái làm an tịnh tâm sở đồng sinh trong tâm 
tịnh hảo ấy. 


- __ Kãya-lahutä: Tâm sở nhẹ nhàng tam uẩn: Có trạng thái làm nhẹ nhàng toàn tâm sở đồng sinh trong 
tâm tịnh hảo ấy. 


- _ Kãya-mudutä: Tâm sở nhu nhuyến tam uẩn: Có trạng thái làm nhu nhuyến toàn tâm sở đồng sinh 
trong tâm tịnh hảo ấy. 


- __ Kãya-kammaññatä: Tâm sở uyển chuyển tam uẩn: Có trạng thái làm uyển chuyển toàn tâm sở đồng 
sinh trong tâm tịnh hảo ấy. 


- __ Kãya-päguññatã: Tâm sở thành thạo tam uẩn: Có trạng thái làm thành thạo toàn tâm sở đồng sinh 
trong tâm tịnh hảo ấy. 


- __ Kãyujukatä: Tâm sở chánh trực tam uẩn: Có trạng thái làm chánh trực toàn tâm sở đồng sinh trong 
tâm tịnh hảo ấy. 


- _ Rũpa-käygd: Sự tổng hợp toàn sắc pháp. 


- _ Nãma-kayø: Sự tổng hợp toàn danh pháp (tâm + tâm sở). 


- _ Ni-käya: Sự tổng hợp vào thành bộ, như: Dighanikäya: Tổng hợp 34 bài kinh dài; Majjhimanikäya: 
Tổng hợp 152 bài kinh trung,... 


- __ Karaja-kãyd: Thân tứ đại. 


- _ Sakkãyaditthi: Tà kiến chấp thủ ngũ uẩn (sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn) (kãya có 
nghĩa tổng hợp ngũ uẩh). 


- _ Dhamma-kaya: Tổng hợp tất cả các pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng, đó là Tam Tạng Pháp Bảo 
được thuyết từ kim ngôn của Đức Phật bằng ngôn ngữ Päli, v.v... 


Ý Nghĩa Kãya Trong Kinh Đại Tứ Niệm Xứ 


Danh từ kđãya trong kinh Đại Niệm Xứ, phần niệm thân, kãya: Nghĩa là tổng hợp các thành phần ô 
trược như tóc, lông, móng, răng, da, v.v... theo từng mỗi loại chúng sinh, đều gọi là kãya. 


Định nghĩa: Kucchitanam äyo tt kãyo 1. 

“Thân là nơi tổng hợp các thành phần ô trược theo tính tự nhiên của mỗi loại chúng sinh”. 

Kaya: Thân trong phần niệm thân, theo Chân nghĩa pháp (Paramatthadhammg) thuộc về sắc 
pháp (rũpadhammmg), tổng hợp gồm có 28 sắc pháp, có tâm nương nhờ, tâm làm chủ điều khiển mọi 
sinh hoạt của thân như thở vô - thở ra, đi, đứng, ngồi, nằm... 

Thân của một người bình thường gồm có 27 sắc pháp. 

- __ Nếu là người đàn ông, thì trừ sắc nữ tính. 
- __ Nếu là người đàn bà, thì trừ sắc nam tính. 


Nếu trường hợp người nào bị mắt mù, tai điếc,... thì người ấy có số sắc pháp trong thân thể bị giảm 
theo bệnh tật khiếm khuyết ấy. 


Trong kinh Đại Niệm Xứ, phần niệm thân, Đức Phật dạy: 


“Idha bhikkhave bhikkhu, käye käyänupdssr viharatL ätäpT sampdJano sattma vineyya loke abhUJhä 
domanassam... “ 2 . 


“Này chư Tỳ khưu, Tỳ khưu hoặc hành giả trong Phật giáo này, là người có tâm tinh tấn không ngừng 
(thiêu đốt phiền não, chứ không phải để phiền não thiêu đốt), có chánh niệm trực nhận, có trí tuệ tỉnh giác, 
trực giác thấy rõ thân trong thân, để diệt tâm tham (hài lòng) và tâm sân (không hài lòng) trong chấp 
thủ ngũ uẩn này,... “ 


Trong đoạn kinh này có 2 danh từ käye và kãyänupassĩ đi liền với nhau, theo Chú giải dạy rằng: 
- _. Kãyäanupassi: Trí tuệ thiền tuệ thường theo dõi thấy rõ, biết rõ toàn thân. 


- __ Kãye: Nhắc lại một lần nữa trong câu “käye kãyãnupassĩ” danh từ kãya lần thứ nhì, để giải thích phân 
biệt rõ từng mỗi đối tượng riêng biệt, không lẫn lộn với đối tượng khác. Nghĩa là trí tuệ thiền tuệ thường 
theo dõi thấy rõ, biết rõ toàn thân trong thân, không phải trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết 
rõ thọ “vedanänupassĩ” trong thnhoặc trí tuệ thiền tuệ thấy rÕ, biết rõ tâm, 
pháp cữtadhammanupasĩ” trong thân. 


Thật ra, trí tuệ thiền tuệ chỉ thấy rõ, biết rõ toàn thân trong thân thuộc về sắc pháp mà thôi, trí tuệ 
thiên tuệ không phải thấy rõ, biết rõ thọ, tâm, pháp trong thân. 


Tứ Oai Nghỉ 

Tứ oai nghỉ: Oai nghỉ đi, oai nghỉ đứng, oai nghỉ ngồi, oai nghỉ nằm là những oai nghỉ bình thường 
tự nhiên của mỗi chúng sinh, Đức Phật dạy 4 oai nghi làm đối tượng trong phần niệm thân, bởi vì, đối 
tượng 4 oai nghỉ này là sắc pháp phát sinh từ tâm, có thể làm đối tượng của pháp hành thiền tuệ. 
*... Tứ oai nghỉ làm nơi nương nhờ của tà kiến 

Có số người không được gần gũi, thân cận với bậc thiện trí trong Phật giáo, không được học hỏi, 


nghiên cứu về Chân nghĩa pháp, không hiểu biết về danh pháp 1, sắc pháp 2, là pháp vô ngã; cho nên số 
người ấy, mỗi khi đi, đứng, ngồi, nằm không diệt được chấp thủ về chúng sinh (saftipaladdhim na 


pdjahat và cũng không từ bỏ sự tưởng lầm cho là ta (attasaññä na ugghafeti: ngã tưởng); vì vậy, đối 
tượng đi, đứng, ngồi, nằm làm nơi nương nhờ cho tà kiến phát sinh thấy sai, chấp lầm rằng: 


- __ Khi thân đi hoặc sắc đi, thì tà kiến thấy sai, chấp lầm từ sắc đi cho là “ta đi”. 

- __ Khi thân đứng hoặc sắc đứng, thì tà kiến thấy sai, chấp lầm từ sắc đứng cho là “ta đứng”. 
- __ Khi thân ngồi hoặc sắc ngồi, thì tà kiến thấy sai, chấp lầm từ sắc ngồi cho là “ta ngồi”. 

- ___ Khi thân nằm hoặc sắc nằm, thì tà kiến thấy sai, chấp lầm từ sắc nằm cho là “ta nằm”,... 

Khi có sắc đi, thì tà kiến nương nhờ ở sắc đi để thấy sai, chấp lầm rằng: “†q đi”. Thật ra, “ta đi“ không 
có, mà chỉ có “sắc đi” Nhưng do tâm tà kiến thấy sai, chấp lầm từ “sắc đi” cho là “ta đi”. Khi tâm có tà 
kiến phát sinh, thì chắc chắn ắt phải có tâm sở sỉ (vô minh) đồng sinh làm che án, bao trùm phủ kín thực 
tánh của danh pháp, sắc pháp ấy. 

Đúng theo thực tánh của danh pháp sắc pháp là pháp vô ngã, không có ngã. 


Như vậy, ngã không có thật, thì chắc chắn không có thể điệt ngã được. Sở dĩ có sự chấp ngã là do tà 
kiến thấy sai, chấp lầm từ danh pháp chấp là ngã (ta) và từ sắc pháp chấp là ngã (ta). Như vậy, tâm tà kiến 


có thật, nên hành giả thực hành thiền tuệ có thể diệt được tâm tà kiến ấy. Khi tâm tà kiến bị diệt 
bằng chánh kiến thấy đúng, biết đúng theo thực tánh của danh pháp sắc pháp là pháp vô ngã, thì sự chấp 
ngã không còn nữa. 


*... Tứ oai nghỉ làm nơi nương nhờ của chánh kiến 


Có số người thường gân gũi, thân cận với bậc thiện trí trong Phật giáo, được học hỏi, nghiên cứu 
về Chân nghĩa pháp, hiểu biết rõ về danh pháp, sắc pháp, là pháp vô ngã. Họ có đức tin trong sạch nơi 
Tam Bảo, có giới hạnh thanh tịnh, thực hành thiền tuệ dùng 4 oai nghi làm đối tượng; cho nên mỗi khi đi, 
đứng, ngồi, nằm diệt được sự chấp thủ về chúng sinh (sattipaladdhim pajahati) và từ bỏ được sự tưởng 
lầm cho là ta (attasaññä ugghäateti: ngã tưởng); vì vậy, đối tượng đi, đứng, ngồi, nằm làm nơi nương nhờ 
cho chánh kiến phát sinh thấy đúng, biết đúng rằng: 


- __ Khi thân đi hoặc sắc đi, thì chánh kiến thấy đúng, biết đúng từ oai nghỉ đi, dáng đi gọi là “sắc ấi”. 


- __ Khi thân đứng hoặc sắc đứng, thì chánh kiến thấy đúng, biết đúng từ oai nghỉ đứng, dáng đứng gọi 
là “sắc đứng”. 


- — Khi thân ngồi hoặc sắc ngồi, thì chánh kiến thấy đúng, biết đúng từ odi nghỉ ngồi, dáng ngồi gọi 
là “sắc ngồi”. 


- __ Khi thân nằm hoặc sắc nằm, thì chánh kiến thấy đúng, biết đúng từ oai nghỉ nằm, dáng nằmgọi 
là “sắc nằm”... 


Chánh kiến chính là trí tuệ. Tâm đại thiện hợp với trí tuệ thiền tuệ là tâm sáng suốt thấy rõ, biết rõ 
đúng theo sự thật thực tánh của danh pháp, sắc pháp. Cho nên, thực hành Tứ Niệm Xứhay thực hành thiền 
tuệ là cốt để trở lại thấy đúng, biết đúng theo thực tánh của danh pháp, sắc pháp là pháp vô ngã, không 
phải ta, không phải người, không phải đàn ông, không phải đàn bò, không phải chúng sinh nào, không 
phải vật này, vật kia... mà sự thật theo Chân nghĩa pháp là: 

- __ Danh pháp nào là danh pháp ấy. 
- __ Sắc pháp nào là sắc pháp ấy. 

Tứ oai nghỉ làm đối tượng thiền tuệ như thế nào? 

Đức Phật dạy trong kinh Đại Tứ Niệm Xứ, đối tượng “tứ oai nghữ là 1 trong 14 đối tượng trong 
phần niệm thân. 4 oai nghỉ: đi, đứng, ngồi, nằm là sắc pháp phát sinh từ tâm, gọi là cittajaripa cũng thuộc 
về Chân nghĩa pháp (Paramatthadhammgd). 


Thật vậy, trong Chú giải kinh Đại Tứ Niệm Xứ, về phần niệm thân, dạy rằng: 


“Paramatthato hL dhatùnam yeva gamanam, dhatùnam thanam, dhatũnam nisaJam, dhatũnam 
sayanam” 1. 


Thật vậy, xét theo Chân nghĩa pháp, thì “oai nghỉ đí” chỉ là của tứ đại, “oai nghỉ đứng” chỉ là của tứ đại, 


 *ự/ 


“odi nghỉ ngồi” chỉ là của tứ đại, “oai nghỉ nằm” chỉ là của tứ đại mà thôi. 


Như vậy, tứ oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm là sắc pháp phát sinh từ tâm, thuộc về sắc tứ đại, nên không 
thuộc về của người nào, của chúng sinh nào cả. 


Sắc tứ đại, có 4 sắc pháp là: 
- — Sắc địa đại chất đất. 
- __ Sắc thủy đại, chất nước. 
- _ Sắc hỏa đại, chất lửa. 
- __ Sắc phong đại, chất gió. 

Sắc tứ đại này là 4 sắc pháp căn bản chính, làm nền tảng cho 24 sắc pháp phụ thuộc phát sinh. 

Đối tượng 4 oai nghi: Đi, đứng, ngồi, nằm là sắc pháp toàn thân, không phải một phần nào của thân, 
mà trong thân của mỗi người bình thường có đầy đủ 27 sắc pháp, gồm sắc tứ đại và 23 sắc pháp phụ 
thuộc. 


Do đó, gọi là: Sắc đi sắc đứng, sắc ngồi, sắc nằm thuộc sắc pháp phát sinh từ tâm là đối tượng của 
pháp hành thiền tuệ. 


Tâm có thể phát sinh 4 oai nghi gọi là: Sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, sắc nằm, và các oai nghi phụ gọi 
là sắc bước tới, sắc bước lui, v.v... gồm có 32 tâm, đó là: 8 tâm tham + 2 tâm sân + 2 tâm si + 8 tâm đại 
thiện dục giới + 8 tâm đại duy tác dục giới + 1 tâm tiếu sinh + 1 tâm ý môn hướng + và đặc biệt có 2 tâm 
thần thông. 

Ví dụ: 


- ___ Đi đứng, ngồi, nằm sinh từ tâm tham, thì đi, đứng, ngồi, nằm... với dáng điệu khoan thai, nhẹ nhàng 
đáng yêu... 


- __ Đi đứng, ngồi, nằm sinh từ tâm sân, thì đi, đứng, ngồi, nằm... với dáng điệu nóng nảy, mạnh bạo... 


- __ Đi đứng, ngồi, nằm sinh từ tâm sĩ, thì đi, đứng, ngồi, nằm... với dáng điệu ngẩn ngơ, thẫn thờ, phóng 
tâm... 


- __ Đi đứng, ngồi, nằm sinh từ tâm đại thiện dục giới không hợp trí tuệ, thì đi, đứng, ngồi, nằm... với 
dáng điệu, tư thế tự nhiên, có trí nhớ, nhưng không có trí tuệ biết rõ thực tánh của danh pháp, sắc pháp. 


- _ Đị đứng, ngồi, nằm sinh từ tâm đại thiện dục giới hợp với trí tuệ, đối với hành giả thực hành thiền 
tuệ thì đi đứng, ngồi, nằm... với dáng điệu, tư thế tự nhiên, có trí nhớ, có trí tuệ tỉnh giác có thể biết 
rõ thực tánh của danh pháp, sắc pháp. 


- __ Đi đứng, ngồi, nằm sinh từ 8 tâm đại duy tác dục giới, tâm của bậc Thánh Arahán, thì đi, đứng, ngồi, 
nằm... với dáng điệu, tư thế tự nhiên, luôn luôn có trí nhớ, khi hợp trí tuệ, khi không hợp trí tuệ, tùy theo 
đối tượng, v.v... 

Phương Pháp Thực hành Đối Tượng Tứ Oai Nghỉ 

Đối tượng tứ oai nghỉ: Đi, đứng, ngồi, nằm, là 1 trong 21 đối tượng của pháp hành Tứ Niệm Xứ, hành 
giả thực hành đúng đối tượng tứ oai nghi có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng 
đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não, mọi tham ái, trở thành bậc 
Thánh Arahán. 

Tứ oai nghi là: 


Oai nghỉ đi là sắc pháp phát sinh từ tâm gọi là sắc đi. 


Oai nghỉ đứng là sắc pháp phát sinh từ tâm gọi là sắc đứng. 


- __ Odi nghỉ ngồi là sắc pháp phát sinh từ tâm gọi là sắc ngồi. 
-_ Odi nghỉ nằm là sắc pháp phát sinh từ tâm gọi là sắc nằm. 


1- Oai nghỉ đi là oai nghị động, toàn thân di chuyển bước đi, là sắc pháp phát sinh từ tâm gọi là sắc 
đi. Để thực hành thiền tuệ với đối tượng sắc đi, hành giả không nên bước đi chậm quá, cũng không nên 
bước đi mau quá, làm mất dáng ởi tự nhiên, làm che án thực tánh của nó, bởi vì thực tánh của các pháp 
luôn luôn ở trong trạng thái tự nhiên. Cho nên, hành giả chỉ bước ổi tự nhiên thanh thản, thư giãn mà 
thôi. 


Hành giả có chánh niệm (niệm thân) trực nhận đúng ngay đối tượng oai nghi đi, là mỗi dáng đi, mỗi 
tư thế đi, toàn thân di chuyển bước đi từng bước, từng bước một cách tự nhiên. 


Toàn thân di chuyển như thế nào? 

Ví dụ: 

Nhìn thấy một chiếc xe đang chạy trên đường là nhìn thấy toàn chiếc xe di chuyển, chứ không phải 
nhìn thấy 4 bánh xe lăn trên mặt đường. Cũng như vậy, hành giả có chánh niệm trực nhận đúng ngay đối 


tượng toàn thân di chuyển, diễn biến theo từng mỗi dáng đi, mỗi tư thế đi một cách tự nhiên. 


Hành giả không nên chú tâm vào một phần nào của thân,... như chân bước từng bước, không nên 
có khái niệm về dáng đi, tư thế đi trong tâm; và cũng không nên niệm tưởng trong tâm rằng: Sắc đi.. sắc 


đi... hoặc chân trái bước, chân phải bước... Bởi vì, khái niệm về dáng đi, tư thế đi hoặc niệm tưởng sắc đi, 
chân trái bước, chân phải bước.. trong tâm như vậy, thì đối tượng sắc đi.. trở thành đối 
tượng Paññatti: Chế định pháp, không phải là đối tượng Paramattha: Chân nghĩa pháp. Cho nên, đối 
tượng ấy không phải là đối tượng của thiền tuệ. 


Theo Chân nghĩa pháp, thì đối tượng “sắc đi” đó chính là mỗi đáng đi, tư thế đi hiện rõ toàn thân di 
chuyển bước đi. Đối tượng hiện tại sắc đi không ở trong tâm tưởng. Nếu hành giả niệm tưởng sắc đi trong 
tâm, thì tâm tiếp xúc đối tượng sắc đi không đúng chỗ (vị trí), hành giả không thể nào thấy rõ, biết rõ thực 
tánh của đối tượng sắc đi ấy. 


Vì vậy, hành giả có chánh niệm trực nhận đúng đối tượng mỗi đáng đi, tư thế đi toàn thân di chuyển 
từng bước, từng bước một cách tự nhiên ngay trong thân (không phải trong tâm). 


*. Hành giả là người có trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biết rõ mỗi dáng đi, tư thế đi toàn thân di chuyển bước 
đi ấy; mỗi dáng đi, tư thế đi, gọi là sắc đi; có vô số dáng đi, tư thế đi, nên có vô số sắc đi. 


Hành giả thực hành thiền tuệ có trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biết rõ dáng ởi, tư thế đi gọi là sắc đi ấy 
đúng theo chánh kiến thiền tuệ, đồng thời có thể diệt được tà kiến theo chấp ngã tưởng lầm rằng: “ta 
đự và các phiền não khác (diệt theo cách từng thời). 


Tóm lại, hành giả là người có chánh niệm, có trí tuệ tỉnh giác trực nhận, trực giác thấy rõ, biết rõ mỗi 
dáng đi, mỗi tư thế đi toàn thân di chuyển bước đi ấy một cách thoáng qua 1 (ví như chụp hình mỗi tư thế 
đi khác biệt nhau). 


*.. Hành giả là người có tâm tỉnh tấn hỗ trợ cho chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác, thực hành thiền tuệ liên 
tục không ngừng, để cho trí tuệ thiền tuệ được phát triển, chánh kiến thiền tuệ càng thấy rõ sắc đi, thì 
đồng thời tà kiến theo chấp ngã tưởng lầm “ta đi“ bị lu mờ dần, cho đến khi tà kiến theo chấp ngã bị tiêu 
diệt hẳn, do năng lực của trí tuệ thiền tuệ. 


Trên đây phân tách để biết 3 loại tâm sở: Tâm sở niệm là chánh niệm; tâm sở trí tuệ: Trí tuệ tỉnh 
giác là chánh kiến; tâm sở tinh tấn là chánh tinh tấn theo 3 phận sự khác nhau, cùng với các tâm sở thiện 
khác, đồng sinh trong một tâm đại thiện dục giới có chung một đối tượng thiền tuệ. Song mỗi tâm sở có 
phận sự riêng, đồng thời, không trước, không sau. 


2- _. Oai nghỉ đứng là odi nghi tĩnh 2, toàn thân đứng yên không cử động, trong mỗi dáng đứng, mỗi 
tư thế đứng, là sắc pháp phát sinh từ tâm gọi là sắc đứng. Để thực hành thiền tuệ với đối tượng sắc đứng, 
hành giả không nên đứng kiểu này, kiểu kia, không nên đứng lâu quá, trân người làm mất dáng đứng tự 
nhiên, làm che án thực tánh của nó, bởi vì thực tánh của các pháp luôn luôn ở trong trạng thái tự nhiên. 
Cho nên, dáng đứng, tư thế đứng, toàn thân đứng yên không cử động trong mỗi dáng đứng, mỗi tư thế 
đứng, đối tượng hiện tại ngắn ngủi ấy. Nếu thân cử động, thì dáng đứng, tư thế đứng không còn, trở 
thành oai nghi phụ. 


Hành giả có chánh niệm (niệm thân) trực nhận đúng ngay đối tượng mỗi dáng đứng, mỗi tư thế 
đứng, toàn thân đứng yên không cử động trong đối tượng hiện tại ấy. 


Hành giả không nên chú tâm vào một phần nào của thân,...; không nên có khái niệm về dáng đứng, 
tư thế đứng trong tâm, và cũng không nên niệm tưởng trong tâm rằng: Sắc đứng,... sắc đứng,... hoặc đứng 
ò,... đứng ò... Bởi vì, khái niệm về dáng đứng, tư thế đứng; hoặc niệm tưởng sắc đứng trong tâm như vậy, 
thì đối tượng sắc đứng trở thành đối tượng Chế định pháp,không phải Chân nghĩa pháp. Cho nên, đối 
tượng ấy không phải là đối tượng của thiền tuệ. 


Theo Chân nghĩa pháp, thì đối tượng sắc đứng chính là mỗi dáng đứng, tư thế đứng tự nhiên hiện rõ 
toàn thân đứng yên không cử động. Đối tượng hiện tại của sắc đứng không ở trong tâm tưởng. Nếu hành 
giả niệm tưởng sắc đứng trong tâm, thì tâm tiếp xúc đối tượng sắc đứngkhông đúng chỗ (vị trí), hành giả 
không thể nào thấy rõ, biết rõ thực tánh của đối tượng sắc đứng ấy. 


Vì vậy, hành giả có chánh niệm trực nhận đúng đối tượng mỗi dáng đứng, tư thế đứng toàn thân đứng 
yên, không cử động một cách tự nhiên ngay trong thân (không phải trong tâm). 


*.. Hành giả là người có trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biết rõ mỗi dáng đứng, tư thế đứng toàn thân đứng 
yên ấy, mỗi dáng đứng tư thế đứng gọi là “sắc đứng”, có vô số dáng đứng, tư thế đứng, nên có vô số sắc 
đứng. 


Hành giả thực hành thiền tuệ, có trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biết rõ dáng đứng, tư thế đứng gọi là sắc 
đứng ấy đúng theo chánh kiến thiền tuệ, đồng thời có thể diệt được tà kiến theo chấp ngãtưởng lầm 
rằng “ta đứng” và các phiền não khác (diệt theo cách từng thời). 


Tóm lại, hành giả là người có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác trực nhận, trực giác thấy rõ, biết rõ mỗi 
dáng đứng, tư thế đứng toàn thân ấy, một cách thoáng qua (ví như chụp hình mỗi tư thế đứng khác biệt 
nhau). 


*... Hành giả là người có tâm tỉnh tấn hỗ trợ cho chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thực hành thiền tuệ liên 
tục không ngừng, để cho trí tuệ thiền tuệ được phát triển, chánh kiến thiền tuệ càng thấy rõ sắc đứng, thì 
đồng thời tà kiến theo chấp ngã tưởng lầm “ta đứng” bị lu mờ dần, cho đến khi tà kiến theo chấp ngã bị 
tiêu diệt hẳn, do năng lực của trí tuệ thiền tuệ. 


3-... Odi nghỉ ngồi là oai nghỉ tĩnh, toàn thân ngồi yên không cử động, thân phần trên ngồi thẳng, thân 
phần dưới co theo mỗi dáng ngồi, mỗi tư thế ngồi, là sắc pháp phát sinh từ tâm gọi là sắc ngồi. Để thực 
hành thiền tuệ với đối tượng sắc ngồi, hành giả không nên ngồi kiểu này, kiểu kia, làm mất dáng ngồi tự 
nhiên, làm che án thực tánh của nó, bởi vì, thực tánh của các pháp luôn luôn ở trong trạng thái tự nhiên. 
Cho nên, dáng ngồi, tư thế ngồi, toàn thân ngồi yên không cử động trong mỗi dáng ngồi, mỗi tư thế 
ngồi, đối tượng hiện tại ngắn ngủi ấy. Nếu thân cử động, thì dáng ngồi, tư thế ngồi không còn, trở thành 
oai nghi phụ. 


Hành giả có chánh niệm (niệm thân) trực nhận đúng đối tượng mỗi dáng ngồi, mỗi tư thế ngồi, toàn 
thân ngồi yên không cử động trong đối tượng hiện tại ấy. 


Hành giả không nên chú tâm vào một phần nào của thân,... không nên có khái niệm về dáng ngồi, 
tư thế ngồi trong tâm, và cũng không nên niệm tưởng trong tâm rằng: Sắc ngồi,... sắc ngồi,... hoặc ngồi 


ò,... ngồi à... Bởi vì, khái niệm về dáng ngồi, tư thế ngồi; hoặc niệm tưởng sắc ngồi trong tâm như vậy, thì 
đối tượng sắc ngồi trở thành đối tượng Chế định pháp, không phải Chân nghĩa pháp. Cho nên, đối tượng 
ấy không phải là đối tượng của thiền tuệ. 


Theo Chân nghĩa pháp, thì đối tượng sắc ngồi chính là mỗi đáng ngồi, tư thế ngồi tự nhiên hiện rõ 
toàn thân ngồi yên. Đối tượng hiện tại của sắc ngồi không ở trong tâm tưởng. Nếu hành giả niệm tưởng sắc 
ngồi trong tâm, thì tâm tiếp xúc đối tượng sắc ngồi không đúng chỗ (vị trí), hành giả không thể nào thấy 
rõ, biết rõ thực tánh của đối tượng sắc ngồi ấy. 


Vì vậy, hành giả có chánh niệm trực nhận đúng đối tượng mỗi dáng ngồi, tư thế ngồi toàn thân ngồi 
yên, không cử động một cách tự nhiên ngay trong thân (không phải trong tâm). 


*... Hành giả là người có trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biết rõ mỗi đáng ngồi, tư thế ngồi toàn thân ngồi yên 
ấy, mỗi dáng ngồi, tư thế ngồi gọi là “sắc ngồi”, có vô số dáng ngồi, tư thế ngồi, nên có vô số sắc ngồi. 


Hành giả thực hành thiền tuệ, có trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biết rõ dáng ngồi, tư thế ngồi gọi là sắc 
ngồi ấy đúng theo chánh kiến thiền tuệ, đồng thời có thể diệt được tà kiến theo chấp ngãtưởng lầm 
rằng “ta ngồi” và các phiền não khác (diệt theo cách từng thời). 


Tóm lại, hành giả là người có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác trực nhận, trực giác thấy rõ, biết rõ mỗi 
dáng ngồi, tư thế ngồi toàn thân ấy, một cách thoáng qua (ví như chụp hình mỗi tư thế ngồi khác biệt 
nhau). 


*... Hành giả là người có tâm tỉnh tấn hỗ trợ cho chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thực hành thiền tuệ liên 
tục không ngừng, để cho trí tuệ thiền tuệ được phát triển, chánh kiến thiền tuệ càng thấy rõ sắc ngồi, thì 
đồng thời tà kiến theo chấp ngã tưởng lầm “ta ngồi” bị lu mờ dần, cho đến khi tà kiến theo chấp ngã bị 
tiêu diệt hẳn, do năng lực của trí tuệ thiền tuệ. 


4-. Oai nghỉ nằm là oai nghỉ tĩnh, toàn thân nằm yên không cử động, theo mỗi dáng nằm, mỗi tư thế 
nằm, là sắc pháp phát sinh từ tâm gọi là sắc nằm. Để thực hành thiền tuệ với đối tượng sắc nằm, hành 
giả không nên nằm kiểu này, kiểu kia, làm mất dáng ngồi tự nhiên, làm che án thực tánh của nó, bởi vì, 
thực tánh của các pháp luôn luôn ở trong trạng thái tự nhiên. Cho nên, dáng nằm, tư thế nằm, toàn thân 
nằm yên không cử động trong mỗi dáng nằm, mỗi tư thế nằm, đối tượng hiện tại ngắn ngủi ấy. Nếu thân 
cử động, thì dáng nằm, tư thế nằm không còn, trở thành oai nghỉ phụ. 


Hành giả có chánh niệm (niệm thân) trực nhận đúng ngay đối tượng mỗi dáng nằm, mỗi tư thế nằm, 
toàn thân nằm yên không cử động trong đối tượng hiện tại ấy. 


Hành giả không nên chú tâm vào một phần nào của thân,... không nên có khái niệm về dáng nằm, 
tư thế nằm trong tâm, và cũng không nên niệm tưởng trong tâm rằng: Sắc nằm,... sắc nằm,... hoặc nằm 
ò,... nằm à... Bởi vì, khái niệm về dáng nằm, tư thế nằm; hoặc niệm tưởng sắc nằm trong tâm như vậy, thì 
đối tượng sắc nằm trở thành đối tượng Chế định pháp, không phải Chân nghĩa pháp. Cho nên, đối tượng 
ấy không phải là đối tượng của thiền tuệ. 


Theo Chân nghĩa pháp, thì đối tượng sắc nằm chính là mỗi dáng nằm, tư thế nằm hiện rõ toàn 
thân nằm yên không cử động; đối tượng hiện tại của sắc nằm không ở trong tâm tưởng. Nếu hành giả 
niệm tưởng sắc nằm trong tâm, thì tâm tiếp xúc đối tượng sắc nằm không đúng chỗ (vị trí), hành giả 
không thể nào thấy rõ, biết rõ thực tánh của đối tượng sắc nằm ấy. 


Vì vậy, hành giả có chánh niệm trực nhận đúng đối tượng, là theo dõi mỗi đáng nằm, tư thế nằm toàn 
thân nằm yên, không cử động một cách tự nhiên ngay trong thân (không phải trong tâm). 


*.. Hành giả là người có trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biết rõ mỗi dáng nằm, tư thế nằm toàn thân nằm yên 
ấy, mỗi dáng nằm, tư thế nằm gọi là “sắc nằm”, có vô số dáng nằm, tư thế nằm, nên có vô số sắc nằm. 


Hành giả thực hành thiền tuệ, có trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biết rõ dáng nằm, tư thế nằm gọi là sắc 
nằm ấy đúng theo chánh kiến thiền tuệ, đồng thời có thể diệt được tà kiến theo chấp ngãtưởng lầm 
rằng “ta nằm” và các phiền não khác (diệt theo cách từng thời). 

Tóm lại, hành giả là người có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác trực nhận, trực giác thấy rõ, biết rõ mỗi 

dáng nằm, tư thế nằm toàn thân ấy, một cách thoáng qua (ví như chụp hình mỗi tư thế nằm khác biệt 
nhau). 
*... Hành giả là người có tâm tỉnh tấn hỗ trợ cho chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thực hành thiền tuệ liên 
tục không ngừng, để cho trí tuệ thiền tuệ được phát triển, chánh kiến thiền tuệ thấy rõ sắc nằm, thì đồng 
thời tà kiến theo chấp ngã tưởng lầm “ta nằm” bị lu mờ dần, cho đến khi tà kiến theo chấp ngã bị tiêu 
diệt hẳn, do năng lực của trí tuệ thiền tuệ. 


Nhân Duyên Phát Sinh Mỗi Oai Nghỉ 


Mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp phát sinh đều do nhân duyên của mỗi pháp, do đó danh pháp, sắc 
pháp là pháp vô ngã. 


4 oai nghỉ đi, đứng, ngồi, nằm thuộc về sắc pháp phát sinh từ tâm nên gọi là sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, 
sắc nằm, mỗi sắc pháp phát sinh đều do nhân duyên của nó. 


Trong bộ Chú giải của bài kinh Đại Niệm Xứ (Mahäsatipatthänasuftta) dạy: 
1-_ Nhân duyên nào phát sinh sắc đi? 

Sắc đi phát sinh từ tâm qua quá trình diễn tiến liên tục do nhiều nhân duyên như sau: 
- Tâm nghĩ “ãữ. 
- Do tâm nghĩ đi làm cho phát sinh chất gió. 


- __ Chất gió phát sinh do tâm làm cho toàn thân cử động di chuyển bước đi từng bước do năng lực của 
chất gió phát sinh từ tâm ấy. 


Do đó, gọi là “thân đi" hoặc “sắc đỉ" là sắc pháp phát sinh từ tâm (citajaripa). 
2- Nhân duyên nào phát sinh sắc đứng? 

Sắc đứng phát sinh từ tâm qua quá trình diễn tiến liên tục do nhiều nhân duyên như sau: 
- Tâm nghĩ “đứng”. 
- Do tâm nghĩ đứng làm cho phát sinh chất gió. 


- ___ Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn thân cử động, toàn thân từ chân đến đầu đứng yên theo 
mỗi dáng đứng, tư thế đứng, do năng lực của chất gió phát sinh từ tâm ấy. 


Do đó, gọi là “thân đứng” hoặc “sắc đứng” là sắc pháp phát sinh từ tâm. 
3- Nhân duyên nào phát sinh sắc ngồi? 


Sắc ngồi phát sinh từ tâm qua quá trình diễn biến liên tục đo nhiều nhân duyên như sau: 


"ưu ^*+ 


- Tâm nghĩ “ngồU. 
- ___ Do tâm nghĩ ngồi làm cho phát sinh chất gió. 


-.. Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn thân cử động, toàn thân phần trên ngồi thẳng, thân phần 
dưới co theo mỗi dáng ngồi, tư thế ngồi, do năng lực của chất gió phát sinh từ tâm ấy. 


Do đó, gọi là “thân ngồi” hoặc “sắc ngồi” là sắc pháp phát sinh từ tâm. 
4- Nhân duyên nào phát sinh sắc nằm? 

Sắc nằm phát sinh từ tâm qua quá trình diễn biến liên tục do nhiều nhân duyên như sau: 
- Tâm nghĩ “nằm”. 
- Do tâm nghĩ nằm làm cho phát sinh chất gió. 


-___ Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn thân cử động, toàn thân nằm ngang theo mỗi dáng nằm, 
tư thế nằm yên, do năng lực của chất gió phát sinh từ tâm ấy. 


Do đó, gọi là “thân nằm” hoặc “sắc nằm”, là sắc pháp phát sinh từ tâm. 


Nếu trường hợp thiếu một nhân duyên nào, thì sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, sắc nằm,... không thể phát 
sinh được. 


Ví dụ: 


Sở dĩ người bị bại liệt, dầu tâm của họ muốn đi, muốn đứng, muốn ngồi, muốn nằm... trong tư thế 
này hay tư thế khác, cũng không thể đi, đứng, ngồi, nằm... theo ý muốn của mình, như người bình thường; 
là vì chất gió phát sinh từ tâm không đủ năng lực làm cho toàn thân cử độngtheo ý muốn của họ. 


Con người bình thường đi, đứng, ngồi, nằm,... cử động được dễ dàng là do nhờ năng lực của chất gió 
phát sinh từ tâm điều hòa được tứ đại (đất, nước, lửa, gió). 


Ví dụ: Oai nghỉ đi, hay “sắc đi”. 
- __ Khi nhấc chân lên: Phong đại và hỏa đại có năng lực mạnh, còn địa đại và thủy đại có năng lực yếu. 
-__ Khi đạp chân xuống: Địa đại và thủy đại có năng lực mạnh, còn phong đại và hỏa đại có năng lực yếu. 


Bởi vậy, cho nên, sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, sắc nằm, co tay vào, co chân vào, duỗi tay ra, duỗi chân 
ra,... là công việc của tứ đại, do tâm chủ động, điều khiển. 


Đức Phật ví “thân” này như một chiếc xe; “tâm” này ví như người lái xe. Thật vậy, chiếc xe chạy mau, 
chạy chậm, quẹo trái, quẹo phải, ngừng lại,... đều do người lái xe điều khiển. 


Cũng như vậy, thân này đi, đứng, ngồi, nằm, bước tới, bước lui, quay bên phải, quay bên trái, co tay 
vào, co chân vào, duỗi tay ra, duỗi chân ra,... đều do tâm điều khiển, cho nên gọi là “sắc pháp phát sinh 
từ tâm” (cữtajaripa). 


Như vậy, sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, sắc nằm... được hiện hữu đo từ nhiều nhân duyên khác nhau, do 
đó, sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, sắc nằm,... là pháp vô ngã (không phải ta đị, không phải ta đứng, không phải 
ta ngồi, không phải ta nằm,...). 


Phân biệt đối tượng tứ oai nghỉ thuộc Paññatti - Paramattha 


4 oa ngh:Sắc đi sắc đứng sắc ngồ, sắc nằmlà sắc pháp phát sinh 
từ tâm (cữtajaripa)thuộc Paramattha (Chân nghĩa pháp). 


Hành giả thực hành thiền tuệ dùng tứ oai nghi làm đối tượng, điều trước hết là cần phải học hỏi, 
nghiên cứu rõ ràng về tứ oai nghi như thế nào thuộc về đối tượng Paramattha (Chân nghĩa pháp), và như 
thế nào thuộc về đối tượng Paññatti (Chế định pháp); điều này tối quan trọng, bởi vì, mỗi đối tượng sẽ 
dẫn đến mỗi kết quả hoàn toàn khác nhau. 


*... Tứ oai nghi thuộc về Paññatti: Chế định pháp 


Chế định pháp là pháp mà con người đặt ra, do căn cứ nơi Chân nghĩa pháp, có quy ước với nhau 
theo mỗi nhóm người, mỗi dân tộc được lưu truyền từ thế hệ trước cho đến thế hệ sau nối tiếp nhau. 


Pháp chế định có 2 loại: 


1- Atthapaññatti: Ý nghĩa, hình dạng chế định. 

Nếu hành giả thực hành thiền tuệ có khái niệm về dáng đi, tư thế đi; dáng đứng, tư thế đứng; dáng 
ngồi, tư thế ngồi, dáng năm, tư thế nằm là những hình dạng khái niệm trong tâm, thì những đối tượng ấy 
thuộc về Atthapaññatti: Y nghĩa, hình dạng chế định. 

2-  Nãmapaññatti: Danh từ, ngôn ngữ chế định. 
Nếu hành giả thực hành thiền tuệ căn cứ vào những khái niệm trong tâm: 
- _ Về dáng đi, tư thế đi ấy, mà niệm tưởng trong tâm rằng: “sắc đữ, “sắc đi”,... 
- ___ Về dáng đứng, tư thế đứng ấy, mà niệm tưởng trong tâm rằng: “sắc đứng”, “sắc đứng... 
- _ Về dáng ngồi, tư thế ngồi ấy, mà niệm tưởng trong tâm rằng: “sắc ngồt”, “sắc ngồi... 
- ___ Về dáng nằm, tư thế nằm ấy, mà niệm tưởng trong tâm rằng: “sắc nằm”, “sắc nằm”... 


Thì những đối tượng này thuộc về vijamänapaññatti: Danh từ, ngôn ngữ chế định dựa thực tánh pháp 
làm nền tảng. 


Khi hành giả niệm tưởng trong tâm đến đối tượng sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, sắc nằm nào... , thì tâm 
cũng có thể an trú ở đối tượng ấy, như đối tượng của thiền định, mà không phải thực hành thiền định, vì 
tứ oai nghi không có trong 40 đề mục thiền định; hơn nữa, sự thực hành thiền định chỉ có một đề mục 
duy nhất làm đối tượng, nhưng ở đây mỗi lần thay đổi oai nghi là thay đổi đối tượng. Do đó, hành 
giả không phải thực hành thiền định mà cũng không phải thực hành thiền tuệ, bởi vì, đối tượng tứ oai 
nghỉ ấy thuộc về Chế định pháp, sẽ dẫn đến kết quả như sau: 


- __ Không thể thấy rõ, biết rõ được thực tánh của danh pháp, sắc pháp. 
- __ Không thể thấy rõ, biết rõ trạng thái riêng của mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp. 
- __ Không thể thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp. 


- ___ Không thể thấy rõ, biết rõ 3 trạng thái chung: trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã 
của danh pháp, sắc pháp, v.v... 


*... Tứ oai nghi thuộc vê Paramattha: Chân nghĩa pháp 


Chân nghĩa pháp là pháp không do con người chế định, pháp này có thực tánh hiện hữumột cách 
tự nhiên của chúng, nhưng không có một ai thấy rõ, biết rõ đến chúng, bởi vì vô minhbao trùm phủ 
kín thực tánh pháp của chúng, cho đến khi Đức Phật xuất hiện trên thế gian, Ngài đã diệt đoạn tuyệt 
được vô minh, cho nên, sự thật Chân nghĩa pháp hiển nhiên hiện rõ; rồi Ngài giảng dạy cho chúng sinh 
hiểu biết Chân nghĩa pháp. 


4 oai nghi thuộc vê Chân nghĩa pháp đó là: 
- __ Dáng đi, tư thế đi thuần túy tự nhiên 1. 

- __ Dáng đứng, tư thế đứng thuần túy tự nhiên. 
- ___ Dáng ngồi, tư thế ngồi thuần túy tự nhiên. 
- ___ Dáng nằm, tư thế nằm thuần túy tự nhiên. 

Những dáng đi, tư thế đi... này là những trạng thái diễn biến của tứ đại phát sinh từ tâm thiện trong 
sạch, hoàn toàn không bị phiền não chi phối, thì những dáng đi, tư thế đi... ấy mới thật sự thuần túy tự 
nhiên được thể hiện toàn thân; hoàn toàn không qua một khái niệm trong tâm hoặc một danh từ ngôn 
ngữ nào có thể diễn tả được thực tánh của nó. Do đó: Dáng đi, tư thế đi, dáng đứng, tư thế đứng, dáng 
ngồi, tư thế ngồi, dáng nằm, tư thế nằm này... này thuộc về Paramattha: Chân nghĩa pháp. 

Nếu hành giả thực hành thiền tuệ, có chánh niệm trực nhận, trí tuệ tỉnh giác trực giác trực tiếp 
ngay đối tượng Paramattha của 4 oai nghỉ: “dáng đi, tư thế đi dáng đứng, tư thế đứng; dáng ngồi, tư thế 
ngồi, dáng nằm, tư thế nằm”, được thể hiện toàn thân, không qua khái niệm trong tâm và danh từ ngôn 


ngữ chế định, thì đối tượng ấy có thể dẫn đến kết quả như sau: 


- _ Có thể thấy rõ, biết rõ được thực tánh của danh pháp, sắc pháp. 


Có thể thấy rõ, biết rõ trạng thái riêng của mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp. 


Có thể thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp. 


- __ Có thể thấy rõ, biết rõ 3 trạng thái chung: Trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã 
của danh pháp, sắc pháp. 


- __ Có thể chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc Thánh Đạo - Thánh Quả và Niết Bàn. 


Như vậy, chọn đúng đối tượng rất quan trọng, cho nên, hành giả thực hành thiền tuệ cần phải trải 
qua 3 giai đoạn quan trọng: 


* Giai đoạn đầu tiên: Hành giả cần phải tìm hiểu, học hỏi, phân biệt rõ tứ oai nghi như thế nào 
thuộc đối tượng Paññatti (Chế định pháp) và tứ oai nghi như thế nào thuộc đối tượng Paramattha (Chân 
nghĩa pháp), có trí tuệ sáng suốt chọn đúng đối tượng 4 oai nghi thuộc Chân nghĩa pháp. 


*... Giai đoạn giữa: Khi hành giả thực hành thiền tuệ có chánh niệm trực nhận, trí tuệ tỉnh giáctrực giác 
trực tiếp ngay đối tượng dáng đi, tư thế đi hoặc dáng đứng, tư thế đứng hoặc dáng ngồi, tư thế 
ngồi hoặc dáng nằm, tư thế nằm... thuộc về đối tượng Paramattha được thể hiện toàn thân trong 
thân, hoàn toàn không phải khái niệm trong tâm hoặc danh từ ngôn ngữ nào cả. 


* Giai đoạn cuối: Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ thực tánh của danh pháp, sắc pháp; sự sinh, sự 
diệt của danh pháp, sắc pháp; trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc 
pháp, dẫn đến chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn. 


Oai Nghỉ Chính - Oai Nghi Phụ 


Oai nghỉ chính và oai nghỉ phụ có sự liên quan với nhau. Oai nghi chính được thành tựu là nhờ sự hỗ 
trợ của oai nghi phụ, nhưng các oai nghi phụ hoàn toàn nương nhờ vào oai nghi chính mà phát sinh. Khi 
oai nghi chính hiện rõ, thì oai nghi phụ không còn hiện rõ và ngược lại, khi oai nghi phụ hiện rõ, thì oai 
nghi chính không còn hiện rõ. 


Phân biệt oai nghỉ chính và oai nghỉ phụ như thế nào? 


Oai nghỉ chính: có 4 oai nghỉ: oai nghỉ đị, oai nghỉ đứng, oai nghỉ ngồi, oai nghỉ nằm, có thời gian 
duy trì lâu và được xem là oai nghi chính, bởi vì chúng có nhiều dáng, nhiều tư thế tương tự trong cùng 
một oai nghi, cho nên, xem như một oai nghi. 


4 oai nghi này thuộc sắc pháp phát sinh từ tâm được thể hiện rõ trong dáng đi, tư thế đi; dáng đứng, 
tư thế đứng; dáng ngồi, tư thế ngồi, dáng nằm, tư thế nằm đều thuộc về sắc phápnên làm đối tượng của 
pháp hành thiền tuệ. 

Oai nghi chính được thành tựu là nhờ sự hỗ trợ của oai nghi phụ. Khi oai nghi chính hiện rõ, thì oai 


nghi phụ không còn hiện rõ nữa. 


Oai nghỉ phụ: Có vô số oai nghi phụ, đó là những cử động, diễn biến của thân xảy ra trong thời gian 
rất ngắn ngủi liên quan từ oai nghi chính nào đó. Oai nghi phụ thường hỗ trợ để hoàn thành oai nghỉ 
chính, cũng có khi những oai nghi phụ cử động đơn phương không liên quan với oai nghi chính như: Bước 
tới, bước lui, quay bên trái, quay bên phải, co tay, co chân vào, duỗi tay, duỗi chân ra, v.v... xảy ra trong 
thời gian chốc lát, rất ngắn ngủi. Tất cả các oai nghi phụ này đều thuộc về sắc pháp phát sinh từ tâm. 


Khi oai nghi phụ hiện rõ, thì oai nghi chính không còn hiện rõ; oai nghi phụ thuộc sắc pháp, nên cũng 
có thể làm đối tượng của pháp hành thiền tuệ (trong phần Sampajaññapabba). 


Thay Đổi Oai Nghỉ 


Thay đổi từ một oai nghỉ chính này sang một oai nghỉ chính khác, cần phải có sự hỗ trợ của các odi 
nghỉ phụ, qua quá trình diễn tiến liên tục cho đến khi hoàn thành oai nghi chính mới. 


Muốn điều hòa 4 oai nghỉ, thì cần phải thay đổi oai nghi. Hành giả thực hành thiền tuệ có đối tượng 
4 oai nghi, mỗi khi thay đổi oai nghi cần phải có nguyên nhân chính đáng như sau: 


*.. Thay đổi oai nghỉ do khổ bắt buộc 


Ví dụ: Hành giả thực hành thiền tuệ có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác trực giác theo dõi dáng đi, tư 
thế đi, toàn thân di chuyển bước đi trải qua thời gian lâu cảm thấy khổ phát sinh từ oai nghỉ đi ấy, cần 
phải thay đổi sang oai nghỉ ngồi để làm giảm bớt khổ trong oai nghi đi. Hành giả có chánh niệm, trí tuệ 
tỉnh giác theo dõi trải qua quá trình diễn tiến liên tục của các oai nghi phụ hỗ trợ cho đến khi hoàn 
thành oai nghỉ ngồi mới trong dáng ngồi, tư thế ngồi, toàn thân ngồi yên ấy. Khoảng giữa từ oai nghi đi 
sang oai nghi ngồi, mọi cử động của thân thuộc về các oai nghỉ phụ là sắc pháp phát sinh từ tâm. 


Như vậy, oai nghỉ chính và các oai nghỉ phụ đều là sắc pháp phát sinh từ tâm, cho nên, hành giả 
có chánh niệm và trí tuệ tỉnh giác theo dõi liên tục oai nghi chính cũ sang các oai nghi phụ cho đến khi 
hoàn thành oai nghi chính mới. 


*.. Thay đổi oai nghỉ do nhân cần thiết 


Ví dụ: Hành giả đang thực hành thiền tuệ có đáng ngồi, tư thế ngồi làm đối tượng, nếu khi cần tiểu 
tiện hoặc đại tiện, thì hành giả có thể thay đổi oai nghi ngồi sang oai nghỉ đi, để làm giảm bớt khổ do 
nhân ấy. Hành giả có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác trực giác theo dõi quá trình diễn tiến liên tục các odi 
nghi phụ hỗ trợ thay đổi từ oai nghi ngồi sang oai nghi đi, để thực hiện việc cần thiết ấy. Khi xong rồi, 
hành giả thay đổi oai nghi mới khác. 


*... Biến dạng oai nghi do nhân khách quan 


Ví dụ: Hành giả đang thực hành thiền tuệ có đáng ngồi, tư thế ngồi làm đối tượng; nếu bị con muỗi 
chích hoặc bị con kiến cắn, v.v... ngứa khó chịu, thì khi ấy, chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác trực giác không 
thể thấy rõ, biết rõ dáng ngồi, tư thế ngồi yên không cử động được nữa, hành giả cần phải đưa tay lên gãi 
chỗ ngứa hoặc xoa dầu chỗ đau, v.v... Trong trường hợp ấy, hành giả có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác theo 
dõi cử động của thân đó là các oai nghi phụ,không nên quan tâm đến cánh tay gãi chỗ ngứa hoặc xoa 
dầu chỗ đau, v.v... Khi xong rồi, hành giả có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác trở lại oai nghi ngồi trong dáng 
ngồi, tư thế ngồi toàn thân ngồi yên không cử động trong hiện tại ấy. 


Hành giả thực hành thiền tuệ có chánh niệm trực nhận, trí tuệ tỉnh giác trực giác không những thấy 
rõ, biết rõ thực tánh của đối tượng sắc pháp, mà còn thấy rõ, biết rõ thực tánh chủ thể danh pháp (tâm 
biết đối tượng sắc pháp) đúng theo phương pháp thực hành thiền tuệ. 


Như vậy, sắc pháp của oai nghi chính hoặc sắc pháp của oai nghỉ phụ cũng đều là sắc phápthuộc 
về Chân nghĩa pháp không hơn không kém. Vì vậy, hành giả không nên coi trọng sắc pháp này, cũng 
không nên xem nhẹ sắc pháp kia, để thực hành thiền tuệ đúng theo Pháp hành Trung Đạo. Hành giả 
có chánh niệm, có trí tuệ tỉnh giác trực giác theo dõi thấy rõ, biết rõ thực tánh của danh pháp, sắc pháp; 
thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc pháp, danh pháp; thấy rõ, biết rõ trạng thái vô thường, trạng thái 
khổ, trạng thái vô ngã của sắc pháp, danh pháp; dẫn đến chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc 4 
Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn. 


Nhận xét về đoạn kết của mỗi đối tượng Tứ Niệm Xứ 


Trong bài kinh Đại Niệm Xứ gồm có 21 đối tượng, mà đoạn kết của mỗi đối tượng đều bắt đầu: “1i 
gqj/hattam vã... ”, ý nghĩa như thế nào? 


*. IL qÿhattam va: Hoặc đối tượng bên trong của mình như: Hơi thở vô - hơi thở ra bên trong của 
mình; 4 oai nghỉ: Đi, đứng, ngồi, nằm, bên trong của mình v.v... những điều ấy dễ hiểu. 


*... Bahiddha va: Hoặc đối tượng bên ngoài mình, của người khác như: Hơi thở vô - hơi thở ra(của người 
khác); 4 oai nghỉ: Đi, đứng, ngồi, nằm, bên ngoài mình, của người khác v.v... hiểu như thế nào? 


Thật ra, hành giả thực hành pháp hành Tứ Niệm Xứ hoặc pháp hành thiền tuệ đã đến giai đoạn có 
khả năng phát sinh trí tuệ thứ nhất gọi là Nãamarũpaparicchedañang: Trí tuệ thấy rõ, biết rõ, phân biệt 
rõ từng mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp bên trong của mình đúng theo thực tánh các pháp đều là pháp vô 
ngã, có chánh kiến thiền tuệ (Vipassanä sammadifth, đạt đến thanh tịnh gọi là Difthivisuddhi: Chánh 
kiến thanh tịnh Và trí tuệ phát triển, tiến hoá tuần tự phát sinh trí tuệ thứ nhì gọi 
là Nãmarũpapaccayapariggahañana: Trí tuệ thấy rõ, biết rõ nhân duyên phát sinh mỗi danh pháp, mỗi sắc 
pháp, với paccakkhañang: Trí tuệ trực tiếp thấy rõ, biết rõ nhân duyên phát sinh mỗi danh pháp, mỗi sắc 
pháp bên trong (ajjhatta) của mình như thế nào? Và bằng anumänañang: Trí tuệ gián tiếp thấy rõ, biết 
rõ nhân duyên phát sinh mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp bên ngoài mình (bahiddha), của người 
khác, chúng sinh khác phát sinh cũng do nhân duyên như thế ấy. Cho nên, trí tuệ thứ nhì này đạt 
đến thanh tịnh gọi làKankhavitaranavisuddhi: Trí tuệ thoát ly hoài nghỉ thanh tịnh. 


Do nhờ trí tuệ thứ nhì này, hành giả không có hoài nghi về sự sinh của danh pháp, sắc pháp bên 
trong của mình; và cũng không còn có hoài nghỉ về sự sinh của danh pháp, sắc pháp bên ngoài mình, của 
người khác. 


Như vậy, “bahiddha vã“: Hoặc đối tượng bên ngoài mình, của người khác, không phải là đối tượng 
thật hiện tại, mà chỉ là đối tượng của trí tuệ tư duy đúng đắn, do nhờ trí tuệ thứ nhì thấy rõ, biết rõ nhân 
duyên phát sinh mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp bên trong của mình làm nền tảng. 


Ví dụ: Một người có dịp đi Vũng Tàu tắm biển, đã nếm nước biển, biết rõ vị mặn của nước biển, người 
ấy không còn hoài nghi về vị mặn của nước biển tại Nha Trang hoặc tại các nước khác trên khắp toàn thế 
giới nữa; mặc dù họ không đến nơi đó. 


*... Samudayadhammanupassi vã: Hoặc trí tuệ theo dõi thấy rõ, biết rõ trạng thái sinh của mỗi danh 
pháp, mỗi sắc pháp do nhân duyên sinh Đó là trí tuệ thứ nhì gọi là Nämaripa- 
paccayapariggahañanga: Trí tuệ thấy rõ, biết rõ nhân duyên sinh mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp. Trí tuệ 
này có khả năng thấy rõ, biết rõ mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp sinh do nhân duyên của riêng nó sinh. 


*. Vayadhammanupassr va: Hoặc trí tuệ thiền tuệ theo dõi thấy rõ, biết rõ trạng thái. diệt của 
mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp do nhân duyên diệt. Đó là trí tuệ thứ ba gọi là Samma-sanañanga: Trí 
tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp do nhân duyên diệt, nên thấy 
rõ trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp. Trí tuệ này có 
khả năng thấy rõ biết rõ mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp diệt do nhân duyên diệt của riêng nó (người này 
chết do bệnh này). 


*... Samudayavayadhammanupasst vã: Hoặc trí tuệ thiền tuệ theo dõi thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự 
diệt của mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp do nhân duyên sinh, do nhân duyên diệt ngay hiện tại, nên 
thấy rõ trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của danh pháp sắc pháp. Đó là trí tuệ thiền 
tuệ thứ tư gọi là Udayabbayañiang: Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi danh pháp, 
mỗi sắc pháp ngay hiện tại, nên thấy rõ 3 trạng thái chung: Trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng 
thái vô ngã của danh pháp sắc pháp. Trí tuệ thiền tuệ thứ tư này có khả năng đặc biệt thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp. 


Sắc pháp nào sinh do 5 nhân duyên: Vô minh, tham ái, nghiệp, vật thực và sự sinh của sắc pháp; thì 
sắc pháp ấy diệt cũng do 5 nhân duyên ấy: Vô minh, tham ái, nghiệp, vật thực và sự diệt của sắc pháp ấy. 


Danh pháp nào sinh do 5 nhân duyên: Vô minh, tham ái, nghiệp, danh pháp - sắc pháp và sự sinh của 
danh pháp; thì danh pháp ấy diệt cũng do 5 nhân duyên ấy: Vô minh, tham ái, nghiệp, danh pháp - sắc 
pháp và sự diệt của danh pháp ấy. 


Trí tuệ thiền tuệ thứ tư này bắt đầu chính thức gọi là trí tuệ thiền tuệ, bởi vì, trí tuệ này có khả 
năng thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp sinh rồi diệt; thấy rõ ba trạng thái chung: Trạng thái vô thường, 
trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp. Và từ đó trí tuệ thiền tuệ phát triển theo tuần 
tự dẫn đến chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc Thánh Đạo - Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn 
tuyệt phiền não. 


*.. Atthi kayo: Nghĩa là chỉ là thân mà thôi, thân này thuộc sắc pháp là pháp vô ngã, không phải ta, 
không phải của ta... 


*... Atthi vedana: Nghĩa là chỉ là thọ mà thôi, thọ này thuộc danh pháp là pháp vô ngã, không phải ta, 
không phải của ta... 


*... Atthi cittam: Nghĩa là chỉ là tâm mà thôi, tâm này thuộc danh pháp là pháp vô ngã, không phải ta, 
không phải của ta... 


* Atthi dhamma: Nghĩa là chỉ là pháp mà thôi, pháp này thuộc sắc pháp, danh pháp là pháp vô 
ngã, không phải ta, không phải của ta... 


*... Anissito ca viharati: Nghĩa là hành giả có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác hoàn toàn trong sạch thanh 
tịnh, không có tà kiến nương nhờ và cũng không có tham ái nương nhờ nơi đối tượng thân, thọ, tâm, 
pháp hay danh pháp, sắc pháp. 


*... Na ca kiñci loke upädiyati: Nghĩa là tâm không còn chấp thủ cho rằng: “Ta, của ta” trong ngũ uẩn 
(sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn) hoặc sắc pháp, danh pháp này nữa. Đó là tâm của bậc 
Thánh Arahán. 


Tóm lại, tất cả 21 đối tượng trong Tứ Niệm Xứ (thân niệm xứ có 14 đối tượng, thọ niệm xứ có 1 đối 
tượng chia làm 9 loại thọ, tâm niệm xứ có 1 đối tượng chia làm 16 loại tâm, pháp niệm xứ có 5 đối 
tượng), mỗi đối tượng đều có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc từ Nhập Lưu 


Thánh Đạo - Nhập Lưu Thánh Quả; Nhất Lai Thánh Đạo - Nhất Lai Thánh Quả; Bất Lai Thánh Đạo - Bất 
Lai Thánh Quả; đến Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả trở thành bậc Thánh Arahán cao thượng, tùy 
theo duyên lành, 5 pháp chủ (tín pháp chủ, tấn pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp chủ, tuệ pháp 
chủ) và bqa-la-mật của mỗi hành giả. 

6 Đối Tượng 

Đối tượng nói chung có 6 loại † : 
†- Sắc trần: Tất cả các hình dạng, màu sắc. 
2- Thanh trần: Tất cả các loại âm thanh. 
3- _. Hương trần: Tất cả các thứ mùi. 
4- Vị trần: Tất cả các thứ vị. 
5- _.. Xúc trần: Có 3 chất: Chất đất cứng hoặc mềm, chất lửa nóng hoặc lạnh, chất gió phồng hoặc xẹp. 


6- Pháp trần: Có nhiều pháp thuộc về pháp trần như: Tâm, tâm sở, sắc pháp, Niết Bàn và pháp chế 
định. 


Phiền não, tham ái có thể nương nhờ nơi 6 đối tượng này và 6 chủ thể (tâm biết đối tượng). Cho nên, 
hành giả cần phải học cho hiểu biết rõ 6 đối tượng và 6 chủ thể (tâm biết đối tượng). 


6 Thức Tâm 


Đối tượng có 6 loại, nên tâm nhận biết đối tượng cũng có 6 loại; mỗi loại tâm đặc biệt biết đối tượng 
như sau: 


1- ... Nhãn thức tâm làm phận sự nhìn thấy sắc trần, có 2 tâm. 
- ___ Nhãn thức tâm là quả của nghiệp ác, nhìn thấy sắc trần xấu không đáng hài lòng. 
- _ Nhãn thức tâm là quả của nghiệp thiện, nhìn thấy sắc trần đẹp đáng hài lòng. 


Như vậy, nhãn thức tâm nhìn thấy sắc trần, không phải ta nhìn thấy sắc trần, và sắc trần là hình dạng 
không phải vật này, vật kia,... 


Nhãn thức tâm thuộc về danh pháp, và sắc trần thuộc về sắc pháp. 


Khi nhãn thức tâm nhìn thấy sắc trần, hành giả có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thấy rõ danh pháp 
thấy sắc trần (sắc pháp) không phải ta thấy vật này, vật kia,... 


Như vậy, tà kiến, tham ái không thể nương nhờ nơi chủ thể (nhãn thức tâm) và đối tượng (sắc trần). 


2- ... Nhĩ thức tâm làm phận sự nghe thanh trần, có 2 tâm. 
- __ Nhĩ thức tâm là quả của nghiệp ác, nghe thanh trần dở không đáng hài lòng. 
- _ Nhĩthức tâm là quả của nghiệp thiện, nghe thanh trần hay đáng hài lòng. 


Như vậy, nhĩ thức tâm nghe thanh trần, không phải ta nghe thanh trần, và thanh trần là âm 
thanh không phải tiếng Việt, tiếng Anh,... 


Nhĩ thức tâm thuộc về danh pháp, và thanh trần thuộc về sắc pháp. 


Khi nhĩ thức tâm nghe thanh trần, hành giả có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thấy rõ danh pháp nghe 
thanh trần (sắc pháp) không phải ta nghe tiếng Việt, tiếng Anh,... 


Như vậy, tà kiến, tham ái không thể nương nhờ nơi chủ thể (nhĩ thức tâm) và đối tượng (thanh trần). 
3- Tỷ thức tâm làm phận sự ngửi hương trần, có 2 tâm. 
- Tỷ thức tâm là quả của nghiệp ác, ngửi hương trần hôi không đáng hài lòng. 
- Tỷ thức tâm là quả của nghiệp thiện, ngửi hương trần thơm đáng hài lòng. 


Như vậy, tỷ thức tâm ngửi hương trần, không phải ta ngửi hương trần, và hương trần là các thứ mùi, 
không phải mùi hôi của phẩn, mùi thơm của nước hoa,... 


Tỷ thức tâm thuộc về danh pháp, và hương trần thuộc về sắc pháp. 


Khi tỷ thức tâm ngửi hương trần, hành giả có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thấy rõ danh pháp ngửi 
hương trần (sắc pháp) không phải ta ngửi mùi hôi của phẩn, mùi thơm của nước hoa,... 


Như vậy, tà kiến, tham ái không thể nương nhờ nơi chủ thể (tỷ thức tâm) và đối tượng (hương trần). 
4- Thiệt thức tâm làm phận sự nếm vị trần, có 2 tâm. 
- Thiệt thức tâm là quả của nghiệp ác, nếm vị trần dở không đáng hài lòng. 
- ____ Thiệt thức tâm là quả của nghiệp thiện, nếm vị trần ngon đáng hài lòng. 


Như vậy, thiệt thức tâm nếm vị trần, không phải ta nếm vị trần, và vị trần là các thứ vị, không phải vị 
mặn của muỗi, vị ngọt của mật ong,... 


Thiệt thức tâm thuộc về danh pháp, và vị trần thuộc về sắc pháp. 


Khi thiệt thức tâm nếm vị trần, hành giả có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thấy rõ danh pháp nếm vị 
trần (sắc pháp) không phải ta nếm vị mặn của muối, vị ngọt của mật ong,... 


Như vậy, tà kiến, tham ái không thể nương nhờ nơi chủ thể (thiệt thức tâm) và đối tượng (vị trần). 
5- Thân thức tâm làm phận sự xúc giác với xúc trần, có 2 tâm. 

- Thân thức tâm là quả của nghiệp ác, xúc giác với xúc trần xấu không đáng hài lòng. 
- Thân thức tâm là quả của nghiệp thiện, xúc giác với xúc trần tốt đáng hài lòng. 

Như vậy, thân thức tâm xúc giác với xúc trần, không phải ta xúc giác với xúc trần, và xúctrần là cứng 
hoặc mềm, nóng hoặc lạnh, phồng hoặc xẹp; không phải cứng của sắt, mềm của nệm, nóng của lửa, lạnh 
của nước đá,... 

Thân thức tâm thuộc về danh pháp, và xúc trần thuộc về sắc pháp. 


Khi thân thức tâm xúc giác với xúc trần, hành giả có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thấy rõ danh pháp 
xúc giác xúc trần (sắc pháp), không phải ta xúc giác với sắt cứng, với nệm mềm, với lửa nóng,... 


Như vậy, tà kiến, tham ái không thể nương nhờ nơi chủ thể (thân thức tâm) và đối tượng (xúc trần). 


6- _. Ý thức tâm gồm có nhiều loại tâm, có khả năng biết 6 đối tượng. Ý thức tâm có 79 tâm (không có 
10 thức tâm: 2 nhãn thức tâm + 2 nhĩ thức tâm + 2 tỷ thức tâm + 2 thiệt thức tâm + 2 thân thức tâm), mỗi 
tâm làm phận sự biết đối tượng theo khả năng của tâm, theo từng mỗi trường hợp, từng mỗi thời. 


Đối với hành giả thực hành thiên tuệ, đối tượng pháp trần loại trừ Chế định pháp, và tâm chỉ có tâm 
trong tam giới mà thôi, loại trừ 8 tâm Siêu tam giới. 


Như vậy, ý thức tâm thuộc về danh pháp và đối tượng gồm có 28 sắc pháp và tâm, tâm sởtrong tam 
giới (không có 8 tâm Siêu tam giới) thuộc về danh pháp. 


Khi ý thức tâm biết đối tượng pháp trần nào, hành giả có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biết 
rõ danh pháp biết sắc pháp ấy hoặc biết danh pháp ấy (không phải ta biết môn này, pháp kia, hoặc ta đi, 
ta đứng, ta ngồi, ta nằm,...) 


Như vậy, tà kiến, tham ái không thể nương nhờ nơi chủ thể (ý thức tâm) và đối tượng (pháp trần). 


Thật ra,tâm sở tà kiến (difthicetasika) đồng sinh với 4 tâm tham hợp với tà kiến, và tâm sở 
tham (lobhacetasika) đồng sinh với 8 tâm tham gọi là tham ái. Tâm này có cơ hội, thì sinh trong 6 lộ trình 
tâm qua 6 môn là nhãn môn lộ trình tâm, nhĩ môn lộ trình tâm, tỷ môn lộ trình tâm, thiệt môn lộ trình 
tâm, thân môn lộ trình tâm và ý môn lộ trình tâm. 


Nếu hành giả thực hành thiền tuệ, khi phát sinh trí tuệ thiền tuệ tam giới (lokiya-vipassanäñäng) có 
khả năng điệt từng thời (tadangapahäng) được tà kiến, tham ái trong 6 lộ trình tâm. Khi trí tuệ thiên tuệ 
tam giới phát triển theo tuần tự cho đến trí tuệ thiền tuệ Siêu tam giới (Lokuttaravipassanañana) thì có 


khả năng điệt đoạn tuyệt (samucchedapahanga) được tà kiến, tham ái nơi chủ thể và đối tượng bằng Thánh 
Đạo Tuệ rồi, từ đó về sau vĩnh viễn không còn tà kiến, tham ái sinh trong 6 lộ trình tâm nữa. 


Ví dụ: Có 2 tên cướp của giết người thường quấy phá trong 6 tỉnh, dân chúng sống không được an 
toàn. Công an vây bắt được hai tên cướp ấy nơi tỉnh nào, rồi giết chết tại nơi đó. Từ đó về sau dân chúng 
trong 6 tỉnh ấy được sinh sống an toàn cả tính mạng lẫn của cải tài sản. Cũng như vậy, bậc Thánh Nhập 
Lưu đã diệt đoạn tuyệt được tà kiến, nghĩa là đã diệt đoạn tuyệt được 4 tâm tham hợp với tà kiến rồi, 4 
tâm này không còn có trong tâm của bậc Thánh Nhập Lưu nữa (nhưng còn 4 tâm tham không hợp với tà 
kiến). Cho nên, trong 6 lộ trình tâm không bao giờ có 4 tâm tham hợp với tà kiến phát sinh làm ô nhiễm 
trong kiếp hiện tại và kiếp vị lai nhiều nhất 7 kiếp, chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh Arahán, rồi tịch diệt 
Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. 


Và bậc Thánh Arahán đã diệt đoạn tuyệt hoàn toàn mọi tham ái không còn dư sót, nghĩa là đã diệt 
đoạn tuyệt được 4 tâm tham không hợp với tà kiến rồi, 4 tâm này không còn có trong tâm của bậc Thánh 
Arahán nữa. Cho nên, trong 6 lộ trình tâm hoàn toàn không có 4 tâm tham không hợp với tà kiến phát 
sinh làm ô nhiễm trong kiếp hiện tại nữa. Ngay kiếp hiện tại, bậc Thánh Arahán sẽ tịch diệt Niết Bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. 


Pháp Hành Trung Đạo (Majjhimäpatipadä) 


Pháp hành Trung Đạo (Majjhimapatipad2) là một pháp hành chỉ có trong Phật giáo, hoàn toàn 
không có ngoài Phật giáo. 


Trong bài kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattanasutta 1 ), Đức Phật dạy: 
Hai Pháp Thấp Hèn (dve antä) 


- _ “Này chư Tỳ khưu, có hai pháp cực đoan thuộc về hai biên kiến mà người xuất gia không nên hành 
theo. Hai pháp ấy như thế nào? 


1-. Một là, việc thường thụ hưởng lạc trong ngũ dục do tâm tham ái hợp với thường kiến, là pháp thấp 
hèn của hạng phàm nhân trong đời, không phải của bậc Thánh Nhân, không đem lại lợi ích an lạc nào. 


2- Hai là, việc thường tự ép xác hành khổ mình do tâm sân hận và có đoạn kiến, thuộc pháp hành khổ 
hạnh của ngoại đạo, không phải của bậc Thánh Nhân, không đem lại lợi ích an lạc nào. 


Pháp Hành Trung Đạo (Majjhimäpatipadä) 


-__ Này chư Tỳ khưu, không thiên về hai pháp cực đoan thuộc hai biên kiến ấy, Như Lai đã hành theo pháp 
hành Trung Đạo, nên đã chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế bằng trí tuệ Siêu tam giới, làm cho tuệ nhãn 
phát sinh, trí tuệ thiền tuệ Siêu tam giới phát sinh, để làm vắng lặng mọi phiền não, làm cho trí tuệ siêu 
việt thông suốt chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc Thánh Đạo - Thánh Quả và Niết Bàn. 


Này chư Tỳ khưu, thế nào gọi là pháp hành Trung Đạo mà Như Lai đã chứng ngộ chân lý Tứ Thánh 
Đế (bằng trí tuệ Siêu tam giới, làm cho tuệ nhãn phát sinh, trí tuệ thiền tuệ Siêu tam giới phát sinh, để làm 
vắng lặng mọi phiền não, làm cho trí tuệ siêu việt thông suốt chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc Thánh Đạo 
- Thánh Quả và Niết Bàn. 


Này chư Tỳ khưu, pháp hành Trung Đạo đó chính là Thánh Đạo hợp đủ 8 chánh cao thượng là: 


1- Chánh kiến 

2- Chánh tư duy 
3- Chánh ngữ 

4- Chánh nghiệp 
5- Chánh mạng 
6G- Chánh tinh tấn 
7- Chánh niệm 
8- Chánh định 


Này chư Tỳ khưu, nhờ pháp hành Trung Đạo là Thánh Đạo hợp đủ 8 chánh cao thượng này, mà Như 
Lai đã chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế (bằng trí tuệ Siêu tam giớ, làm cho tuệ nhãn phát sinh, trí tuệ thiền 
tuệ Siêu tam giới phát sinh, để làm vắng lặng mọi phiền não, làm cho trí tuệ siêu việt thông suốt chân lý 
Tứ Thánh Đế, chứng đắc Thánh Đạo -, Thánh Quả và Niết Bàn”. 


Trong bài kinh này, Đức Thế Tôn dạy pháp hành Trung Đạo đó chính là Thánh Đạo hợp đủ 8 chánh 
cao thượng: Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh 
niệm, chánh định; 8 chánh này là 8 tâm sở đồng sinh cùng một lúc trong Tâm Thánh Đạo và Tâm Thánh 
Quả có đối tượng Niết Bàn. 

Trong Tâm Thánh Đạo, Tâm Thánh Quả có 36 tâm sở đồng sinh, trong 36 tâm sở này có: 


- _ Tâm sở trí tuệ gọi là chánh kiến: Trí tuệ chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế. 


-___ Tâm sở hướng tâm (vitakkg) gọi là chánh tư duy: Tư duy thoát ra khỏi ngũ dục, tư duy không làm khổ 
mình, khổ người, tư duy không làm hại mình, hại người. 


-.. Tâm sở chánh ngữ gọi là chánh ngữ: Lời nói chân chánh là tránh xa sự nói dối, tránh xa sự nói lời chia 
rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục, tránh xa sự nói lời vô ích. 


- __ Tâm sở chánh nghiệp gọi là chánh nghiệp: Hành nghiệp chân chánh là tránh xa sự sát sinh, tránh xa 
sự trộm cắp, tránh xa sự tà dâm. 


- _ lâm sở chánh mạng gọi là chánh mạng: Nuôi mạng chân chánh, tránh xa cách sống tà mạng do 
hành ác. 


- __ Tâm sở tinh tấn gọi là chánh tinh tấn, đó là: 


-__ Tỉnh tấn ngăn ác pháp chưa sinh thì không cho phát sinh. 

- __ Tỉnh tấn diệt ác pháp đã sinh. 

-._ Tỉnh tấn làm cho thiện pháp chưa sinh thì phát sinh. 

- __ Tỉnh tấn làm tăng trưởng thiện pháp đã sinh. 

- __ Tâm sở niệm gọi là chánh niệm: Niệm chân chánh là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. 


-. Tâm sở nhất tâm gọi là chánh định: Định chân chánh, là định tâm trong 5 bậc thiền Siêu tam giới, có 
Niết Bàn làm đối tượng. 


8 tâm sở có tên 8 chánh này cùng với 28 tâm sở khác đồng sinh trong Tâm Thánh Đạo - Tâm Thánh 
Quả, có đối tượng Niết Bàn. 8 tâm sở này đặc biệt chỉ đồng sinh trong Tâm Thánh Đạo và Tâm Thánh 
Quả thuộc tâm Siêu tam giới mà thôi. Ngoài tâm Siêu tam giới ra, 8 tâm sở này không bao giờ đồng sinh 
cùng một lúc trong tâm dục giới, tâm sắc giới, vô tâm sắc giới, bởi vì 3 tâm sở tiết chế: Chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng mỗi tâm này riêng rẽ đồng sinh với tâm đại thiện dục giới, mà không đồng sinh với 
tâm sắc giới và tâm vô sắc giới. Do đó, Bát Chánh Đạo không đồng sinh cùng một lúc trong tâm tam giới. 


Pháp hành Trung Đạo öó là Thánh Đạo hợp đủ 8 chánh đồng sinh với Tâm Thánh Đạo và Tâm Thánh 
Quả có Niết Bàn làm đối tượng; pháp hành Bát Chánh Đạo trong Tâm Thánh Đạo và Tâm Thánh Quả, 
không phải là pháp hành bắt đầu thực hành, cũng không phải là pháp hành đang thực hành, mà là 
pháp hành đã thực hành xong, đã hoàn thành xong phận sự Tứ Thánh Đế, là pháp 
thành (pativedha), kết quả của pháp hành (pd{ipdft). 


Như vậy, pháp hành Trung Đạo này (pháp hành Bát Chánh Đạo hợp đủ 8 chánh) ở giai đoạn cuối. 
Vậy giai đoạn đầu của pháp hành Trung Đạo hoặc pháp hành Bát Chánh Đạo là pháp nào? 
Pháp hành Trung Đạo có 2 giai đoạn: 


1- _ Giai đoạn đầu của pháp hành Trung Đạo là pháp hành Tứ Niệm Xứ: Niệm thân, niệm thọ, niệm 
tâm, niệm pháp. Tứ Niệm Xứ này chính là chánh niệm trong Bát Chánh Đạo. Như vậy, giai đoạn đầu của 
pháp hành Trung Đạo hoặc pháp hành Bát Chánh Đạo là hành giả bắt đầu thực hành theo chánh 
niệm: Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp; thân, thọ, tâm, pháplàm đối tượng của chánh niệm, 
còn thuộc pháp trong tam giới. 


2- _. Giai đoạn cuối của pháp hành Trung Đạo là pháp hành Bát Chánh Đạo hợp đầy đủ 8 chánh: Chánh 
kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định đồng 
sinh cùng một lúc với Tâm Thánh Đạo và Tâm Thánh Quả có đối tượng Niết Bàn, thuộc pháp Siêu tam 
giới. 


Pháp Hành Tứ Niệm Xứ - Pháp Hành Thiền Tuệ 


Pháp hành Tứ Niệm Xứ có đối tượng thân thuộc về sắc pháp, thọ thuộc về danh pháp, tâmthuộc 
về danh pháp, pháp thuộc về sắc pháp - danh pháp. Hành giả thực hành Tứ Niệm Xứ có đối tượng thân, 
thọ, tâm, pháp dẫn đến chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết 
Bàn. Và hành giả thực hành thiền tuệ có đối tượng sắc pháp, danhpháp cũng dẫn đến chứng ngộ chân lý 
Tứ Thánh Đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn. 


Như vậy, pháp hành Tứ Niệm Xứ và pháp hành thiền tuệ có đối tượng và kết quả hoàn toàn giống 
nhau, chỉ có khác nhau về tên gọi 2 pháp hành mà thôi. 


Hành không đúng theo pháp hành Trung Đạo như thế nào? 


Sự thật, tất cả mọi đối tượng thân, thọ, tâm, pháp hoặc danh pháp, sắc pháp trong tam giới đều 
là Khổ đế, là pháp nên biết như nhau cả thảy, không hơn không kém. Nhưng có số hành giả không hiểu 
rõ sự thật chân lý Khổ đế này, nên thích đối tượng danh pháp, sắc pháp này; không thích đối tượng danh 
pháp, sắc pháp kia; tâm không biết trung dung trong tất cả mọi đối tượng danh pháp, sắc pháp. Cho nên, 
họ thực hành thiền tuệ khi thì có tâm tham, hài lòng trong đối tượng danh pháp, sắc pháp này; khi thì 
có tâm sân, không hài lòng trong đối tượng danh pháp, sắc pháp kia. 


Như vậy, hành giả thực hành Tứ Niệm Xứ hoặc thực hành thiền tuệ đã thiên vê hai pháp cực 
đoan: Tâm tham (hài lòng) và tâm sân (không hài lòng), cho nên hành giả thực hành Tứ Niệm Xứ hoặc 
thực hành thiền tuệ không đúng theo pháp hành Trung Đạo. 


Thật vậy, khi tâm tham hoặc tâm sân phát sinh đều luôn luôn có tâm sở sỉ (vô mình) đồng sinh với 
tâm ấy, bao trùm phủ kín thực tánh của danh pháp, sắc pháp, cho nên không thể chứng ngộ chân lý Tứ 
Thánh Đế. 


Ví dụ: 
Hành giả đang thực hành thiền tuệ có đối tượng 4 oai nghỉ: Đi, đứng, ngồi, nằm. 


Khi đang ngồi có sắc ngồi là dáng ngồi, tư thế ngồi làm đối tượng của thiền tuệ. Nếu hành giả thích 
sắc ngồi, thì tâm tham (hài lòng đối tượng sắc ngồi ấy) phát sinh, chắc chắn có tâm sở sỉ đồng sinh bao 
trùm phủ kín thực tánh của sắc ngồi, thuộc sắc pháp ấy. 


Một khi có phóng tâm phát sinh (nghĩ đến chuyện khác) phải buông bỏ đối tượng sắc ngồi. Nếu 
hành giả không thích phóng tâm, thì tâm sân (không hài lòng đối tượng phóng tâm ấy) phát sinh, chắc 
chắn có tâm sở sỉ đồng sinh bao trùm phủ kín thực tánh của phóng tâm, danh pháp ấy. Cho nên, hành 
giả thực hành thiền tuệ không diệt được tâm tham (hài lòng) và tâm sân (không hài lòng) cùng với tâm 
sở sỉ trong danh pháp, sắc pháp ấy. 


Như vậy, hành giả thực hành Tứ Niệm Xứ hoặc thực hành thiền tuệ không đúng theo pháp hành Trung 
Đạo, bởi vì thiên về 2 pháp cực đoan: Tâm tham(hài lòng) và tâm sân (không hài lòng) trong danh pháp, 
sắc pháp. 


Hành đúng theo pháp hành Trung Đạo như thế nào? 


Hành giả thực hành thiền tuệ có 4 oai nghỉ: Đi, đứng, ngồi, nằm làm đối tượng của pháp hành thiền 
tuệ. 


Sự thật, tất cả mọi danh pháp, sắc pháp trong tam giới đều là Khổ đế, là pháp nên biết như nhau cả 
thảy, không hơn không kém. Có một số hành giả hiểu rõ sự thật chân lý Khổ đế này, nên không coi trọng 
đối tượng danh pháp, sắc pháp này; cũng không coi nhẹ đối tượng danh pháp,sắc pháp kia, tâm biết trung 
dung trong tất cả mọi đối tượng danh pháp, sắc pháp; cho nên, khi họ thực hành thiền tuệ dầu danh 
pháp, sắc pháp nào cũng ngăn ngừa được tâm tham (hài lòng) và tâm sân (không hài lòng) cùng với tâm 
sở sỉ (vô minh) không cho nương nhờ nơi đối tượng danh pháp, sắc pháp ấy, và không cho nương nhờ 
nơi chủ thể chánh niệm trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biết rõ đối tượng ấy. Do đó, trí tuệ thiền tuệ phát sinh, 
thấy rõ, biết rõ thực tánh của danh pháp, sắc pháp ấy, đồng thời diệt được tâm tham (hài lòng) và tâm 
sân (không hài lòng) cùng với tâm sở sỉ trong đối tượng danh pháp, sắc pháp ấy. 


Hành giả thực hành thiền tuệ giai đoạn đầu đúng theo pháp hành Trung Đạo, vì không thiên về 2 
pháp cực đoan: Tâm tham (hài lòng) và tâm sân (không hài lòng) dẫn đến sự phát sinh trí tuệ thiền tuệ 
thấy rõ, biết rõ thực tánh của danh pháp, của sắc pháp đúng theo sự thật Chân nghĩa pháp; thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của danh pháp, của sắc pháp; thấy rõ, biết rõtrqạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng 
thái vô ngã của danh pháp, của sắc pháp, dẫn đến chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc Thánh 
Đạo - Thánh Quả và Niết Bàn, đến giai đoạn cuối của pháp hành Trung Đạo. 


Ví dụ: 
Hành giả đang thực hành thiền tuệ có đối tượng 4 oai nghỉ: Đi, đứng, ngồi, nằm. 


Khi đang ngồi có sắc ngồi là dáng ngồi, tư thế ngồi làm đối tượng của thiền tuệ; hành giả có chánh 
niệm, trí tuệ tỉnh giác trực nhận, trực giác ngay dáng ngồi, tư thế ngồi thuộc về sắc phápphát sinh từ tâm, 
gọi là sắc ngồi. Hành giả không coi trọng sắc ngồi, nên tâm tham (hài lòng) cùng với tâm sở sỉ không thể 
nương nhờ nơi sắc ngồi (sắc pháp). 


Khi ấy, hành giả có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác đồng sinh trong tâm đại thiện trong sạch có đối 
tượng đáng ngồi, tư thế ngồi thuộc về sắc pháp. 


Nếu khi có phóng tâm phát sinh (nghĩ đến chuyện khác) phải buông bỏ đối tượng sắc ngồi; hành 
giả không coi nhẹ phóng tâm nên tâm sân (không hài lòng) cùng với tâm sở sỉ không thể nương nhờ 
nơi phóng tâm (danh pháp). Cho nên, chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biết rõ đối tượng phóng 
tâm (vừa mới diệt) thuộc về danh pháp. Như vậy, dù đối tượng thay đổi từ sắc ngồi diệt, phóng tâm 
sinh, song chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác vẫn không thay đổi, bởi vì, hành giả có trí tuệ hiểu biết rõ tất cả 
mọi danh pháp, mọi sắc pháp đều có thực tánh, có sự sinh, sự diệt, có 3 trạng thái chung: Trạng thái vô 
thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã, đều có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, 
chứng đắc Thánh Đạo - Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não, mọi tham ái. Nhờ sự hiểu 
biết đúng như vậy, khi hành giả thực hành thiền tuệ giai đoạn đầu đúng theo pháp hành Trung Đạo, vì 
không thiên về 2 pháp cực đoan, nên diệt được tâm tham (hài lòng) trong sắc ngồi (sắc pháp), và diệt 


được tâm sân (không hài lòng) trong phóng tâm (danh pháp), đồng thời diệt được tâm sỉ trong danh 
pháp, sắc pháp. Do đó, trí tuệ thiền tuệ phát sinh thấy rõ, biết rõ thực tánh của danh pháp, sắc pháp đúng 
theo sự thật Chân nghĩa pháp; thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp; thấy rõ, biết 
rõ trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp, dẫn đến giai đoạn cuối 
của pháp hành Trung Đạo, để chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc Thánh Đạo - Thánh Quả và Niết 
Bàn. 


Pháp hành Giới - Định - Tuệ 
Pháp hành giới - định - tuệ có 2 loại: 
1- _ Pháp hành giới - định - tuệ trong tam giới. 
2- _. Pháp hành giới - định - tuệ trong Siêu tam giới. 
1- Pháp hành giới - định - tuệ trong tam giới như thế nào? 


Khi hành giả hành pháp hành giới - định - tuệ trong tam giới, thì hành giả phải hành theo tuần tự: 
Hành giới - hành định - hành tuệ. 


* Pháp hành giới thuộc phần đầu cần được thực hành trước tiên, đó là tác ý tâm thiện giữ 
gìn thân và khẩu không phạm giới, để làm cho thân và khẩu được trong sạch, không bị ô nhiễm bởi phiền 


não, để làm nền tảng cho pháp hành thiền định. 


*... Pháp hành định thuộc phần giữa, đó là pháp hành thiền định (sau pháp hành giới), có khả năng 
chứng đắc các bậc thiền hữu sắc, bậc thiền vô sắc, còn có thể làm nền tảng cho pháp hành thiền tuệ. 


Định (samadh)) có 3 loại: 
- __ Cận định (upacäarasamaddh: Định tâm trong một đề mục thiền định duy nhất đến giai đoạn phát 
sinh trong tâm từ uggahanimttta: Đối tượng thô tương tự biến thành pafibhäa-ganimtta: Đối tượng vị tế 


trong sáng. 


- 4n định (appanäsamadh: Định tâm trong một đề mục thiền định duy nhất có đối tượng 
patibhäganimitta: Đối tượng vi tế trong sáng trong tâm, có khả năng chứng đắc các bậc thiền hữu sắc. 


2 loại định tâm này thuộc về pháp hành thiền định, có khả năng làm nền tảng cho pháp hành thiền 
tuệ. 


- __ Sát-na định (khanikasamadhi: Định tâm trong đối tượng mỗi danh pháp hoặc mỗi sắc pháp trong 
thời gian ngắn ngủi tùy theo nhân duyên của nó. Sát-na định này thuộc về pháp hành thiền tuệ. 


*... Pháp hành tuệ thuộc phần cuối, đó là pháp hành thiền tuệ (sau pháp hành định). Pháp hành thiền 
tuệ có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết 


Bàn. Nhưng cũng có trường hợp đặc biệt, hành giả thực hành thiền tuệ trước, thiền định sau hoặc thực 
hành thiền định và thiền tuệ cả hai đi đôi với nhau † ... 


2- Pháp hành giới - định - tuệ trong Siêu tam giới như thế nào? 


Pháp hành Bát Chánh Đạo: Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tấn, chánh niệm, chánh định, hợp đủ 8 chánh đồng sinh với 4 Tâm Thánh Đạo và 4 Tâm Thánh Quả có 
đối tượng Niết Bàn, thuộc về Siêu tam giới pháp. 


Trong Bát Chánh Đạo này có phần giới - định - tuệ như sau: 
- ___ Chánh kiến, chánh tư duy thuộc về phần pháp hành tuệ. 
- __ Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về phần pháp hành giới. 
- ___ Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về phần pháp hành định. 


Pháp hành Bát Chánh Đạo trong Siêu tam giới này sắp đặt chánh kiến lên hàng đầu, vì nó đóng vai 
trò chính yếu trong sự chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc Thánh Đạo - Thánh Quả và có đối 
tượng Niết Bàn. Chánh kiến ấy làm nền tảng hỗ trợ cho chánh tư duy, chánh tư duy hỗ trợ cho chánh ngữ; 
chánh ngữ hỗ trợ cho chánh nghiệp; chánh nghiệp hỗ trợ cho chánh mạng, chánh mạng hỗ trợ cho chánh 
tinh tấn, chánh tinh tấn hỗ trợ cho chánh niệm, chánh niệmhỗ trợ cho chánh định, đó là 8 tâm sở đồng 
sinh, đồng diệt, đồng đối tượng Niết Bàn, đồng nơi sinh với 4 Tâm Thánh Đạo, với 4 Tâm Thánh 
Quả thuộctâm Siêu tam giớ đồng thời không trước không sau, thuộc về pháp 
thành (pattvedhadhammd). 


Ví dụ: 


Một thang thuốc chữa bệnh gồm có 8 vị thuốc, trong đó có một vị thuốc chính để trị bệnh, còn 7 vị 
thuốc phụ trợ. Khi đem bỏ 8 vị thuốc vào siêu, đổ thêm 3 chén nước sắc thuốc cạn xuống còn 8 phân. 
Trong chén thuốc 8 phân này, có vị thuốc chính cùng hòa với 7 vị thuốc phụ kia. Khi uống thuốc, cùng 
một lần, không thể phân biệt được uống vị nào trước, vị nào sau như thế nào, Bát Chánh Đạo có ba 
phần: Hành tuệ, hành giới, hành định đồng sinh với tâm Siêu tam giới cũng như thế ấy, đồng thời 
không trước, không sau. 


Tóm lại con đường giải thoát khổ hoàn toàn là con đường pháp hành Trung Đạo có 2 giai đoạn: 
*... Giai đoạn đầu: Thực hành pháp hành Tứ Niệm Xứ hoặc pháp hành thiền tuệ. 
*... Giai đoạn cuối: Pháp hành Bát Chánh Đạo hợp đủ 8 chánh trong 4 Tâm Thánh Đạo và 4 Tâm Thánh 
Quả có đối tượng Niết Bàn, trở thành bậc Thánh Arahán tịch diệt Niết Bàn, giải thoát khổ tái sinh kiếp sau; 
mới thật là giải thoát khổ hoàn toàn. 


Khổ Đế - Diệt Khổ Đế 


Trong Phật giáo, khổ là sự thật chân lý hiện hữu trong chấp thủ ngũ uẩn này gọi là Khổ đế. 
Diệt khổ là sự thật chân lý Niết Bàn diệt nhân sinh khổ, gọi là điệt Khổ đế. 


Khổ đế là chấp thủ trong ngũ uẩn là pháp nên biết, diệt Khổ đế là Niết Bàn diệt nhân sinh khổ là pháp 
nên chứng ngộ. 


Trích dẫn cuộc đàm thoại giữa vị Đạo sĩ Jumbukhädaka với Ngài Đại đức Säriputta trong đoạn kinh 
Kimatthiyasutta 1 như sau: 


Một thuở nọ, Ngài Đại đức Sãriputta đang trú tại làng Nãlakagämaka trong xứ Magadha. Khi ấy vị 
Đạo sĩ Jumbukhädaka đến hầu thăm Ngài Đại đức Säriputta bèn bạch hỏi rằng: 


- “Kimatthiam ävuso Säriputta samane Gotame brahmacariyam vussatL7” 


- “Bạch Đại đức Säriputta, Ngài xuất gia hành phạm hạnh nơi Đức Samôn Gotama có được lợi ích như 
thế nào? Bạch Ngài. 


Ngài Đại đức Säriputta trả lời rằng: 
= Dukkhassa kho ävuso partññattham BhavagdtL brahmacariyam vussdtL. 
- Này vị Đạo sĩ thân mến, xuất gia hành phạm hạnh nơi Đức Thế Tôn cốt để biết rõ Khổ đế. 
- _ Bạch Đại đức Sãriputta, pháp hành để biết rõ Khổ đế ấy như thế nào? Bạch Ngài. 


- Này vị Đạo sĩ thân mến, pháp hành để biết rõ Khổ đế ấy là pháp hành Bát Chánh Đạo: Chánh kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. 


Này vị Đạo sĩ thân mến! Chỉ có pháp hành Bát Chánh Đạo hợp đủ 8 chánh này mới biết rõ Khổ đế mà 
thôi”. 


Vị Đạo sĩ Jumbukhädaka tán dương ca tụng pháp hành Bát Chánh Đạo cao thượng để biết rõ được 
Khổ đế. 


*... Trong một bài kinh khác, bài kinh Nibbãanapañhäsutta 2, vị Đạo sĩ Jumbukhadaka bạch hỏi Ngài Đại 
đức Säriputta rằng: 


- “Kính bạch Đại đức Säriputta, thế nào gọi là Niết Bàn? Bạch Ngài. 
- Này vị Đạo sĩ thân mến, diệt tận tham ái, diệt tận sân hận, diệt tận sỉ mê gọi là Niết Bàn. 


- Kính bạch Đại đức Sariputta, pháp hành để chứng ngộ Niết Bàn như thế nào? Bạch Ngài. 


- Này vị Đạo sĩ thân mến, pháp hành để chứng ngộ Niết Bàn diệt tận tham ái, diệt tận sân hận, diệt 
tận si mê là pháp hành Bát Chánh Đạo: Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chỉ có pháp hành Bát Chánh Đạo hợp đủ 8 chánh này mới 
chứng ngộ Niết Bàn mà thôi”. 


Vị Đạo sĩ Jumbukhädaka tán dương ca tụng pháp hành Bát Chánh Đạo cao thượng để chứng ngộ 
Niết Bàn diệt khổ. 


*.... Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại giảng đường Kutãgãra trong khu rừng lớn gần kinh thành Vesäll. 
Khi ấy Ngài Đại đức Anuraädha đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn xong, ngồi một nơi hợp lẽ, Đức Thế Tôn 
thuyết giảng về pháp ngũ uẩn là vô thường, khổ, không nên chấp thủ trong pháp ấy là của ta, là ta, là tự 
ngã của ta. 


Đức Thế Tôn hỏi từng mỗi uẩn, và Ngài Đại đức Anuradha đã trả lời đúng từng mỗi uẩn. Cho nên 
Đức Thế Tôn đã khen ngợi và khẳng định rằng: 


“Sadhul Sadhul! Anuradha pubbe ca ham Anuradha, etarahtL ca dukkhañceva paññãpemi dukkhassa ca 
nữodham † ”. 


“Lành thay! Lành thay! Anuradha, 
Này Anuradhg, từ trước cho đến nay, Như Lai chỉ chế định thuyết dạy Khổ đế và diệt Khổ đế mà thôi”. 


Qua đoạn kinh trên, Đức Phật đề cập 2 pháp chính yếu là Khổ Thánh Đế và Diệt Khổ Thánh Đế trong 
Tứ Thánh Đế. 


Khổ Thánh Đế là chấp thủ trong ngũ uẩn, là pháp mà bậc Thánh Nhân có phận sự nên biết, thì đã 
biết xong rồi, đã hoàn thành xong phận sự biết Khổ Thánh Đế. 


Diệt Khổ Thánh Đế là Niết Bàn, là pháp mà bậc Thánh Nhân có phận sự nên chứng ngộ, thì đã chứng 
ngộ xong rồi, đã hoàn thành xong phận sự chứng ngộ Diệt Khổ Thánh Đế. 


Tham ái là nhân sinh Khổ Thánh Đế, chỉ có thể diệt đoạn tuyệt được khi bậc Thánh Nhân đã hoàn 
thành xong phận sự biết Khổ Thánh Đế và đã hoàn thành xong phận sự chứng ngộ Diệt Khổ Thánh Đế 
mà thôi. 


Bậc Thánh Nhân đã biết Khổ Thánh Đế, đã diệt Nhân sinh Khổ Thánh Đế, đã chứng ngộ Diệt Khổ 
Thánh Đế, thì chắc chắn đã hoàn thành xong phận sự thực hành Pháp hành Diệt Khổ Thánh Đế. Bậc Thánh 
Nhân đã hoàn thành xong mọi phận sự Tứ Thánh Đế đồng thời cùng một lúc không trước không sau. 


Hành giả thực hành thiền tuệ, khi phát sinh trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp là 
Khổ đế; thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của danh pháp, của sắc pháp; thấy rõ, biết rõ trạng thái vô thường, 
trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của danh pháp, của sắc pháp, của ngũ uẩn; phát sinh trí tuệ thiền tuệ 
nhàm chán trong ngũ uẩn (nibbidänupassanäñãna), tiếp theo trí tuệ thiền tuệ mong muốn giải thoát khỏi 


ngũ uẩn, mọi danh pháp, sắc pháp trong tam giới, dẫn đến chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc 
4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não, mọi tham ái, trở thành bậc Thánh 
Arahán, sẽ tịch diệt Niết Bàn chấm dứt tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. 


Như vậy, trí tuệ thiền tuệ biết khổ trong ngũ uẩn, danh pháp, sắc pháp, thì trí tuệ thiền tuệ mới nhàm 
chán ngũ uẩn, mong giải thoát khổ khỏi ngũ uẩn, danh pháp, sắc pháp này được. Ngược lại, nếu say mê 
trong ngũ uẩn, danh pháp, sắc pháp, thì bị chìm đắm trong ngũ uẩn, không giải thoát khổ khỏi ngũ uẩn. 
Như trong bài kinh Abhinandasutta 2. 


Khổ - Giải Thoát Khổ 
Một thuở nọ, Đức Thế Tôn đang ngự tại ngôi chùa Jetavana gần kinh thành Sãvatthi, thuyết dạy rằng: 


- __ “Này chư Tỳ khưu, người nào say mê trong sắc uẩn, người ấy say mê trong khổ của sắc uẩn. Người nào 
say mê trong khổ của sắc uẩn, Như Lai gọi người ấy không thể giải thoát khổ khỏi sắc uẩn được. 


- Người nào say mê trong thọ uẩn, người ấy say mê trong khổ của thọ uẩn. Người nào say mê trong 
khổ của thọ uẩn, Như Lai gọi người ấy không thể giải thoát khổ khỏi thọ uẩn được. 


- Người nào say mê trong tưởng uẩn, người ấy say mê trong khổ của tưởng uẩn. Người nào say mê 
trong khổ của tưởng uẩn, Như Lai gọi người ấy không thể giải thoát khổ khỏi tưởng uẩn được. 


- Người nào say mê trong hành uẩn, người ấy say mê trong khổ của hành uẩn. Người nào say mê 
trong khổ của hành uẩn, Như Lai gọi người ấy không thể giải thoát khổ khỏi hành uẩn được. 


- Người nào say mê trong thức uẩn, người ấy say mê trong khổ của thức uẩn. Người nào say mê trong 
khổ của thức uẩn, Như Lai gọi người ấy không thể giải thoát khổ khỏi thức uẩn được. 


- __ Này chư Tỳ khưu, người nào không say mê (nhàm chán) trong sắc uẩn, người ấy không say mê (nhàm 
chán) trong khổ của sắc uẩn. Người nào không say mê (nhàm chán) trong khổ của sắc uẩn, Như Lai gọi 
người ấy có thể giải thoát khổ khỏi sắc uẩn được. 


- Người nào không say mê (nhàm chán) trong thọ uẩn, người ấy không say mê (nhàm chán) trong khổ 
của thọ uẩn. Người nào không say mê (nhàm chán) trong khổ của thọ uẩn, Như Lai gọi người ấy có thể 
giải thoát khổ khỏi thọ uẩn được. 


“ Người nào không say mê (nhàm chán) trong tưởng uẩn, người ấy không say mê (nhàm chán) trong 
khổ của tưởng uẩn. Người nào không say mê (nhàm chán) trong khổ của tưởng uẩn, Như Lai gọi người ấy 
có thể giải thoát khổ khỏi tưởng uẩn được. 


- Người nào không say mê (nhàm chán) trong hành uẩn, người ấy không say mê (nhàm chán) trong 
khổ của hành uẩn. Người nào không say mê (nhàm chán) trong khổ của hành uẩn, Như Lai gọi người ấy 
có thể giải thoát khổ khỏi hành uẩn được. 


- Người nào không say mê (nhàm chán) trong thức uẩn, người ấy không say mê (nhàm chán) trong 
khổ của thức uẩn. Người nào không say mê (nhàm chán) trong khổ của thức uẩn, Như Lai gọi người ấy có 
thể giải thoát khổ khỏi thức uẩn được”. 


Đức Phật dạy: Tóm lại, chấp thủ trong ngũ uẩn là Khổ đế, người nào say mê trong uẩn nào là say mê 


trong khổ của uẩn ấy. Như vậy, tâm sở trí tuệ (paññacetasika) thuộc trong hành uẩn, hành giả phát sinh 
tâm hoan hỷ, hài lòng trong trí tuệ sở đắc của mình, nghĩa là tâm hoan hỷ hài lòng trong khổ của hành 
uẩn ấy. Cho nên Đức Phật dạy: Ñãnamattäya 1 (Trí tuệ cũng chỉ để biết rõ thực tánh của các pháp mà 
thô. 


Trí tuệ này cũng có trạng thái chung là trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã, chung 
quy cũng chỉ có Khổ đế mà thôi, huống hồ các pháp khác. (chắc chắn cũng chỉ có Khổ đế) 


Do đó, Đức Phật dạy không nên say mê, nên nhàm chán trong ngũ uẩn, thì mới mong giải thoát khỏi 
khổ của ngũ uẩn. 


Ngũ Uẩn (Pañcakkhandha) 
Ngũ uẩn nghĩa là 5 thành phần khác nhau đồng sinh đồng diệt với nhau. 
Ngũ uẩn có 2 loại: 


†1- Ngũ uẩn (pañcakkhandha) có chỉ pháp trong 4 Chân nghĩa pháp (Paramatthadhamma): Tâm, tâm 
sở, sắc pháp và Niết Bàn như sau: 


- _ Sắc uẩn có chi pháp là 28 sắc pháp. 
- Thọ uẩn có chỉ pháp là tâm sở thọ đồng sinh với 89 hoặc 121 tâm. 
-__ Tưởng uẩn có chỉ pháp là tâm sở tưởng đồng sinh với 89 hoặc 121 tâm. 


- __ Hành uẩn có chỉ pháp là các tâm sở hành (không có tâm sở thọ và tâm sở tưởng) đồng sinh với 89 
hoặc 121 tâm. 


- _ Thức uẩn có chi pháp là 89 hoặc 121 tâm. 


Niết Bàn không thuộc về uẩn nào, gọi là khandhavimutta (ngoại 5 uẩn). Bởi vì Niết Bàn có tính chất 
như sau: 


*... Niết Bàn là pháp vô vi (asankhatadhammga) không bị cấu tạo do bởi 4 nguyên nhân nghiệp, tâm, thời 
tiết và vật thực. 


*... Niết Bàn là pháp không sinh không diệt. 


*... Niết Bàn là pháp không có 3 thời (quá khứ, hiện tại, vị lai) gọi là kãlavimutta. 
*... Niết Bàn là đối tượng bên ngoài gọi là bahiddhã. 
*... Niết Bàn là đối tượng vi tế gọi là sukhuma. 
*... Niết Bàn là đối tượng cao thượng gọi là panita. 
*... Niết Bàn là đối tượng xa gọi là dũra, v.v... 
Đó là những tính chất riêng biệt của Niết Bàn, cho nên không thuộc về uẩn nào. 


2- Chấp thủ ngũ uẩn hoặc chấp thủ trong ngũ uẩn (pañcupädanakkhandha) là đối tượng chấp thủ 
của tham ái và tà kiến, có chi pháp trong 4 Chân nghĩa pháp như sau: 


-_ Chấp thủ sắc uẩn là chấp thủ trong sắc uẩn có chi pháp là 28 sắc pháp. 


-.... Chấp thủ thọ uẩn là chấp thủ trong thọ uẩn có chỉ pháp là tâm sở thọ đồng sinh với 81 tâm tam giới 
(không có 8 hoặc 40 tâm Siêu tam giới). 


-____ Chấp thủ tưởng uẩn là chấp thủ trong tưởng uẩn có chỉ pháp là tâm sở tưởng đồng sinh với 81 tâm 
tam giới. 


- ____ Chấp thủ hành uẩn là chấp thủ trong hành uẩn có chi pháp là 50 tâm sở (không có tâm sở thọ và 
tâm sở tưởng) đồng sinh với 81 tâm tam giới. 


- ___ Chấp thủ thức uẩn là chấp thủ trong thức uẩn có chỉ pháp là tất cả 81 tâm tam giới. 

Tâm cùng tâm sở sinh rồi diệt liên tục không ngừng từ kiếp này sang kiếp khác, từ kiếp vô thuỷ cho 
đến kiếp hiện tại này. Nếu chúng sinh còn vô mỉnh tăm tối bao trùm phủ kín chân lý Tứ Thánh Đế: 
Còn tham ái như sợi dây buộc cổ dẫn dắt theo 6 đối tượng đáng hài lòng làm cho say mê, thì sự tử sinh 


luân hồi nối tiếp mãi mãi vô chung. 


Mỗi lần chỉ có 1 tâm (cifta) sinh, trong mỗi tâm chắc chắn có một số tâm sở (cetasika) tương ứng 
đồng sinh với tâm ấy, đồng diệt với tâm ấy, đồng một đối tượng, đồng một nơi nương nhờ phát sinh. 


Tâm nào sinh là thức uẩn sinh, trong tâm ấy chắc chắn có một số tâm sở tương ứng đồng sinh là: 
*... Tâm sở thọ là thọ uẩn. 
*.. Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 
*.. Tâm sở còn lại đồng sinh là hành uẩn. 


Như vậy, mỗi tâm sinh có 4 uẩn sinh. 


Đối với tất cả mọi chúng sinh trong 11 cõi dục giới và 15 cõi sắc giới (ngoại trừ cõi Vô Tưởng 
Thiên) tâm cùng tâm sở đồng sinh cần phải nương nhờ 1 trong 6 nơi sinh (vatthu) để phát sinh, nơi sinh 
này là sắc uẩn. 


Ví dụ: Nhãn thức tâm phát sinh, có 7 tâm sở đồng sinh với nhãn thức tâm; nương nhờ nơi sắc nhãn 
căn (cakkhuvatthu) để phát sinh, được phân tích theo ngũ uẩn như sau: 


- _ Nhãn thức tâm thuộc về thức uẩn. 
- Tâm sở thọ đồng sinh với nhãn thức tâm thuộc về thọ uẩn. 
-___ Tâm sở tưởng đồng sinh với nhãn thức tâm thuộc về tưởng uẩn. 


-......5 tâm sở còn lại là tâm sở xúc, tâm sở tác ý, tâm sở nhất tâm, tâm sở mạng chủ và tâm sở ý hành thuộc 
về hành uẩn. 


- __ Sắc nhãn căn (cakkhuvatthu) thuộc về sắc uẩn. 


Tâm (citta) có 89 hoặc 121 tâm và tâm sở (cetasika) có 52 tâm sở. Trong số tâm và tâm sở ấy, 10 thức 
tâm (2 nhãn thức tâm + 2 nhĩ thức tâm + tỷ thức tâm + 2 thiệt thức tâm + 2 thân thức tâm) có số tâm sở 
ít nhất chỉ có 7 tâm sở đồng sinh với 10 tâm ấy; và 2 tâm đại thiện dục giới cùng với hỷ hợp với trí tuệ, có 
số tâm sở đồng sinh nhiều nhất, có 38 tâm sở đồng sinh với 2 tâm ấy. 


Mỗi tâm và tâm sở đồng sinh có nghĩa là 4 danh uẩn (thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn) đồng 
sinh; tâm và tâm sở đồng diệt cũng có nghĩa là 4 danh uẩn đồng diệt; tâm và tâm sởkhông thể tách rời 
nhau được có nghĩa là 4 danh uẩn cũng không thể tách rời nhau được. 


Tâm và tâm sở sinh rồi diệt vô cùng mau lẹ. Trong Chú giải Đồng Loại Bộ Kinh dạy: Chỉ một lần búng 
đầu móng tay, tâm + tâm sở sinh rồi diệt 1.000 tỷ lần 1. 


Đối với chúng sinh trong 11 cõi dục giới và phạm thiên trong 15 cõi trời sắc giới (trừ cõi Vô Tưởng 
Thiên), nếu tâm nương nhờ nơi vatthurũpa: Sắc căn nào phát sinh, thì sắc căn ấy cùng với các sắc pháp 
khác là sắc uẩn. Ngũ uẩn nương nhờ lẫn nhau để tồn tại trong mỗi kiếp. Tâm cùng tâm sở, 4 danh uẩn, 
sinh rồi diệt, thay đổi liên tục không ngừng từ kiếp này sang kiếp khác, nếu chúng sinh còn tử sinh luân 
hồi trong ba giới bốn loài, còn sắc uẩn cũng sinh rồi diệt, liên tục không ngừng nhưng chỉ có giới hạn 
chắc chắn trong mỗi kiếp mà thôi. 


Sự bắt đầu của mỗi kiếp tính từ khi tái sinh (patisandhi) và giới hạn cuối cùng của mỗi kiếp là tử (cufi) 
(chết). 


Từ vô số kiếp trước liên quan đến kiếp sau bằng tâm và tâm sở, 4 danh uẩn sinh rồi diệt liên tục 
không ngừng từ đời này sang đời khác, mà không liên quan đến sắc uẩn của mỗi kiếp. 


Ví dụ: Tiền kiếp của Đức Phật Gotama là Đức Bồ Tát có kiếp sinh làm vua, có kiếp sinh làm con voi 
chúa, con chim, v.v... tuỳ theo năng lực của nghiệp thiện, nghiệp ác cho quả tái sinh. 


Dù kiếp nào Đức Bồ Tát cũng tiếp tục tạo mọi pháp hạnh ba-la-mật để chứng đắc thành Đức Phật 
Chánh Đẳng Giác. 


Ta và Của Ta (Atta và Attaniya) 
1-  Afta: Ngã, ta là do tà kiến thấy sai chấp lầm từ sắc pháp cho là ta; từ danh pháp cho là ta; từ ngũ 
uẩn cho là ta, gọi là tà kiến chấp ngã (attaditthi hoặc tà kiến theo chấp ngã(qftãnudifthi). Khi có tà kiến 


chấp ngã ta, thì cũng chấp người, chúng sinh, v.v... 


Theo đúng sự thật Chân nghĩa pháp (Paramatthasacca), thì không phải ta, không phải người, không 
phải chúng sinh nào, vật nào cả, chỉ có danh pháp 2, sắc pháp mà thôi. 


Đức Phật dạy: 
“Sabbe dhamma angattä: Tất cả các pháp đều là vô ngã”. 
Dhammãä: Các pháp gồm có pháp hữu vi và pháp vô ví. 


Pháp hữu vi (sankhatadhammg) đó là tâm, tâm sở, sắc pháp là những pháp được cấu tạo do bởi 4 
nguyên nhân: Nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực đều là pháp vô ngã. 


Pháp vô vi (asankhatadhammg) đó là Niết Bàn và Chế định pháp, là những pháp không bị cấu tạo do 
bởi 4 nguyên nhân: Nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực, đều là pháp vô ngã. 


Tà Kiến Chấp Ngã (Attaditthi) 

Theo tà kiến chấp ngã cho rằng: 

Sắc pháp là ta, danh pháp là ta. 

Sở dĩ gọi là ngã (tg), là vì tâm tà kiến nương nhờ nơi sắc pháp ấy, danh pháp ấy, thấy sai, chấp lầm 
cho là ngã (ta). Song sự thật, cái ngã (cái ta) hoàn toàn không có thật, chỉ có tâm tà kiến chấp ngã là có 
thật mà thôi, chính tâm tà kiến chấp ngã thấy sai, chấp lầm từ sắc pháp, từ danh pháp, từ ngũ uẩn cho 
là ngấ, là ta. 

Ví dụ: Một người đi đường ban đêm không có đèn, nhìn thấy sợi dây ngoằn ngoèo nằm giữa đường, 
rồi thấy sai, chấp lầm từ sợi dây ngoằn ngoèo kia cho là con rắn độc. Sự thật, không có con rắn độc nào, 


mà chỉ có thấy sai, chấp lầm từ sợi dây ngoằn ngoèo ấy cho là con rắn độc mà thôi. 


1- Tà kiến nương nhờ nơi sắc pháp chấp ngã 


- ___ Khi thân đi hoặc sắc đi thuộc về sắc pháp là vô ngã, thì tâm tà kiến chấp theo ngã nương nhờ nơi sắc 
đi ấy, mà thấy sai, chấp lầm cho là fa đi. Theo sự thật thực tánh pháp chỉ có đáng đi, tư thế đi, toàn thân 
di chuyển bước đi gọi là sắc đi mà thôi. Nếu tâm tà kiến theo chấp ngãkhông nương nhờ nơi sắc đi ấy, thì 
không có thấy sai, chấp lầm cho là ta đi. 


Tương tự như vậy: 


- _ Khi thân đứng hoặc sắc đứng thuộc về sắc pháp là vô ngã, thì tâm tà kiến theo chấp ngãnương nhờ 
nơi sắc đứng ấy, mà thấy sai, chấp lầm cho là ta đứng. Theo sự thật thực tánh pháp chỉ có dáng đứng, 
tư thế đứng toàn thân đứng yên gọi là sắc đứng mà thôi. Nếu tâm tà kiến theo chấp ngã không nương 
nhờ nơi sắc đứng ấy, thì không có thấy sai, chấp lầm cho là ta đứng. 


- _ Khi thân ngồi hoặc sắc ngồi thuộc về sắc pháp là vô ngã, thì tâm tà kiến theo chấp ngãnương nhờ 
nơi sắc ngồi ấy, mà thấy sai, chấp lầm cho là fa ngồi. Theo sự thật thực tánh pháp chỉ có dáng ngồi, tư 
thế ngồi, toàn thân ngồi yên gọi là sắc ngồi mà thôi. Nếu tâm tà kiến theo chấp ngã không nương nhờ 
nơi sắc ngồi ấy, thì không có thấy sai, chấp lầm cho là ta ngồi. 


- __ Khi thân nằm hoặc sắc nằm thuộc về sắc pháp là vô ngã, thì tâm tà kiến theo chấp ngãnương nhờ 
nơi sắc nằm ấy, mà thấy sai, chấp lầm cho là ta nằm. Theo sự thật thực tánh pháp chỉ có dáng nằm, tư 
thế nằm, toàn thân nằm yên gọi là sắc nằm mà thôi. Nếu tâm tà kiến theo chấp ngã không nương nhờ 
nơi sắc nằm ấy, thì không có thấy sai, chấp lầm cho là ta nằm, v.v... 


Như vậy, khi có tâm tà kiến chấp ngã nương nhờ sắc pháp nào, thì chấp sắc pháp ấy cho là ta. 
2- Tà kiến nương nhờ nơi danh pháp chấp ngã 


- __ Khi nhãn thức tâm nhìn thấy sắc trần hình dạng, nhãn thức tâm thuộc về danh pháp là vô ngã, gọi 
là danh 1 thấy, thì tâm tà kiến theo chấp ngã nương nhờ nơi danh thấy ấy, mà thấy sai, chấp lầm cho 
là fa thấy. Nếu tâm tà kiến theo chấp ngã không nương nhờ nơi đanh thấy ấy, thì không có thấy sai, chấp 
lầm cho là fa thấy. 


- __ Khi nhĩ thức tâm nghe thanh trần, âm thanh, nhĩ thức tâm thuộc về danh pháp là vô ngã, gọi là danh 
nghe, thì tâm tà kiến theo chấp ngã nương nhờ nơi danh nghe ấy, mà thấy sai, chấp lầm cho là fa 
nghe. Nếu tâm tà kiến theo chấp ngã không nương nhờ nơi danh nghe ấy, thì không có thấy sai, chấp 
lầm cho là ta nghe. 


- __ Khi tỷ thức tâm ngửi hương trần, các loại mùi, tỷ thức tâm thuộc về danh pháp là vô ngã, gọi là danh 
ngửt, thì tâm tà kiến theo chấp ngã nương nhờ nơi danh ngửi ấy, mà thấy sai, chấp lầm cho là fa 
ngửi. Nếu tâm tà kiến theo chấp ngã không nương nhờ nơi danh ngửi ấy, thì không có thấy sai, chấp lầm 
cho là ta ngửi. 


- __ Khi thiệt thức tâm nếm vị trần, các loại vị, thiệt thức tâm thuộc về danh pháp là vô ngã, gọi là danh 
nếm, thì tâm tà kiến theo chấp ngã nương nhờ nơi danh nếm ấy, mà thấy sai, chấp lầm cho là ta 


nếm. Nếu tâm tà kiến theo chấp ngã không nương nhờ nơi danh nếm ấy, thì không có thấy sai, chấp lầm 
cho là ta nếm. 


- __ Khi thân thức tâm xúc giác với xúc trần, cứng mềm, nóng lạnh..., thân thức tâm thuộc về danh pháp 
là vô ngã, gọi là danh xúc giác, thì tâm tà kiến theo chấp ngã nương nhờ nơi danh xúc giác ấy, mà thấy 
sai, chấp lâm cho là ta xúc giác, ta có cảm giác cứng, mềm, nóng lạnh. Nếu tâm tà kiến theo chấp 
ngã không nương nhờ nơi danh xúc giác ấy, thì không có thấy sai, chấp lầm cho là ta xúc giác, ta có cảm 
giác cứng, mềm, nóng lạnh. 

- __ Khi ý thức tâm biết pháp trần gồm có đối tượng Chân nghĩa pháp và đối tượng Chế định pháp: 

*.. Khi ý thức tâm biết đối tượng Chân nghĩa pháp, là biết danh pháp, sắc pháp là vô ngã, thì tâm tà 
kiến theo chấp ngã nương nhờ danh pháp, sắc pháp ấy, mà thấy sai, chấp lầm cho là ta biết danh pháp 
ấy, ta biết sắc pháp ấy. Nếu tâm tà kiến theo chấp ngã không nương nhờ nơi danh pháp ấy, sắc pháp 
ấy, thì đâu có thấy sai, chấp lầm cho là ta biết danh pháp ấy, ta biết sắc pháp ấy. 

*... Khi ý thức tâm biết đối tượng Chế định pháp là pháp vô ngã: Các ngôn ngữ như tiếng Việt, tiếng 
Anh, tiếng Pháp,... môn học này, nghề nghiệp kia,... thì tâm tà kiến theo chấp ngã nương nhờ nơi ngôn 
ngữ ấy mà thấy sai chấp lầm cho là ta biết tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp,... ta biết môn học này, ta biết 
nghề nghiệp kia,... Nếu tâm tà kiến theo chấp ngã không nương nhờ nơi đối tượng Chế định pháp ấy, thì 
không có thấy sai chấp lầm cho là ta biết tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp,... ta biết môn học này, ta biết 
nghề nghiệp kia,... 


Thật ra, khi có tâm tà kiến theo chấp ngã, thì bất cứ lúc nào cũng có thể chấp pháp này hoặc pháp 
khác cho là ta 


Do đó, cái gọi là ta (ngã) hoàn toàn không có thật; nếu có cái ta (ngã) là thật, thì trong những cái gọi 
là ta (ngã) ấy, cái ta (ngã) nào là cái ta (ngã) thật? 


Thật ra, theo sự thật tất cả các pháp không có cái fa (ngã) thật. Cho nên, tất cả các pháp đều là pháp 
vô ngã. 


3- Tà kiến nương nhờ nơi ngũ uẩn chấp ngã 
*.... 20 loại tà kiến chấp ngã 


Trong bộ Patisambhidämagga phần Ditthikathä dạy: Tà kiến nương nhờ nơi ngũ uẩn rồi chấp ngã có 
20 loại: 


*... Tà kiến nương nhờ nơi sắc uẩn, chấp ngã như sau: 
- _ Sắc uẩn là ta 


- Ta có sắc uẩn 


* 


* 


* 


* 


Sắc uẩn trong ta 
Ta trong sắc uẩn 
Tà kiến nương nhờ nơi thọ uẩn chấp ngã như sau: 
Thọ uẩn là ta 
Ta có thọ uẩn 
Thọ uẩn trong ta 
Ta trong thọ uẩn 
Tà kiến nương nhờ nơi tưởng uẩn chấp ngã như sau: 
Tưởng uẩn là ta 
Ta có tưởng uẩn 
Tưởng uẩn trong ta 
Ta trong tưởng uẩn 
Tà kiến nương nhờ nơi hành uẩn chấp ngã như sau: 
Hành uẩn là ta 
Ta có hành uẩn 
Hành uẩn trong ta 
Ta trong hành uẩn 
Tà kiến nương nhờ nơi thức uẩn chấp ngã như sau: 
Thức uẩn là ta 
Ta có thức uẩn 
Thức uẩn trong ta 
Ta trong thức uẩn 


Tà kiến nương nhờ nơi ngũ uẩn rồi chấp ngã gồm có 20 loại. 


Theo thực tánh của các pháp, trong ngũ uẩn này, phần sắc uẩn thuộc về sắc pháp, không phải là ta, 
và phần thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn thuộc danh pháp, không phải là ta. Sắc pháp, danh 
pháp đều là pháp vô ngã, không phải ta. 


Diệt ngã bằng cách nào? 


Theo thực tánh của các pháp thì fa vốn không có thật, hoàn toàn không có thật, chỉ có tâm tà 
kiến theo chấp ngã là có thật mà thôi. Cho nên, không có phương pháp diệt ngã, vì không có cái ngã 
để diệt, chỉ có phương pháp diệt tâm tà kiến chấp ngã mà thôi. Khi diệt được tâm tà kiến chấp ngã 
bằng chánh kiến thiền tuệ rồi, thì không còn thấy sai, chấp lầm từ danh pháp, từ sắc pháp cho 
là ngã, là ta nữa. 


Phương pháp diệt tà kiến theo chấp ngã 


Hành giả thực hành thiền tuệ, khi trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ danh pháp sắc pháp là pháp vô 
ngã, không phải ta, không phải người, không phải đàn ông, không phải đàn bà, không phải chúng sinh, 
không phải vật nầy vật kia, v.v... khi ấy, chánh kiến thiền tuệ (vipassanäsammádifth thấy đúng, biết 
đúng thực tánh của danh pháp, sắc pháp là pháp vô ngã, nên diệt được tà kiến chấp ngã từng thời trong 
tam giới, đạt đến chánh kiến thanh tịnh (ditthivisuddh0. 


Trí tuệ thiền tuệ phát triển tăng trưởng đến chánh kiến Thánh Đạo Tuệ (Maggasammaditth,đó là 
Nhập Lưu Thánh Đạo Tuệ, diệt đoạn tuyệt tà kiến theo chấp ngã thật sự không còn dư sót. Cho nên, 


bậc Thánh Nhập Lưu hoàn toàn không còn chấp ngã (ta) nữa. Bởi vì, bậc Thánh Nhập Lưu đã diệt đoạn 
tuyệt được tà kiến chấp ngã, đồng thời diệt đoạn tuyệt tất cả mọi tà kiến khác không còn dư sót. 


Của Ta Có 3 Loại 


2- __ Attaniya: Của ta. Sở dĩ có quan niệm sai lầm về của ta là vì chấp ngã. Chấp ngã có 3 loại, nên của 
ta cũng có 3 loại: 


- Chấp ngã do tà kiến cho là tự ngã của ta (difthigäho). 

- ___ Chấp ngã do tham ái cho là của ta (tanhãgaho). 

- _ Chấp ngã do ngã mạn cho là ta và của ta (mänagäho). 

- __ Hạng phàm nhân có chấp ngã, vì chưa diệt đoạn tuyệt được tâm tà kiến, tâm tham ái, tâm ngã mạn, 


nên lúc nào cũng có quan niệm sai lầm về tự ngã của ta do tà kiến, về của ta do tham ái, về ta và của ta 
do ngã mạn, nên vẫn còn có khổ tâm. 


- _ Bậc Thánh Nhập Lưu đã diệt đoạn tuyệt được tà kiến trong 4 tâm tham hợp với tà kiến. Cho nên, 
bậc Thánh Nhập Lưu không còn chấp ngũ uẩn là ta, của ta do tà kiến nữa; nhưng còn 4 tâm tham không 
hợp với tà kiến chưa diệt được, cho nên, bậc Thánh Nhập Lưu vẫn còn chấp của ta do tâm tham ái và chấp 
ta và của ta do tâm ngã mạn (ta hơn người, ta bằng người, ta kém hơn người), nên vẫn còn có khổ tâm. 


- __ Bậc Thánh Nhất Lai đã diệt đoạn tuyệt được 4 tâm tham không hợp với tà kiến loại thôtrong cõi dục 
giới, cho nên, bậc Thánh Nhất Lai không còn chấp ngã cho là của ta loại thô trong cõi dục giới, nhưng 
vẫn còn chấp ngã cho là của ta loại vi tế trong cõi dục giới, nên vẫn còn có khổ tâm vi tế. 


- _ Bậc Thánh Bất Lai đã diệt đoạn tuyệt được 4 tâm tham không hợp với tà kiến loại vi tếtrong cõi dục 

giới, cho nên, bậc Thánh Bất Lai không còn chấp ngã cho là của ta loại vi tế trong cõi dục giới, nhưng vẫn 

còn chấp ngã cho là của ta trong thiền hữu sắc, cõi sắc giới, nên vẫn còn có khổ tâm rất vi tế. 

- _ Bậc Thánh Arahán đã diệt đoạn tuyệt được 4 tâm tham không hợp với tà kiến và tất cả các phiền 

não không còn dư sót, bậc Thánh Arahán hoàn toàn không còn chấp ngã do tham ái và ngã mạn trong 

tam giới: Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cho nên, bậc Thánh Arahán hoàn toàn giải thoát khổ tâm. 
Phiền Não Phát Sinh Nơi 6 Môn 


Đối với các hạng phàm nhân, mọi phiền não, mọi tham ái có thể phát sinh trong 6 lộ trình tâm là: 


†1- Nhãn môn lộ trình tâm tiếp xúc với sắc trần. 
2- .... Nhĩ môn lộ trình tâm tiếp xúc với thanh trần. 
3-.... Tỷ môn lệ trình tâm tiếp xúc với hương trần. 
4- Thiệt môn lộ trình tâm tiếp xúc với vị trần. 
D- Thân môn lộ trình tâm tiếp xúc với xúc trần. 
6- _. Ý môn lộ trình tâm tiếp xúc với pháp trần. 


Trong 6 đối tượng này chia làm 2 loại: 
1- _ Đối tượng Chân nghĩa pháp (Paramattha). 
2- __ Đối tượng Chế định pháp (Paññatti). 

Trong ngũ môn lộ trình tâm là: Nhãn môn lộ trình tâm, nhĩ môn lộ trình tâm, tỷ môn lộ trình tâm, thiệt 
môn lộ trình tâm, thân môn lộ trình tâm, tiếp xúc với 5 đối tượng là sắc trần, thanh trần, hương trần, vị 


trân, xúc trần thuộc về đối tượng Chân nghĩa pháp trong thời hiện tại (không phải đối tượng Chế định 
pháp). 


Riêng ý môn lộ trình tâm tiếp xúc với pháp trần có một số đối tượng thuộc về Chân nghĩa pháp có 
thể sử dụng làm đối tượng của pháp hành thiền tuệ. Và có một số đối tượng thuộc về Chế định 
pháp không có thể sử dụng làm đối tượng của pháp hành thiền tuệ, nhưng trong Chế định pháp, có một 
số pháp chế định có thể sử dụng làm đối tượng của pháp hành thiền định. 


Chân nghĩa pháp là pháp có thực tánh thuần túy của mỗi danh pháp, của mỗi sắc pháp, hoàn toàn 
không liên quan đến Chế định pháp; nhưng Chế định pháp luôn luôn dựa trên Chân nghĩa pháp mà chế 
định ra ý nghĩa, hình dạng và ngôn ngữ. 


Khi nào Chế định pháp là đối tượng hiện rõ trong tâm, khi ấy Chân nghĩa pháp bị che án, bị phủ kín 
thực tánh của nó. Nhưng khi nào hành giả thực hành thiền tuệ có đối tượng Chân nghĩa pháp hiện rõ 
trong tâm, khi ấy Chế định pháp bị biến mất. 


Đối với những hạng phàm nhân không biết thu thúc lục căn, khi tâm tiếp xúc với đối tượng nào, rồi 
chấp thủ nơi đối tượng ấy là nhân làm phát sinh phiền não, tham ái. Còn đối với hạng thiện trí phàm 
nhân là hành giả đang thực hành thiền tuệ, biết thu thúc lục căn, khi tâm tiếp xúc với đối tượng nào (danh 
pháp, sắc pháp, hoặc Chế định pháp), không chấp thủ nơi đối tượng ấy, nên ngăn được phiền não chưa 
phát sinh thì không cho phát sinh, hoặc diệt được phiền não đã phát sinh. 


Đối với những bậc Thánh Nhân luôn luôn có trí nhớ trí tuệ biết mình, biết thu thúc lục căn thanh tịnh; 
khi tâm tiếp xúc với đối tượng nào cũng không chấp thủ nơi đối tượng ấy. Cho nên dù đối tượng nào, 
phiền não cũng không thể nương nhờ nơi đối tượng ấy mà phát sinh. 


Thu Thúc Lục Căn Không Chấp Thủ Đối Tượng 


Trong bài kinh Ganakamoggallãnasutta 1 Đức Phật thuyết dạy ông Bàlamôn Ganaka-moggalläna có 
đoạn rằng: 


“Này Bàlamôn, khi vị Tỳ khưu là người có giới trong sạch, giữ gìn chu toàn giới Tỳ khưu và có đầy đủ 
mọi hành vi cử chỉ, nói năng đàng hoàng, là người thường thấy tai họa lớn trong lỗi nhỏ, nghiêm chỉnh thọ 
trì giới luật trong sạch. Khi ấy, Như Lai hướng dẫn, dạy dỗ Tỳ khưu ấy những pháp cao hơn rằng: 


- __ Này Tỳ khưu, hãy đến đây, con phải nên giữ gìn cẩn trọng 6 môn, thu thúc lục căn, khi 6 thức tâm chủ 
trì trong mỗi căn làm phận sự của mình như: 


†1- Khi con nhìn thấy sắc trần (hình dạng) bằng nhãn thức tâm (trong nhãn môn lộ trình tâm), con 
không nên chấp thủ đối tượng (na nimtfftaggah) (đàn ông, đàn bà,...), không nên chấp thủ từng bộ phận 
(nänubyañJanaggäh)) (mặt mày, tay chân, nói, cười,...). Không thu thúc nhãn căn là nhân làm phát sinh các 
ác pháp: Tâm tham vừa lòng hoặc tâm sân không vừa lòng nơi đối tượng ấy. Vậy, con nên thu thúc nhãn 
căn ấy, giữ gìn nhãn căn ấy, gọi là người biết thu thúc nhãn căn. 


2- _ Khi con nghe thanh trần (âm thanh) bằng nhĩ thức tâm (trong nhĩ môn lộ trình tâm), con không 
nên chấp thủ đối tượng (tiếng Việt, tiếng Anh,...), không nên chấp thủ từng câu (lời hay, lời dở, giọng hay, 
giọng đở,...). Không thu thúc nhĩ căn là nhân làm phát sinh các ác pháp: Tâm tham vừa lòng hoặc tâm 


sân không vừa lòng nơi đối tượng ấy. Vậy, con nên thu thúc nhĩ căn ấy, giữ gìn nhĩ căn ấy, gọi là người 
biết thu thúc nhĩ căn. 


3- . Khi con ngửi hương trần (các loại mùi) bằng tỷ thức tâm (trong tỷ môn lộ trình tâm), con không 
nên chấp thủ đối tượng (mùi thơm, mùi hôi,...), không nên chấp thủ từng loại (dầu thơm, nước hoa, mùi 
hôi tử thị...). Không thu thúc tỷ căn là nhân làm phát sinh các ác pháp: Tâm tham vừa lòng hoặc tâm 
sân không vừa lòng nơi đối tượng ấy. Vậy, con nên thu thúc tỷ căn ấy, giữ gìn tỷ căn ấy, gọi là người biết 
thu thúc tỷ căn. 


4- Khi con nếm vị trần (các loại vị) bằng thiệt thức tâm (trong thiệt môn lộ trình tâm), con không nên 
chấp thủ đối tượng (vị ngon, vị dở,...), không nên chấp thủ từng loại (vị ngọt của đường, vị cay của ớt,...). 
Không thu thúc thiệt căn là nhân làm phát sinh các ác pháp: Tâm tham vừa lòng hoặc tâm sân không 
vừa lòng nơi đối tượng ấy. Vậy, con nên thu thúc thiệt căn ấy, giữ gìn thiệt căn ấy, gọi là người biết thu 
thúc thiệt căn. 


5- _. Khi con xúc giác với xúc trần (cứng, mềm, nóng, lạnh, phồng, xẹp,...) bằng thân thức tâm (trong 
thân môn lộ trình tâm), con không nên chấp thủ đối tượng chế định (đất cứng, mềm; lửa nóng, lạnh; gió 
phồng, xẹp,...), không nên chấp thủ từng thứ loại (sắt cứng, nệm bông gòn mềm; lò sưởi nóng, nước đá 
lạnh,...). Không thu thúc thân căn là nhân làm phát sinh các ác pháp: Tâm tham vừa lòng hoặc tâm 
sân không vừa lòng nơi đối tượng ấy. Vậy, con nên thu thúc thân căn ấy, giữ gìn thân căn ấy, gọi là người 
biết thu thúc thân căn. 


G- Khi con biết pháp trần (tâm, tâm sở, sắc pháp,...) bằng ý thức tâm (trong ý môn lộ trình tâm), con 
không nên chấp thủ đối tượng (tâm, tâm sở thuộc tam giới, sắc pháp thuộc Chế định pháp,...), không nên 
chấp thủ mỗi loại (tâm thiện, tâm ác, sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, sắc nằm,...). Không thu thúc ý căn là nhân 
làm phát sinh các ác pháp: Tâm tham vừa lòng hoặc tâm sânkhông vừa lòng nơi đối tượng ấy. Vậy, con 
nên thu thúc ý căn ấy, giữ gìn ý căn ấy, gọi là người biết thu thúc ý căn...” 

Không Thu Thúc Lục Căn Phiền Não Phát Sinh 


Qua bài kinh trên nhận thấy, người không thu thúc lục căn là người không có chánh niệm, không giữ 
gìn lục căn, nên phiền não dễ phát sinh như sau: 


1- Khi nhãn thức tâm làm phận sự nhìn thấy sắc trần (hình dạng), người không có chánh niệm không 
giữ gìn nhãn căn, chấp thủ nơi đối tượng ấy cho rằng: Đàn ông, đàn bà, vật này, vật kia, v.v... 


- __ Nếu đối tượng ấy tốt đẹp đáng vừa lòng thì tâm tham phát sinh. 
- ___ Nếu đối tượng ấy xấu không đáng hài lòng thì tâm sân phát sinh. 


Dù tâm tham hoặc tâm sân vẫn luôn luôn có tâm sở si đồng sinh với 2 loại tâm ác ấy, không biết thực 
tánh của đối tượng ấy. 


2- Khi nhĩ thức tâm làm phận sự nghe thanh trần (âm thanh), người không có chánh niệm không giữ 
gìn nhĩ căn, chấp thủ nơi đối tượng ấy cho rằng: Tiếng Việt, tiếng Anh, v.v... 


- __ Nếu đối tượng ấy tốt đẹp đáng vừa lòng thì tâm tham phát sinh. 
- ___ Nếu đối tượng ấy xấu không đáng hài lòng thì tâm sân phát sinh. 


Dù tâm tham hoặc tâm sân vẫn luôn luôn có tâm sở si đồng sinh với 2 loại tâm ác ấy, không biết thực 
tánh của đối tượng ấy. 


3- Khi tỷ thức tâm làm phận sự ngửi hương trần (các loại mùi), người không có chánh niệm không giữ 
gìn tỷ căn, chấp thủ nơi đối tượng ấy cho rằng: Mùi thơm nước hoa, mùi hôi của tử thị, v.v... 


- __ Nếu đối tượng ấy tốt đẹp đáng vừa lòng thì tâm tham phát sinh. 
- ___ Nếu đối tượng ấy xấu không đáng hài lòng thì tâm sân phát sinh. 


Dù tâm tham hoặc tâm sân vẫn luôn luôn có tâm sở s¡ đồng sinh với 2 loại tâm ác ấy, không biết thực 
tánh của đối tượng ấy. 


4- Khi thiệt thức tâm làm phận sự nếm vị trần (các loại vị), người không có chánh niệm không giữ gìn 
thiệt căn, chấp thủ nơi đối tượng ấy cho rằng: Vị ngọt của đường, vị chua của trái chanh, v.v... 


- __ Nếu đối tượng ấy tốt đẹp đáng vừa lòng thì tâm tham phát sinh. 
- ___ Nếu đối tượng ấy xấu không đáng hài lòng thì tâm sân phát sinh. 


Dù tâm tham hoặc tâm sân vẫn luôn luôn có tâm sở si đồng sinh với 2 loại tâm ác ấy, không biết thực 
tánh của đối tượng ấy. 


5- Khi thân thức tâm làm phận sự xúc giác với xúc trần (cứng, mềm, nóng lạnh,...), người không có 
chánh niệm không giữ gìn thân căn, chấp thủ nơi đối tượng ấy cho rằng: Sắt cứng, bông vải mềm, lửa 
nóng, nước đá lạnh, v.v... 

- _ Nếu đối tượng ấy tốt đẹp đáng vừa lòng thì tâm tham phát sinh. 


- ___ Nếu đối tượng ấy xấu không đáng hài lòng thì tâm sân phát sinh. 


Dù tâm tham hoặc tâm sân vẫn luôn luôn có tâm sở si đồng sinh với 2 loại tâm ác ấy, không biết thực 
tánh của đối tượng ấy. 


G- Khi ý thức tâm làm phận sự biết pháp trần (tâm, tâm sở, sắc pháp, Chế định pháp), người không 
có chánh niệm không giữ gìn ý căn, chấp thủ nơi đối tượng chế định ấy cho rằng: Ta tham, ta sân, ta sỉ, 
ta có thiền định, ta có thiền tuệ,...; ta đi, ta đứng, ta ngồi, ta nằm, v.v... 


- _ Nếu đối tượng ấy tốt đẹp đáng vừa lòng thì tâm tham phát sinh. 
- ___ Nếu đối tượng ấy xấu không đáng hài lòng thì tâm sân phát sinh. 


Dù tâm tham hoặc tâm sân vẫn luôn luôn có tâm sở si đồng sinh với 2 loại tâm ác ấy không biết thực 
tánh của đối tượng ấy. 


Thu Thúc Lục Căn Ngăn Phiền Não 


Hành giả thực hành thiền tuệ có chánh niệm biết thu thúc lục căn, trực nhận nơi đối tượng danh 
pháp, sắc pháp thuộc Chân nghĩa pháp; có trí tuệ tỉnh giác trực giác thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp 
đúng theo thực tánh của mỗi pháp đều là pháp vô ngã, nên ngăn được phiền não chưa phát sinh hoặc 
diệt được phiền não đã phát sinh như sau: 


1- .. Khi nhãn thức tâm nhìn thấy thoáng qua sắc trần (hình ảnh), hành giả có chánh niệm thu thúc nơi 
nhãn căn, do đó hành giả không chấp thủ nơi đối tượng ấy cho là đàn ông, đàn bò, v.v.... cũng không 
chấp thủ từng bộ phận mặt mày, tay chân, v.v... 


Như vậy, đối tượng Chân nghĩa pháp hiện rõ đúng theo thực tánh của sắc trần ấy là sắc pháp, nên 
ngăn các phiền não không cho phát sinh. 


- Dù đối tượng sắc trần (hình ảnh) đẹp đáng vừa lòng, thì tâm tham cũng không phát sinh, chỉ có 
chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biết rõ sắc trần ấy là sắc pháp đúng theo thực tánh của chính nó. 


- ___ Dù đối tượng sắc trần (hình ảnh) xấu không đáng vừa lòng, thì tâm sân cũng không phát sinh, chỉ 
có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biết rõ sắc trần ấy là sắc pháp đúng theo thực tánh của chính nó. 


2- _. Khi nhĩ thức tâm nghe thoáng qua thanh trần (âm thanh), hành giả có chánh niệm thu thúc nơi 
nhĩ căn, do đó hành giả không chấp thủ nơi đối tượng ấy cho là tiếng Việt, tiếng Anh, v.v..., cũng không 
chấp thủ giọng nói hay, giọng nói đở, v.v... 


Như vậy, đối tượng Chân nghĩa pháp hiện rõ đúng theo thực tánh của thanh trần ấy là sắc pháp, nên 
ngăn các phiền não không cho phát sinh. 


- Dù đối tượng thanh trần (âm thanh) hay đáng vừa lòng, thì tâm tham cũng không phát sinh, chỉ có 
chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biết rõ thanh trần ấy là sắc pháp đúng theo thực tánh của chính nó. 


' Dù đối tượng thanh trần (âm thanh) dở không đáng vừa lòng, thì tâm sân cũng không phát sinh, 
chỉ có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biết rõ thanh trần ấy là sắc pháp đúng theo thực tánh của 
chính nó. 


3- Khi tỷ thức tâm ngửi thoáng qua hương trần (các loại mùi), hành giả có chánh niệm thu thúc nơi 
tỷ căn, do đó hành giả không chấp thủ nơi đối tượng ấy cho là mùi thơm nước hoa, mùi hôi tử thị, v.v... 


Như vậy, đối tượng Chân nghĩa pháp hiện rõ đúng theo thực tánh của hương trần ấy là sắc pháp, 
nên ngăn các phiền não không cho phát sinh. 


- ___ Dù đối tượng hương trần (các loại mùi) thơm đáng vừa lòng, thì tâm tham cũng không phát sinh, 
chỉ có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biết rõ hương trần ấy là sắc pháp đúng theo thực tánh của 
chính nó. 


-..__ Dù đối tượng hương trần (lcác oại mùi) hôi không đáng vừa lòng, thì tâm sân cũng không phát sinh, 
chỉ có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biết rõ hương trần ấy là sắc pháp đúng theo thực tánh của 
chính nó. 


4- Khi thiệt thức tâm nếm sơ qua vị trần (các loại vị), hành giả có chánh niệm thu thúc nơi thiệt căn, 
do đó hành giả không chấp thủ nơi đối tượng ấy cho là vị ngọt của đường, vị chua của trái chanh, v.v... 


Như vậy, đối tượng Chân nghĩa pháp hiện rõ đúng theo thực tánh của vị trần ấy là sắc pháp, nên 
ngăn các phiền não không cho phát sinh. 


- Dù đối tượng vị trần (loại vị) ngon đáng vừa lòng, thì tâm tham cũng không phát sinh, chỉ có chánh 
niệm, trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biết rõ vị trần ấy là sắc pháp đúng theo thực tánh của chính nó. 


- Dù đối tượng vị trần (loại vị) dở không đáng vừa lòng, thì tâm sân cũng không phát sinh, chỉ có 
chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biết rõ vị trần ấy là sắc pháp đúng theo thực tánh của chính nó. 


5- Khi thân thức tâm xúc giác sơ qua với xúc trần (cứng, mềm, nóng, lạnh, phồng xẹp), hành giả có 
chánh niệm thu thúc nơi thân căn, do đó hành giả không chấp thủ nơi đối tượng ấy cho làsắt cứng, nệm 
bông mềm, lò sưởi nóng, nước đá lạnh, v.v... 


Như vậy, đối tượng Chân nghĩa pháp hiện rõ đúng theo thực tánh của xúc trần ấy là sắc pháp, nên 
ngăn các phiền não không cho phát sinh. 


-.__ Dù đối tượng xúc trần tốt đáng vừa lòng, thì tâm tham cũng không phát sinh, chỉ có chánh niệm, trí 
tuệ tỉnh giác thấy rõ, biết rõ xúc trần ấy là sắc pháp đúng theo thực tánh của chính nó. 


- Dù đối tượng xúc trần xấu không đáng vừa lòng, thì tâm sân cũng không phát sinh, chỉ có chánh 
niệm, trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biết rõ xúc trần ấy là sắc pháp đúng theo thực tánh của chính nó. 


6- _ Khi ý thức tâm biết thoáng qua pháp trần (tâm, tâm sở thuộc tam giới; sắc pháp...), hành giả có 
chánh niệm thu thúc nơi ý căn, do đó hành giả không chấp thủ nơi đối tượng ấy cho là ta tham, ta sân, 
ta sử ta có thiền định, ta có thiền tuệ...; ta đi, ta đứng, ta ngồi, ta nằm, v.v... 


Như vậy, đối tượng Chân nghĩa pháp hiện rõ đúng theo thực tánh của mỗi pháp trần ấy là danh pháp 
hoặc sắc pháp, nên ngăn các phiền não không cho phát sinh. 


- ___ Dù đối tượng pháp trần tốt đáng vừa lòng, thì tâm tham cũng không phát sinh, chỉ có chánh niệm, 
trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biết rõ pháp trần ấy là danh pháp hoặc sắc pháp đúng theo thực tánh của chính 
nó. 


- ____ Dù đối tượng pháp trân xấu không đáng vừa lòng, thì tâm sân cũng không phát sinh, chỉ có chánh 
niệm, trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biết rõ pháp trần ấy là danh pháp hoặc sắc pháp đúng theo thực tánh của 


chính nó. 


Hành giả thực hành thiền tuệ có chánh niệm, thu thúc lục căn thanh tịnh, có trí tuệ tỉnh giác ngăn 
được phiền não không cho phát sinh, nên trí tuệ thiền tuệ có cơ hội phát sinh và tăng trưởng. 


Bí Quyết Để Hiện Rõ Chân Nghĩa Pháp 

Trong cuộc sống hằng ngày, đối với các hạng phàm nhân thường chỉ biết đến những pháp chế định, 
mà không biết đến những Chân nghĩa pháp là pháp vô ngã, dù nó vẫn luôn luôn hiện hữu. Cho nên họ 
thường hay chấp thủ nơi những đối tượng Chế định pháp ấy, làm cho phát sinh mọi phiền não để tự làm 
khổ mình, làm khổ người khác, làm khổ chúng sinh khác. 

Đối với bậc Thánh Nhân là bậc đã từng biết rõ Chân nghĩa pháp là pháp vô ngã, đã từng chứng ngộ 
chân lý Tứ Thánh Đế, đã chứng đắc Thánh Đạo - Thánh Quả và Niết Bàn, đã diệt đoạn tuyệt được những 
phiền não, tùy theo khả năng của mỗi bậc Thánh Nhân. Trong cuộc sống hằng ngày, tuy bậc Thánh Nhân 
thường vẫn sử dụng những pháp chế định, nhưng không có tâm chấp thủ nơi những pháp chế định ấy, 
không làm cho phát sinh mọi phiền não, không tự làm khổ mình, không làm khổ người khác, không làm 
khổ chúng sinh khác. 

*.. Các hạng phàm nhân có bí quyết nào để không chấp thủ nơi những pháp chế định? 


Để không chấp thủ nơi những đối tượng ấy, các hạng phàm nhân cần phải có chánh niệm, biết thu 
thúc lục căn: 


-__ Khi nhãn thức tâm nhìn thấy thoáng qua sắc trần. 
- ___ Khi nhĩ thức tâm nghe thoáng qua thanh trần. 

- __ Khi tỷ thức tâm ngửi thoáng qua hương trần. 

- Khi thiệt thức tâm nếm sơ qua vị trần. 

- ___ Khi thân thức tâm xúc giác sơ qua với xúc trần. 

- __ Khi ý thức tâm biết thoáng qua pháp trần. 


Nhờ tâm biết thoáng qua không chú tâm khắng khít nơi đối tượng, cho nên đối tượng ấy vẫn còn 
bên trong lĩnh vực Chân nghĩa pháp, chưa vượt qua bên lĩnh vực pháp chế định. 


Ví dụ: Một người nhìn thoáng qua một chiếc xe đang chạy trên đường, người ấy chỉ biết chiếc xe di 
chuyển nhanh, mà không biết chiếc xe ấy hiệu gì, không chú tâm đến bánh xe lăn trên mặt đường. 


Cũng như vậy: 


- _ Khi đang đi, hành giả có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biết rõ thoáng qua dáng đi, tư thế đi 
toàn thân di chuyển bước đi (không chú tâm đến bộ phận nào trong thân). 


- _ Khi đang đứng, hành giả có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biết rõ thoáng qua dáng đứng, tư 
thế đứng toàn thân đứng yên ở hiện tại chốc lát (không chú tâm đến bộ phận nào trong thân). 


- __ Khi đang ngôi, hành giả có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biết rõ thoáng qua dáng ngồi, tư thế 
ngồi toàn thân ngồi yên ở hiện tại chốc lát (không chú tâm đến bộ phận nào trong thân). 


- __ Khi đang nằm, hành giả có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biết rõ thoáng qua dáng nằm, tư thế 
nằm toàn thân nằm yên ở hiện tại chốc lát (không chú tâm đến bộ phận nào trong thân)... 


Như vậy, dáng đi, tư thế đi; dáng đứng, tư thế đứng; dáng ngồi, tư thế ngồi; dáng nằm, tư thế nằm 
ấy...|à đối tượng sắc pháp thuộc pháp trần hiện tại Chân nghĩa pháp được hiện rõ. 


PHÁP HÀNH THIỀN TUỆ 
(VIPASSANÄKAMMATTHÃNA) 


Khi Đức Phật xuất hiện trên thế gian, thì mới có pháp hành thiền tuệ. Do đó, pháp hành thiền tuệ chỉ 
có trong Phật giáo mà thôi, hoàn toàn không có ngoài Phật giáo. 


Pháp hành thiền tuệ là pháp hành dẫn đến chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 
chứng đắc 4 Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt được mọi phiền não, mọi tham ái, nên giải thoát 
khỏi mọi cảnh khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. 

Thiền tuệ nghĩa là gì? 

Thiền tuệ là trí tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp; thấy rõ, biết rõ 3 trạng thái 
chung: Trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp, dẫn đến chứng 
ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, chứng đắc 4 Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt 
mọi phiền não, mọi tham ái, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Do đó trí tuệ này gọi là 
trí tuệ thiền tuệ (Vipassanä-ñäãng) 

Trí tuệ thiên tuệ có 2 loại: 


1- _ Trí tuệ thiền tuệ tam giới (lokiyavipassan8) có đối tượng danh pháp, sắc pháp trong tam giới. 


2- _ Trí tuệ thiền tuệ Siêu tam giới (Lokuttaravipassanđ) có đối tượng Niết Bàn, Siêu tam giới. 


†1- 


1- 


Trí tuệ thiên tuệ tam giới (lokiyavipassanä): 
Trí tuệ thiền tuệ tam giới là trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp trong tam giới. 
Danh pháp, sắc pháp trong tam giới là: 
Danh pháp öó là 81 tâm trong tam giới (không có 8 hoặc 40 tâm Siêu tam giới) và 52 tâm sở. 
Sắc pháp đó là 28 sắc pháp. 
Danh pháp - sắc pháp trong 6 môn 
Danh pháp, sắc pháp phát sinh do nương nhờ 6 môn như sau: 


Nhãn môn (mắt: Khi sắc trần, hình dạng, tiếp xúc với nhãn tịnh sắc (mắt), do sự tiếp xúc ấy, nên 


phát sinh nhãn thức tâm làm phận sự nhìn thấy được sắc trần: Hình dạng... trong hiện tại. 


2- 


Nhãn thức tâm có 2 tâm: 

Nhãn thức tâm là quả của tâm bất thiện, nhìn thấy sắc trần xấu xí. 
Nhãn thức tâm là quả của tâm thiện, nhìn thấy sắc trần tốt đẹp. 
Sắc trần và nhãn tịnh sắc thuộc về sắc pháp. 

Nhãn thức tâm nhìn thấy sắc trần thuộc về danh pháp. 


Nhĩ môn (tai: Khi thanh trần, các âm thanh, tiếp xúc với nhĩ tịnh sắc (tai), do sự tiếp xúc ấy, nên 


phát sinh nhĩ thức tâm làm phận sự nghe thanh trần, các âm thanh, trong hiện tại. 


3- 


Nhĩ thức tâm có 2 tâm. 

Nhĩ thức tâm là quả của tâm bất thiện, nghe thanh trần, âm thanh dở. 
Nhĩ thức tâm là quả của tâm thiện, nghe thanh trần, âm thanh hay. 
Thanh trần và nhĩ tịnh sắc thuộc về sắc pháp. 

Nhĩ thức tâm nghe thanh trần thuộc về danh pháp. 


Tỷ môn (mũi): Khi hương trần, các loại mùi tiếp xúc với tỷ tịnh sắc (mũi), do sự tiếp xúc ấy, nên phát 


sinh fỷ thức tâm làm phận sự ngửi hương trần, các loại mùi, trong hiện tại. 


Tỷ thức tâm có 2 tâm. 


- __ Tỷ thức tâm là quả của tâm bất thiện, ngửi hương trần, mùi hôi thối. 
- __ Tỷ thức tâm là quả của tâm thiện, ngửi hương trần mùi thơm tho. 

*... Hương trần và tỷ tịnh sắc thuộc về sắc pháp. 

*... Tỷ thức tâm ngửi hương trần thuộc về danh pháp. 


4- Thiệt môn (luỡi): Khi vị trần, các loại vị, tiếp xúc với thiệt tịnh sắc (lưỡi), do sự tiếp xúc ấy, nên phát 
sinh thiệt thức tâm làm phận sự nếm vị trần, các loại vị, trong hiện tại. 


Thiệt thức tâm có 2 tâm. 
- __ Thiệt thức tâm là quả của tâm bất thiện, nếm vị trần, vị dở. 
- __ Thiệt thức tâm là quả của tâm thiện, nếm vị trần, vị ngon. 
*... Vị trần và thiệt tịnh sắc thuộc về sắc pháp. 
*... Thiệt thức tâm nếm vị trần thuộc về danh pháp. 
D- Thân môn (thân): Khi xúc trần, cứng, mầm, nóng, lạnh, phồng, xeẹp... tiếp xúc với thân tịnh 
sắc (thân), do sự tiếp xúc ấy, nên phát sinh thân thức tâm làm phận sự xúc giác với xúc trần, cứng, mềm, 
nóng, lạnh..., trong hiện tại. 
Thân thức tâm có 2 tâm. 
- __ Thân thức tâm là quả của tâm bất thiện, tiếp xúc trần thô, cứng... 
-__ Thân thức tâm là quả của tâm thiện, tiếp xúc trần vi tế, êm dịu... 
*... Xúc trần và thân tịnh sắc thuộc về sắc pháp. 
*... Thân thức tâm tiếp xúc trần thuộc về danh pháp. 
6-  Ý môn (ý): Khi pháp trần tiếp xúc với sắc ý căn (hadayavatthuripg), do sự tiếp xúc ấy nên phát 
sinh ý thức tâm làm phận sự biết pháp trần ở 3 thời (quá khứ, hiện tại, vị la) và ngoại 3 thời 1 đó là đối 
tượng Niết Bàn và đối tượng Paññatti: Chế định pháp. 


Ý thức tâm phát sinh do nương nhờ ý môn, gồm có 75 tâm (trừ 10 thức tâm và 4 tâm quả vô sắc 
giới). 


*... Sắc pháp và sắc ý căn thuộc về sắc pháp. 
pháp ý pháp 


*. Ý thức tâm biết pháp trần thuộc về danh pháp. 


*... Niết Bàn là pháp vô vi thuộc về danh pháp đặc biệt, làm đối tượng của tâm Siêu tam giới. 


*. Chế định pháp không thuộc về sắc pháp, cũng không thuộc về danh pháp, nên không thể làm đối 
tượng của pháp hành thiền tuệ. 


- _ Pháp trần có 3 pháp: Tâm, tâm sở, sắc pháp trong quá khứ, hiện tại, vị lai. 
- __ Niết Bàn và Chế định pháp không có trong 3 thời, vì không có sự sinh, sự diệt. 
*. Sắc pháp, danh pháp trong Tứ Niệm Xứ 


- __ Phần niệm thân: Thân là đối tượng của chánh niệm và trí tuệ tỉnh giác, có 14 đối tượng thuộc về sắc 
pháp. 


- _ Phần niệm thọ: Thọ là đối tượng của chánh niệm và trí tuệ tỉnh giác, có 1 đối tượng chia 9 loại thọ 
thuộc về danh pháp. 


- _ Phần niệm tâm: Tâm là đối tượng của chánh niệm và trí tuệ tỉnh giác, có 1 đối tượng chia 16 loại 
tâm thuộc về danh pháp. 


- _ Phân niệm pháp: Pháp là đối tượng của chánh niệm và trí tuệ tỉnh giác, có 5 đối tượng thuộc 
về danh pháp và sắc pháp. 


Tất cả danh pháp, sắc pháp thuộc trong tam giới là đối tượng của trí tuệ thiền tuệ tam giới. 


2- __ Trí tuệ thiền tuệ Siêu tam giới (Lokuttaravipassana): 


Trí tuệ thiền tuệ Siêu tam giới đó là: 
*... 4 Thánh Đạo Tuệ trong 4 Tâm Thánh Đạo: 
- Nhập Lưu Thánh Đạo Tuệ 
- Nhất Lai Thánh Đạo Tuệ 
- Bất Lai Thánh Đạo Tuệ 
- Arahán Thánh Đạo Tuệ 
*... 4 Thánh Quả Tuệ trong 4 Tâm Thánh Quả: 
- — Nhập Lưu Thánh Quả Tuệ 
- Nhất Lai Thánh Quả Tuệ 
- Bất Lai Thánh Quả Tuệ 
- — Arahán Thánh Quả Tuệ 
*... Niết Bàn chỉ là đối tượng của 4 Tâm Thánh Đạo và 4 Tâm Thánh Quả mà thôi. 

16 Trí Tuệ Của Pháp Hành Thiền Tuệ 

Hành giả thực hành thiền tuệ có đối tượng danh pháp, sắc pháp trong tam giới thuộc về Chân nghĩa 
pháp, thực hành đúng theo pháp hành Trung Đạo dẫn đến phát sinh trí tuệ thiền tuệ tam 
giới (lokiyavipassanañaäng) cho đến trí tuệ thiền tuệ Siêu tam giới (Lokuttara-vipassanäñaäng) theo tuần tự 
qua 16 trí tuệ thiền tuệ như sau: 
1- _ Trí tuệ thứ nhất nämaripaparicchedañang: Trí tuệ thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ mỗi danh pháp và 
mỗi sắc pháp liên quan với nhau đúng theo thực tánh của chúng là pháp vô ngã, không phải ta, không 
phải người, không phải chúng sinh nào, không phải vật nào... nên diệt được tà kiến theo chấp ngã hoặc 
diệt được tà kiến chấp trong ngũ uẩn cho là ta, diệt theo cách từng thời, bằng chánh kiến thiền tuệ 
(vipassanäsammäadiffhi) đồng thời đạt đến chánh kiến thanh tịnh (dithivisuddh). 

Trí tuệ thứ nhất gọi là (nämarũpaparicchedañana): Trí tuệ thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ mỗi danh pháp 
và mỗi sắc pháp liên quan với nhau đúng theo thực tánh của chúng là pháp vô ngã, xem như hành giả đã 


gặp được vị chân sư đó là danh pháp sắc pháp đúng theo sự thật Chân nghĩa pháp. 


Vị chân sư danh pháp sắc pháp dẫn dắt giảng dạy tỉ mỉ những sự thật chân lý Tứ Đế từ cõi tam giới 
cho đến sự thật chân lý Tứ Thánh Đế cõi Siêu tam giới. 


Thật vậy, chỉ có hạt muối mới dạy cho ta biết được vị mặn, chỉ có trái chanh mới dạy cho ta biết được 
vị chua của chanh; ngoài hạt muối và trái chanh ra, không có một ai có khả năng dạy cho ta biết được vị 
mặn, vị chua của chanh. Cũng như vậy, chỉ có danh pháp, sắc pháp mới dạy trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp; thấy rõ, biết rõ trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái 
vô ngã của danh pháp, sắc pháp, sự thật chân lý Khổ đế của danh pháp, sắc pháp. Ngoài danh pháp, sắc 
pháp ra, không có một ai có khả năng dạy cho ta biết được thật tánh của các pháp như vậy. 


Do đó, vai trò danh pháp, sắc pháp thuộc Chân nghĩa pháp tối quan trọng trong pháp hành thiền tuệ. 
Cho nên, trí tuệ thứ nhất nämaripaparicchedañana này thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ mỗi danh pháp và 
mỗi sắc pháp làm nền tảng cơ bản để cho các trí tuệ thiền tuệ bậc cao theo tuần tự phát sinh, từ trí tuệ 
thiền tuệ tam giới có danh pháp, sắc pháp làm đối tượng, cho đến trí tuệ thiền tuệ Siêu tam giới có Niết 
Bàn, danh pháp làm đối tượng. 


Thật vậy, trí tuệ thứ nhất nãmarũpaparicchedañaäna làm nhân duyên phát sinh trí tuệ thứ nhì: 


2- _ Trí tuệ thiền tuệ thứ nhì nãmaripapaccayapariggahañana: Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ nhân 
duyên phát sinh mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp làm nhân duyên phát sinh trí tuệ thứ ba: 


3- _ Trí tuệ thiền tuệ thứ ba sammasanañanga: Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của danh pháp, 
sắc pháp do nhân duyên diệt, nên thấy rõ, biết rõ trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã 
của danh pháp, sắc pháp, làm nhân duyên phát sinh trí tuệ thứ tư: 


4- _ Trí tuệ thiền tuệ thứ tư udayabhayañang: Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của danh 
pháp, sắc pháp ngay hiện tại, nên thấy rõ, biết rõ trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của 
danh pháp, sắc pháp, làm nhân duyên phát sinh trí tuệ thứ năm: 


5- _ Trí tuệ thiền tuệ thứ năm bhangänupassanañana: Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ đặc biệt sự diệt 
của danh pháp, sắc pháp, làm nhân duyên phát sinh trí tuệ thứ sáu: 


6G- Trí tuệ thiền tuệ thứ sáu bhayatupatthänañang: Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của danh 
pháp, sắc pháp đáng kinh sợ, làm nhân duyên phát sinh trí tuệ thứ bảy: 


7- _ Trí tuệ thiền tuệ thứ bảy äãdinavänupassanañang: Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của danh 
pháp, sắc pháp đầy tội chướng, làm nhân duyên phát sinh trí tuệ thứ tám: 


8- _ Trí tuệ thiền tuệ thứ tám nibbidänupassanañang: Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của danh 
pháp, sắc pháp thật đáng nhàm chán, làm nhân duyên phát sinh trí tuệ thứ chín: 


9-. Trí tuệ thiền tuệ thứ chín muñcitukamyatäñana: Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của danh 
pháp, sắc pháp thật đáng nhàm chán, mong muốn giải thoát khỏi danh pháp sắc pháp, làm nhân duyên 
phát sinh trí tuệ thứ mười: 


10- __ Trí tuệ thiền tuệ thứ mười pat†isankhänupassanañana: Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ trở lại danh 
pháp, sắc pháp có trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã một cách rõ ràng, để tìm ra 


phương pháp giải thoát khỏi Khổ đế của danh pháp sắc pháp, làm nhân duyên phát sinh trí tuệ thứ mười 
một: 


11- _ Trí tuệ thiền tuệ thứ mười một sankharupekkhañang: Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ danh pháp, 
sắc pháp rõ ràng là pháp vô ngã, nên trí tuệ thiền tuệ đặt tâm trung dung giữa các danh pháp sắc pháp có 
trạng thái vô thường, hoặc trạng thái khổ, hoặc trạng thái vô ngã làm đối tượng, làm nhân duyên phát 
sinh trí tuệ thứ mười hai: 
12- _ Trí tuệ thiền tuệ thứ mười hai anulomañang: Trí tuệ thiền tuệ thuận dòng theo 8 trí tuệ thiền tuệ 
phần trước (từ trí tuệ thiền tuệ thứ tư cho đến trí tuệ thiền tuệ thứ mười một) và thuận dòng theo 37 pháp 
chứng đắc Thánh Đạo phần sau (4 pháp niệm xứ + 4 pháp tinh tấn + 4 pháp thành tựu + 5 pháp chủ + 5 
pháp lực + 7 pháp giác chỉ + 8 pháp chánh đạo), làm nhân duyên phát sinh trí tuệ thứ mười ba: 
13- _ Trí tuệ thiền tuệ thứ mười ba gotrabhuñiäna: Trí tuệ thiền tuệ chuyển từ dòng phàm nhân sang 
dòng bậc Thánh Nhân, đặc biệt thấy rõ đối tượng Niết Bàn Siêu tam giới (trí tuệ thiền tuệ này buông bỏ 
đối tượng danh pháp sắc pháp thuộc về tam giới, tiếp nhận đối tượng Niết Bàn đầu tiên), làm nhân duyên 
phát sinh trí tuệ thứ mười bốn: 
14- - Trí tuệ thiền tuệ thứ mười bốn maggañäng: Thánh Đạo Tuệ thuộc trí tuệ thiền tuệ Siêu tam 
giới đồng sinh trong Tâm Thánh Đạo có đối tượng Niết Bàn, có khả năng đặc biệt diệt đoạn tuyệt được 
phiền não, tham ái, ác pháp tuỳ theo mỗi Thánh Đạo Tuệ: 

Thánh Đạo Tuệ có 4 bậc: 
- Nhập Lưu Thánh Đạo Tuệ 
- Nhất Lai Thánh Đạo Tuệ 
- Bất Lai Thánh Đạo Tuệ 
- Arahán Thánh Đạo Tuệ 

Thánh Đạo Tuệ liên làm duyên phát sinh Thánh Quả Tuệ tương ứng không có thời gian ngăn cách. 


15- __ Trí tuệ thiền tuệ thứ mười lăm phalañanga: Thánh Quả Tuệ (quả của Thánh Đạo) thuộctrí tuệ thiền 
tuệ Siêu tam giới đồng sinh trong Tâm Thánh Quả có đối tượng Niết Bàn. 


Thánh Quả Tuệ có 4 bậc: 
- — Nhập Lưu Thánh Quả Tuệ 
- Nhất Lai Thánh Quả Tuệ 


- Bất Lai Thánh Quả Tuệ 


- — Arahán Thánh Quả Tuệ 
4 Thánh Đạo Tuệ và 4 Thánh Quả Tuệ tương ứng: 
- Nhập Lưu Thánh Đạo Tuệ ---> Nhập Lưu Thánh Quả Tuệ 
- Nhất Lai Thánh Đạo Tuệ ---> Nhất Lai Thánh Quả Tuệ 
- Bất Lai Thánh Đạo Tuệ ---> Bất Lai Thánh Quả Tuệ 
- Arahán Thánh Đạo Tuệ ---> Arahán Thánh Quả Tuệ 
16- _ Trí tuệ thiền tuệ thứ mười sáu paccavekkhanañaäng: Trí tuệ quán xét 5 điều: 
- Trí tuệ quán xét Thánh Đạo đã chứng đắc. 
- Trí tuệ quán xét Thánh Quỏ đã chứng đắc. 
- Trí tuệ quán xét Niết Bàn đã chứng ngộ. 
- Trí tuệ quán xét phiền não đã bị diệt đoạn tuyệt. 
- Trí tuệ quán xét phiền não chưa bị diệt đoạn tuyệt. 
Bậc Thánh Nhập Lưu, bậc Thánh Nhất Lai, bậc Thánh Bất Lai quán xét 5 điều. Riêng bậc Thánh Arahán 
chí quán xét 4 điều trước, không có quán xét điều phiền não chưa diệt đoạn tuyệt, bởi vì bậc Thánh 
Arahán đã diệt đoạn tuyệt mọi phiền não không còn dư sót. 


- __ Hành giả thiện trí phàm nhân thực hành thiền tuệ lần thứ nhất, trải qua 16 trí tuệ thiên tuệ lần thứ 
nhất, chứng đắc thành bậc Thánh Nhập Lưu. 


- __ Hành giả bậc Thánh Nhập Lưu tiếp tục thực hành thiền tuệ, phát triển trí tuệ thiền tuệ bắt đầu từ trí 
tuệ thiền tuệ thứ tư cho đến trí tuệ thiền tuệ thứ 16 lần thứ nhì, chứng đắc thành bậc Thánh Nhất Lai. 


- _. Hành giả bậc Thánh Nhất Lai tiếp tục thực hành thiền tuệ, phát triển trí tuệ thiền tuệ bắt đầu từ trí 
tuệ thiền tuệ thứ tư cho đến trí tuệ thiền tuệ thứ 16 lần thứ ba, chứng đắc thành bậc Thánh Bất Lai. 


- __ Hành giả bậc Thánh Bất Lai tiếp tục thực hành thiền tuệ, phát triển trí tuệ thiền tuệ bắt đầu từ trí tuệ 
thiền tuệ thứ tư cho đến trí tuệ thiền tuệ thứ 16 lần thứ tư, chứng đắc thành bậc Thánh Arahán cao 
thượng nhất 1. 


16 loại trí tuệ thiền tuệ được chia làm 2 loại: 


*. Trí tuệ thiền tuệ tam giới: Kể từ trí tuệ thứ nhất nãmarũpaparicchedañana đến trí tuệ thứ mười ba 
gotrabhuñäna. 


*.... Trí tuệ thiền tuệ Siêu tam giới: Gồm có trí tuệ thiền tuệ thứ mười bốn maggañãna: Thánh Đạo Tuệ; trí 
tuệ thiền tuệ thứ mười lăm phalañãna: Thánh Quả Tuệ đều chỉ có đối tượng Niết Bàn mà thôi. Trí tuệ 
thiên tuệ thứ mười sáu paccavekkhanañana: Trí tuệ quán xét biết rõ đối tượng Thánh Đạo - Thánh Quả 
và Niết Bàn, phiền não đã bị diệt, (phiền não chưa bị diệt) ví như người nằm mộng thấy rõ chuyện mộng 
như thật. Khi thức giấc rồi hồi tưởng đến chuyện trong giấc mộng ấy. 


Pháp Hành Thiền Tuệ Giải Thoát Khổ 
Pháp hành thiền tuệ là pháp hành dẫn đến giải thoát khổ tuỳ theo mỗi hạng chúng sinh. 


1- _ Hạng thiện trí phàm nhân thực hành thiền tuệ, có trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ thực tánh của danh 
pháp sắc pháp là pháp vô ngã, thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của danh pháp sắc pháp; thấy rõ, biết 
rõ trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp; nhưng chưa có khả 
năng chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chưa chứng đắc Thánh Đạo - Thánh Quả nào, chưa trở thành bậc 
Thánh Nhân, vẫn còn là hạng thiện trí phàm nhân. 


*. Giải thoát khổ kiếp hiện tại: 


Hạng thiện trí phàm nhân này gọi là bậc Tiểu Nhập Lưu (Cũ|asotäpanna) có chánh kiến thiền tuệ, có 
đức tin trong sạch nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, có giới hạnh trong sạch, có định tâm an tịnh, có trí 
tuệ sáng suốt, cho nên bậc Tiểu Nhập Lưu này ít khổ tâm. 


*. Giải thoát khổ kiếp vị lai: 


Hạng thiện trí phàm nhân này sau khi chết, do thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh cõi thiện giới: Cối 
người, cõi trời dục giới, nếu có chứng đắc các bậc thiền hữu sắc hoặc thiền vô sắc, thì sẽ tái sinh lên cõi 
trời sắc giới phạm thiên hoặc cõi trời vô sắc giới phạm thiên, tùy theo năng lực quả thiện nghiệp của 
mình đã tạo; dù thuộc vào hạng chúng sinh nào cũng là bậc có trí tuệ đặc biệt, hưởng được quả báu an 
lạc cho đến hết tuổi thọ trong cõi ấy. 


2- Hạng thiện trí phàm nhân thực hành thiền tuệ, phát sinh trí tuệ thiền tuệ theo tuần tự dẫn đến chứng 
ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc Nhập Lưu Thánh Đạo - Nhập Lưu Thánh Quảvà Niết Bàn, trở 
thành bậc Thánh Nhập Lưu, mới là bậc Thánh thứ nhất trong Phật giáo. 

*. Giải thoát khổ kiếp hiện tại: 

Bậc Thánh Nhập Lưu này có đức tin trong sạch vững chắc không lay chuyển nơi Tam Bảo, có giới 
hạnh hoàn toàn trong sạch, có định an tịnh, có tứ tuệ sáng suốt. Bậc Thánh này vĩnh viễn không bao giờ 
khổ do tà kiến và hoài nghỉ nữa, bởi vì đã diệt đoạn tuyệt được hai loại phiền não này rồi. 

*.. Giải thoát khổ kiếp vị lai: 


Bậc Thánh Nhập Lưu này sau khi chết, chắc chắn không còn bị tái sinh vào 4 cõi ác giới (địa ngục, 
atula, ngạ quỷ, súc sinh), do thiện nghiệp cho quả tái sinh cõi thiện giới: Cõi người, cõi trời dục giới, cõi 


trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới, tùy theo năng lực quả nghiệp thiện của mình đã tạo; dù tái sinh vào hạng 
chúng sinh nào cũng là bậc Thánh Nhập Lưu và chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh Arahán, rồi tịch diệt 
Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. 


3- Bậc Thánh Nhập Lưu tiếp tục thực hành thiền tuệ, phát sinh trí tuệ thiền tuệ theo tuần tự dẫn đến 
chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc Nhất Lai Thánh Đạo - Nhất Lai Thánh Quả và Niết Bàn, trở 
thành bậc Thánh Nhất Lai, là bậc Thánh thứ nhì trong Phật giáo. 


*. Giải thoát khổ kiếp hiện tại: 


Bậc Thánh Nhất Lai này có đức tin trong sạch vững chắc không lay chuyển nơi Tam Bảo, có giới 
hạnh hoàn toàn trong sạch, có định an tịnh, có tứ tuệ sáng suốt. Bậc Thánh này vĩnh viễn không bao giờ 
khổ do tâm sân loại thô nữa, bởi vì đã diệt đoạn tuyệt được phiền não sân loại thô này rồi. 


*. Giải thoát khổ kiếp vị lai: 


Bậc Thánh Nhất Lai này sau khi chết, do nghiệp thiện cho quả chỉ còn tái sinh lại cõi dục giới này 
một kiếp nữa mà thôi, trong kiếp ấy chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh Arahán, rồi tịch diệt Niết Bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. 


4- Bậc Thánh Nhất Lai tiếp tục thực hành thiền tuệ, phát sinh trí tuệ thiền tuệ theo tuần tự dẫn đến 
chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc Bất Lai Thánh Đạo - Bất Lai Thánh Quả và Niết Bàn, trở 
thành bậc Thánh Bất Lai, là bậc Thánh thứ ba trong Phật giáo. 


*. Giải thoát khổ kiếp hiện tại: 


Bậc Thánh Bất Lai này có giới hạnh hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn, có định đặc biệt vững chắc, 
có tứ tuệ sáng suốt. Bậc Thánh này vĩnh viễn không bao giờ khổ do tâm sân loại vi tế nữa, bởi vì, đã 
diệt đoạn tuyệt được phiên não sân loại vi tế này rồi. 


*. Giải thoát khổ kiếp vị lai: 


Bậc Thánh Bất Lai này sau khi chết, chắc chắn không còn tái sinh trở lại cõi dục giới nữa, do nhờ 
nghiệp thiện sắc giới cho quả chắc chắn hoá sinh làm phạm thiên trong cõi trời sắc giới, tùy theo bậc 
thiền sở đắc của mình, chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh Arahán trong cõi trời sắc giới ấy, rồi tịch diệt 
Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. 


5-. Bậc Thánh Bất Lai tiếp tục thực hành thiền tuệ, phát sinh trí tuệ thiền tuệ theo tuần tự dẫn đến chứng 
ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và Niết Bàn, trở thành bậc 
Thánh Arahán, là bậc Thánh thứ tư cao thượng nhất trong Phật giáo. 


*. Giải thoát khổ kiếp hiện tại: 


Bậc Thánh Arahán này có giới hạnh hoàn toàn trong sạch, có định vững chắc, có tứ tuệ hoàn toàn 
đầy đủ. Bậc Thánh Arahán này hoàn toàn không còn khổ tâm nào do phiền não nữa, bởi vì, Ngài đã diệt 
đoạn tuyệt được mọi phiền não như: Tham, sỉ, ngã mạn, phóng tâm, buồn ngủ, không biết hổ thẹn tội lỗi, 
không biết ghê sợ tội lỗi; mọi tham ái... không còn dư sót. 


Ngay kiếp hiện tại đến khi hết tuổi thọ, bậc Thánh Arahán sẽ tịch diệt Niết Bàn, chấm dứt mọi cảnh 
khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. 


Trong Phật giáo, các hàng Phật tử là người cận sự nam, cận sự nữ và bậc xuất gia: Tỳ khưu, Sadi, nếu 
người nào có đầy đủ pháp hạnh ba-la-mật, có đủ 5 pháp chủ (tín pháp chủ, tấn pháp chủ, niệm pháp chủ, 
định pháp chủ và tuệ pháp chủ), thì người ấy có khả năng tiến hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý 
Tứ Thánh Đế, chứng đắc Thánh Đạo - Thánh Quả và Niết Bàn, trở thành bậc Thánh Nhân. 


Trong Phật giáo có 4 bậc Thánh Nhân: 
1- _ Bậc Thánh Nhập Lưu. 
2- _ Bậc Thánh Nhất Lai. 
3- _ Bậc Thánh Bất Lai. 
4- _ Bậc Thánh Arahán. 


Người tại gia cận sự nam, cận sự nữ có thể chứng đắc thành bậc Thánh Nhập Lưu, bậc Thánh Nhất 
Lai và bậc Thánh Bất Lai. 


Nếu người cận sự nam, cận sự nữ nào chứng đắc thành bậc Thánh Arahán, thì ngay trong ngày hôm 
ấy, người ấy phải xuất gia trở thành Tỳ khưu hoặc Tỳ khưu nị, để duy trì sinh mạng đến hết tuổi thọ. 


Nếu người cận sự nam, cận sự nữ sau khi chứng đắc thành bậc Thánh Arahán rồi không xuất gia, thì 
bậc Thánh Arahán ấy phải tịch diệt Niết Bàn ngay trong ngày hôm ấy, không thể duy trì sinh mạng qua 
ngày hôm sau. Bởi vì, đời sống người tại gia không thể duy trì phạm hạnh cao thượng của bậc Thánh 
Arahán. 


Bậc xuất gia: Tỳ khưu, Sadi có thể chứng đắc thành bậc Thánh Nhập Lưu cho đến bậc Thánh Arahán, 
rồi có thể duy trì sinh mạng cho đến hết tuổi thọ một cách tự nhiên. 


ĐOẠN KẾT 


“Khổ đế" là sự thật chân lý hiển nhiên trong đời, và “Niết Bàn" diệt Khổ đế cũng là sự thật hiển nhiên, 
mà con đường pháp hành dẫn đến chứng ngộ Niết Bàn diệt Khổ đế, thì chưa có một ai khám phá phát 
hiện ra con đường cổ xưa giải thoát khổ ấy. Mãi cho đến khi Đức vua Siddhattha ra đời, Ngài là Đức Bồ 
Tát đã từng tích lũy đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh ba-la-mật từ vô số kiếp trong quá khứ, và Ngài đã 
được 24 Đức Phật Chánh Đẳng Giác theo tuần tự thọ ký. Đến kiếp hiện tại này là kiếp chót của Ngài. Ngài 


từ bỏ ngôi báu, vợ con ởi xuất gia, tự mình chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 
Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi tham ái, mọi phiền não không còn dư sót, đặc biệt diệt tận 
mọi tiền khiên tật (vasanđ), trở thành bậc Thánh Arahán đầu tiên trong muôn ngàn thế giới chúng sinh, 
không có thầy chỉ giáo. Đương nhiên Ngài là Đức Chánh Đẳng Giác độc nhất vô nhị, có danh hiệu Đức 
Phật Gotama. 


Đức Phật Gotama là Bậc đầu tiên khám phá, phát hiện ra con đường cổ xưa giải thoát khổmà Chư 
Phật quá khứ đã tuần tự thực hành theo con đường duy nhất, để giải thoát khổ cho mình, rồi chỉ con 
đường ấy cho các hàng đệ tử cũng được giải thoát khổ theo quý Ngài. 


Đức Phật dạy: 


"Katama ca bhikkhave puränamaggo purängdfñJaso pubbakehL sammasambuddhehL anuyadto. 
Ayameva artyo atthangtko maggo”" † 


“Này chư Tỳ khưu, Chư Phật Chánh Đẳng Giác theo con đường cổ xưa thế nào? Con đường quá khứ 
đã tuần tự ngự đi đó chính là Thánh Đạo hợp đủ 8 chánh”. 


Con đường cổ xưa giải thoát khổ đó là Thánh Đạo hợp đủ 8 chánh: Chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, là pháp hành dẫn đến chứng 
ngộ Niết Bàn, diệt Khổ Thánh Đế, mà Đức Phật Gotama đã khám phá, đã phát hiện đầu tiên. Đức Phật đã 
giải thoát khổ bằng con đường cổ xưa ấy, rồi Ngài đã chỉ con đường cổ xưa giải thoát khổ ấy cho các 
hàng Thanh Văn đệ tử. 


Những hàng Thanh Văn đệ tử nào thực hành đúng theo con đường pháp hành Bát Chánh Đạo thì dẫn 
đến chứng ngộ Niết Bàn giải thoát khổ, còn những hàng Thanh Văn đệ tử nào thực hành không đúng 
theo con đường pháp hành Bát Chánh Đạo, thì không dẫn đến chứng ngộ Niết Bàn, không giải thoát khổ 
được. 


Như trong bài kinh Ganakamoggdllänasutta 2 được tóm lược như sau: 
Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Pubbäräma gần kinh thành Savatthi. Khi ấy Bàlamôn tên 
Ganakamoggdlläna đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn xong ngồi một nơi hợp lẽ. Sau khi lắng nghe Đức Thế 


Tôn thuyết pháp, ông phát sinh tâm vô cùng hoan hỷ bèn bạch với Đức Thế Tôn rằng: 


- _ Kính bạch Đức Gotama, các hàng đệ tử của Đức Thế Tôn được Đức Thế Tôn chỉ dạy rõ ràng như vậy, 
tất cả đều chứng ngộ Niết Bàn hay có một số không chứng ngộ Niết Bàn? Bạch Ngài. 


Đúc Thế Tôn dạy rằng: 


- __ Này Bàlamôn, các hàng đệ tử của Như Lai được Như Lai chỉ dạy rõ ràng như vậy, có một số ít chứng 
ngộ Niết Bàn, còn phần đông không chứng ngộ Niết Bàn. 


- _ Kính bạch Đức Thế Tôn, do nhân nào, do duyên nào? Một khi Niết Bàn vẫn hiện hữu, pháp hành dẫn 
đến Niết Bàn vẫn hiện hữu, Đức Gotama, Bậc Tôn Sư chỉ dạy rõ ràng vẫn hiện hữu: Nhưng tại sao các hàng 
đệ tử của Đức Gotama có một số ít chứng ngộ Niết Bàn, còn phần đông không chứng ngộ Niết Bàn? Bạch 
Ngài. 


Đúc Thế Tôn dạy rằng: 


- __ Này Bàlamôn, nếu như vậy, Như Lai hỏi con về chuyện này, con nghĩ như thế nào thì trả lời như thế 


ấy. 
Này Bàlamôn, con nghĩ sao về điều này? Con biết đường đến kinh thành Räjagaha có phải không? 
- __ Kính bạch Đức Gotamg, con biết rõ đường đến kinh thành Räjagaha, Bạch Ngài. 


- __ Vậy, này Bàlamôn, nếu có những người nhờ con chỉ đường đến kinh thành Rajagaha, họ đều đến nơi 
kinh thành Rđjagaha cả thảy, hay có một số người không đến nơi. 


- __ Kính bạch Đức Gotamag, có số người đến nơi, còn có số người khác thì không, Bạch Ngài. 


- __ Này Bàlamôn, do nhân nào, do duyên nào, một khi kinh thành Rajagaha vẫn hiện hữu, con đường đến 
kinh thành Rajagaha vẫn hiện hữu, con là người chỉ dẫn rõ ràng vẫn hiện hữu; nhưng tại sao có số người 
đến kinh thành Rđjagahg, còn có số người thì không đến kinh thành Räjagaha ? 


- __ Kính bạch Đức Gotamag, về vấn đề này, con làm sao biết được, con chỉ là người chỉ đườngmà thôi. 
Đúc Thế Tôn dạy rằng: 


- __ Này Bàlamôn, cũng như vậy đó, một khi Niết Bàn vẫn hiện hữu, pháp hành dẫn đến Niết Bàn vẫn hiện 
hữu, Như Lai chỉ dạy rõ ràng vẫn hiện hữu; nhưng mà các hàng đệ tử của Như Lai, có một số ít chứng ngộ 
Niết Bàn, còn phần đông không chứng ngộ Niết Bàn. Như Lai cũng chẳng làm sao được, bởi vì, Như 
Lai chỉ là người chỉ đường (Maggakkhayi) mà thôi". 


Như vậy, Đức Phật là Bậc chỉ con đường pháp hành Bát Chánh Đạo đến mục đích cứu cánh cho các 
hàng Thanh Văn đệ tử, những hàng Thanh Văn đệ tử có nhiều bậc: 


*... Những bậc Thanh Văn đệ tử nào đã từng tích luỹ đầy đủ các pháp hành ba-la-mật từ nhiều kiếp trong 
quá khứ, thì ngay kiếp hiện tại này, sau khi lắng nghe Đức Phật chỉ dạy con đường pháp hành Bát Chánh 
Đạo, những bậc Thanh Văn đệ tử ấy thực hành đúng theo con đường pháp hành Bát Chánh Đạo dẫn đến 
chứng ngộ Niết Bàn giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. 


*... Những bậc Thanh Văn đệ tử nào tuy đã từng tích luỹ các pháp hành ba-la-mật từ nhiều kiếp trong 
quá khứ, nhưng chưa đủ, sau khi lắng nghe Đức Phật chỉ dạy con đường pháp hành Bát Chánh Đạo, 
những bậc Thanh Văn đệ tử ấy dù có thực hành đúng theo con đường pháp hành Trung Đạo, nhưng vẫn 
chưa dẫn đến chứng ngộ Niết Bàn. 


*... Những bậc Thanh Văn đệ tử nào tuy đã có tích luỹ các pháp hành ba-la-mật, nhưng còn ít, dù những 
bậc Thanh Văn đệ tử ấy lắng nghe Đức Phật hoặc chư Thánh Thanh Văn chỉ dạy con đường pháp hành 
Bát Chánh Đạo, họ cũng không có khả năng thực hành đúng theo con đườngphúp hành Trung Đạo, không 
dẫn đến chứng ngộ Niết Bàn được. 


Niết Bàn vẫn hiện hữu, con đường pháp hành Bát Chánh Đạo dẫn đến chứng ngộ Niết Bàn vẫn hiện 
hữu, hành giả có đủ năng lực ba-la-mật hỗ trợ để thực hành đúng theo con đường pháp hành Trung 
Đạo dẫn đến chứng ngộ Niết Bàn giải thoát khổ hay không? Điều ấy, ngoài Đức Phật ra, còn lại tất cả 
chúng ta không có một ai có thể biết rõ được. Chúng ta chỉ còn có một cách tự mình thực nghiệm, cố 
gắng tinh tấn thực hành pháp hành thiền tuệ đúng theo pháp hànhTrung Đạo suốt thời gian lâu dài, mới 
có thể biết được kết quả. 


Soạn phẩm “Con đường giải thoát khổ" này vốn đã được biên soạn từ lâu, do sự động viên khuyến 
khích của ông bà Phạm Kim Khánh, cách đây 25 năm, tại Thiên Viện Om Nói, tỉnh Samutsakhorn Thái Lan, 
rồi đã được gửi đến ông bà Phạm Kim Khánh tại Hoa Kỳ. Thời gian trải qua nhiều năm, bần sư không còn 
nhớ đến nó nữa. 

Nay, ông Phạm Kim Khánh gửi đến bần sư bản thảo soạn phẩm này, nhờ xem lại để ấn hành truyền 
bá đến mọi người. Bần sư vô cùng hoan hỷ và cũng vô cùng cảm kích trước tâm thiện của ông. Bần sư 
chân thành biết ơn ông nhiều, ông đã có công khéo giữ gìn cẩn trọng, bảo tồn chu toàn bản thảo viết 
tay suốt hơn 25 năm qua. Cho nên, bần sư đã cố gắng xem lại, biên tập xong. Nay xin gửi lại cho ông tuỳ 
nghi sử dụng. 

Bần sư thành tâm nguyện cầu Ân đức Tam Bảo hộ trì cho ông thân tâm thường được an lạc. 

Núi rừng Viên Không, cuối năm 2005 
Xã Tóc Tiên, Huyện Tân Thành 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 


Tỳ khưu Hộ Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 


1 Dhammapadagäthä thứ 203; bộ Chú giải Dhammapada, tích Eka upäsakavatthu. 

2 Ngũ dục: 5 đối tượng tham muốn (sắc đẹp, tiếng hay, hương thơm, vị ngọt, xúc êm ấm). 
1 Ngũ trần: Sắc trần, thanh trần, hương trần,vị trần, xúc trần. 

1 Dighanikäya, Mahävagga, kinh Mahäsatipatthãnasutta. 


1 Majjhimanikäya, Mũl., kinh Mahäsatipa†thãäsuttavannanä. 


1 Tam uẩn: Thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn tổng hợp toàn tâm sở trong tâm tịnh hảo. 

1 Chú giải Dĩ. Bộ Mahävaggatthakathä. Kinh Mahãsatipatthãnasutta-vannanä. 

2 Dĩ. Bộ Mahävaggapäli. Kinh Mahãsatipat†thänasutta. 

1 Danh pháp đó là tâm (tâm cùng với tâm sở). 

2 Sắc pháp đó là thân (sắc tứ đại). 

1 Majjhimanikäya, Mulapanäsa, Mahaä. 

1 Một cách thoáng qua: Nghĩa là không cần chú tâm rõ ràng đối tượng quá, chỉ cần chánh niệm, trí tuệ 
tỉnh giác biết thoáng qua đối tượng, nhờ tinh tấn nên càng lúc càng rõ thêm. Bởi vì, chú tâm quá nơi đối 
tượng, thì đối tượng không còn ở lãnh vực đối tượng paramattha, mà chuyển sang lãnh vực đối tượng 
paññatti. 

2 Oai nghỉ tĩnh trong một giây lát ngắn ngủi hiện tại trong mỗi dáng đứng, tư thế đứng yên, nếu cử 
động, thì trở thành oai nghi phụ, không phải oai nghi chính. Oai nghi chính chỉ có 4: Oai nghỉ đi, oai nghĩ 


đứng, oai nghỉ ngồi, oai nghỉ nằm, ngoài 4 oai nghỉ chính ra, còn lại gọi là oai nghi phụ. 


1 Thuần túy tự nhiên: Những tư thế ấy, những dáng ấy tự nhiên phát sinh từ tâm thiện trong sạch, 
hoàn toàn không bị phiền não chi phối. 


1 Riêng trong Tứ Niệm Xứ có 21 đối tượng. 
1 Samyuttanikäya, bộ Mahãvagga, kinh Dhammacakkappavattanasutta. 


ˆ 1U) 


1 Phương pháp tiến hành xem quyển “Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ" trang 474 - 477 cùng một 
soạn giả. 


1 Bộ Samyuttanikäya, Sã|ãyatanavaggasamyutta, kinh Kimatthiyasutta, 

2 Bộ Samyuttanikäya, Sã|ãyatanavaggasamyutta, kinh Nibbãänapañhäsutta. 

1 Samyuttanikaya, Salayatanasamyutta kinh Anuradhasutta. 

2 Samvyuttanikäya, Khandhavaggasamyutta, kinh Abhinandasutta. 

1 Trong kinh Mahäsatipatthãnasutta, DI. Mahävagga. 

1 Chú giải Samyuttanikäya, phần Khandhavagga, Chú giải kinh Phena-pindupamasuttavannanä. 


2 Danh pháp là tâm, tâm sở. 


1 Danh: Tâm + Tâm Sở. 
1 M. Uparipannäxa, kinh Ganakamogallãnasutta. 
1 Ngoại 3 thời: Không ở trong thời quá khứ, thời hiện tại, thời vị lai. 


ˆ 1) 


1 16 trí tuệ thiền tuệ giảng giải rộng trong quyển “Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ" cùng một soạn 
giả. 


1 Samyuttanikaya, Nidãnasamyutta. Kinh Nagarasutta. 
2 Majjhi. Upari. Kinh Ganakamoggallänasutta. 
-ooOoo- 


Icchitam patthitam amham, 
Khippameva sam†jatu. 


Điều mong ước, ý nguyện của chúng con, 
Cầu mong sớm được thành tựu như ý. 


